Tăng Chỉ Bộ Kính 


Anguttara Nihàya 


Tập 5 


Chương X - Mười Pháp 


I. Phẩm Lợi Ích 


(D (1) Ý Nghĩa Gì 

1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anảthapindika. Rôi Tôn giả Ananda đi đên Thê 
Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên, 
Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích 
gì? 

- Này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không có hối 
tiếc, có lợi ích không có hối tiếc. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, không có hối tiếc có ý nghĩa gì, 
có lợi ích gì? 

- Này Ananda, không có hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, 
có lợi ích hân hoan. 

- Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 

- Này Ananda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích 
hoan hỷ. 


6 Chương X - Mười Pháp 


- Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 

- Này Ananda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích 
khinh an. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ananda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có ích lợi an 
lạc. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích 
gì? Này Ananda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi 
ích như thật tri kiên. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, như thật tri kiến có ý nghĩa gì, 
có lợi ích gì? 

- Này Ananda, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, 
ly tham, có lợi ích nhằm chán, ly tham. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán, ly tham có ý nghĩa 
gì, có lợi ích gì? 


- Này Ananda, nhàm chán, ly tham có ý nghĩa giải thoát 
tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 


2. Như vậy, này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa 
không hồi tiếc, có lợi ích không hối tiếc, không hối tiếc có ý 
nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Hân hoan có ý nghĩa 
hoan hỷ, có lợi ích khinh an. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có 
lợi ích an lạc. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Định 
có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. Như 
thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly tham, có lợi ích nhàm 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 7 


chán, ly tham. Nhàm chán ly tham có ý nghĩa giải thoát tri 
kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ananda, các 
thiện giới thứ lớp dẫn tới tối thượng. Như vậy, này Ananda, 
các thiện giới thứ lớp đưa đến tối thượng. 


(H) (2) Nghĩ Với Dụng Ý 


1. - Này các Tỷ-kheo, với người có giới, có giới đầy đủ, 
không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong rằng không hối 
tiếc sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là vậy, này Tý-kheo, với 
người có giới, có giới đầy đủ, không hối tiếc sanh khởi. Này 
các Tỷ-kheo, với người không hối tiếc, không cần phải làm 
với dụng ý rằng: "Mong rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta". 
Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có không hối 
tiếc, hân hoan sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, với người có hân 
hoan, không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong rằng hoan 
hỷ sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ kheo, 
với người có hoan hỷ , không cần pâU làm với dụng ý rằng: 
"Mong răng thân ta được khinh an", Pháp nhĩ là vậy, này các 
Tỷ-kheo, với người có ý hoan hỷ, thân được khinh an. Này 
các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, không cần phải làm 
với dụng ý rằng: "Mong rằng ta cảm thọ an lạc". Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, an lạc 
được cảm thọ. Này các Tỷ-kheo, với người có an lạc, không 
cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng tâm ta được Thiền 
định". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có an lạc, 
tâm được Thiền định. Này các Tỷ-kheo, với người có Thiền 
định, không cần phải làm với dụng ý: "Mong răng ta biết, ta 
thấy như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người có 
tâm Thiền định, biết và thấy như thật". Pháp nhĩ là vậy, này 
các Tỷ-kheo, người có tâm Thiền định, biết và thấy như thật. 
Này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, không cần 
phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta sẽ nhàm chán, ta sẽ ly 


ổ Chương X - Mười Pháp 


tham" Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người biết và thấy 
như thật, nhàm chán và ly tham. Này các Tyỷ-kheo, người 
nhàm chán, ly tham không cần phải làm với dụng ý: "Mong 
rằng ta sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến". Pháp nhĩ là vậy, này 
các Tyỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham, chứng ngộ giải 
thoát tri kiến. 

2. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nhàm chán lý tham có ý 
nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến; như thật 
tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly tham, có lợi ích nhàm chán, 
ly tham; định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi như thật tri 
kiến; an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định; khinh an có ý 
nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc; hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi 
ích khinh an; hân hoan có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ; không 
nuối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan, các Thiện 
giới có ý nghĩa không nuối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các pháp khiến cho các pháp 
(khác) tăng thịnh; các pháp khiến các pháp khác viên mãn, 
đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 


(II) (3) Sở Y 


[. - Này các Tỷ-kheo, với ác giới, với phá giới, không 
hối tiếc sở y bị diệt. Với không có không hối tiếc, với hối tiếc 
không đây đủ, hân hoan sở y bị diệt. Với hân hoan không có, 
với hân hoan không đầy đủ, hỷ sở y bị diệt. Với hỷ không có, 
với hỷ không đầy đủ, khinh an sở y bị diệt. Với khinh an 
không có, với khinh an không đầy đủ, an lạc sở y bị diệt. Với 
an lạc không có, với an lạc không đầy đủ, chánh định sở y bị 
diệt. Với chánh định không có, với chánh định không đầy đủ, 
như thật tri kiến sở y bị diệt. Với như thật tri kiến không có, 
với như thật tri kiến không đầy đủ, nhàm chán, ly tham sở y 
bị diệt. Với nhàm chán, ly tham không có, với nhàm chán, ly 
tham không đầy đủ, giải thoát tri kiến sở y bị diệt. Ví như 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 9 


cây không đủ cành và lá, các mầm non (cũng có nghĩa là vỏ 
ngoài) của cây ấy không đi đến viên mãn, vỏ trong, giác cây, 
lõi cây không đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
với ác giới, với phá giới, không hối tiếc sở y bị diệt. Với 
không hối tiếc không có, với không hối tiếc không đầy đủ... 
giải thoát tri kiến sở y bị diệt. 

Này các Tỷ- kheo, với giới có mặt, với giới có đầy đủ, 
không hối tiếc có sở y. Với không hối tiếc có mặt, với không 
hối tiếc có đầy đủ, hân hoan có sở y. Với hân hoan có mặt, 
với hân hoan có đầy đủ, hoan hỷ có sở y. Với hoan hỷ có mặt, 
với hoan hỷ có đầy đủ, khinh an có sở y. Với khinh an có 
mặt, với khinh an có đầy đủ, an lạc có sở y. Với an lạc có 
mặt, với an lạc có đầy đủ, chánh định có sở y. Với chánh 
định có mặt, với chánh định có đầy đủ, như thật tri kiến có sở 
y. Với như thật tri kiến có mặt, với như thật tri kiến có đầy 
đủ, nhàm chán, ly tham có sở y. Với nhàm chán, ly tham có 
mặt, với nhàm chán, ly tham có đây đủ, giải thoát tri kiến có 
sở y. Ví như này các Tỷ-kheo, một cây có đầy đủ cành và lá, 
các mầm non của cây ấy đi đến viên mãn, vỏ trong, giác cây, 
lõi cây đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với giới 
có mặt, với giới có đầy đủ, không, hối tiếc có sở y. Với không 
hối tiếc có mặt, với không hối tiếc có đầy đủ... giải thoát tri 
kiến có sở y. 

(IV) (4) Có Sở Y ( Do Sariputta Thuyết) 

(Như kinh 3, chỉ khác ở đây là Tôn giả SàripuHa thuyết). 

(V) (5) Có Sở Y (Do Tôn Giả Ananda Thuyết) 

(Như kinh 3, chỉ khác ở đây là Tôn giả Ananda thuyết). 


(VD (6) Định Do Bậc Đạo Sư Thuyết 


10 Chương X - Mười Pháp 


1. Bấy giờ Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có thể có chăng một Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thể đi trong đất 
không tưởng đến đất; trong nước không tưởng đến nước; 
trong lửa không tưởng đến lửa; trong gió không tưởng đến 
gió; trong Không vô biên xứ, không tưởng đến Không vô 
biên xứ; trong Thức vô biên xứ, không tưởng đến Thức vô 
biên xứ; trong Vô sở hữu xứ, không tưởng đến Vô sở hữu xứ; 
trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tưởng đến Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ; trong thế giới hiện tại có thể không 
tưởng đến thế giới hiện tại; trong thế giới đời sau, không 
tưởng đến thế giới đời sau; tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng? 


- Này Ananda, có thê như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng 
được Thiền định như vậy, vị ấy có thê trong đất không tưởng 
đến đất; trong nước không tưởng đến nước; trong lửa không 
tưởng đến lửa; trong gió không tưởng đến gió; trong Không 
vô biên xứ, không tưởng đến Không vô biên xứ; trong Thức 
vô biên xứ, không tưởng đến Thức vô biên xứ; trong Vô sở 
hữu xứ, không tưởng đến Vô sở hữu xứ; trong Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, không tưởng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ; 
trong thế giới hiện tại, không tưởng đến thế giới hiện tại; 
trong thế giới đời sau, không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy 
vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 

2. - Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiền định như Vậy, VỊ ấy có thể trong đất, 
không tưởng đến đất... trong thế giới đời sau, không tưởng 
đến thế giới đời sau; tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng? 


- Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tưởng như sau: "Đây là 
an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự tịnh chỉ tât cả hành, sự từ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 11 


bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, 
Niết-bàn". Như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo khi chứng được 
Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất, không tưởng đến 
đất; trong nước không tưởng đến nước... trong thế giới đời 
sau, không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có 
tưởng. 

(VII) (7) Định Do Tôn Giả Sariputta Thuyết 


1. Bấy giờ Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Sàriputta, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ananda nói với Tôn giả Sàriputfa: 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có chăng một Tỷ-kheo 
khi chứng Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong địa đại, 
không tưởng đến địa đại... trong thế giới đời sau, không 
tưởng đến thế giới đời sau, tuy vậy, vị ấy vẫn tưởng? 


- Này Ananda, có thê như vậy. Một Tỷ-kheo khi chứng 
Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến 
đất... trong thế giới đời sau, không tưởng đến thế giới đời sau. 
Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 


2.- Nhưng thưa Hiền giả Sàriputta, như thế nào một Tỷ- 
kheo khi chứng được Thiền định như Vậy, VỊ ấy có thê trong 
đất, không tưởng đến đất, ... trong thế giới đời sau, không 
tưởng đến thế giới đời sau; tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng? 


- Này Hiền giả Ananda, một thời ở đây, tôi trú ở 
Sàvatthi, trong rừng Andha. Tại đây, tôi chứng được Thiền 
định như sau: Trong đất, tôi không tưởng đến đất, trong thế 
giới đời sau, tôi không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, 
tôi vẫn có tưởng. 


12 Chương X - Mười Pháp 


3- Nhưng trong lúc ấy, Tôn giả Sảriputta tưởng đến gì? 

- Một tưởng khác khởi lên trong tôi: "Hữu diệt là Niết- 
bàn". Một tưởng khác diệt đi trong tôi: "Hữu diệt là Niết- 
bàn." Ví như, này Hiền giả, lửa được đốt cháy từ mảnh đá 
nhỏ, một ngọn lửa khác khởi lên, một ngọn lửa khác diệt đi. 
Cũng vậy, này Hiền giả, một tưởng khác khởi lên trong tôi, 
thưa Hiền giả: "Hữu diệt là Niết-bàn." Một tưởng khác diệt 
đi trong tôi: "Hữu diệt là Niết-bàn". Tuy vậy, trong lúc ấy tôi 
vẫn có tưởng. 

(VHI (8) Người Có Lòng Tin 


I. - Vị Tỷ-kheo có lòng tin, này các Tyỷ-kheo, nhưng 
không có giới. Như vậy, vị ây về chỉ phần này không được 
viên mãn. VỊ ây cần phải làm cho viên mãn chỉ phần ấy, nghĩ 
rằng: "Làm thế nào để ta có lòng tin và có giới nữa? ". Này 
các Tyỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin và có giới, như vậy 
về chi phần ấy, Tỷ-kheo có viên mãn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo có lòng tin, có giới 
nhưng không có nghe nhiều... có nghe nhiều nhưng không có 
nói pháp... có nói pháp nhưng không thường tham gia với hội 
chúng... thường tham gia với hội chúng, nhưng không vô úy 
thuyết pháp cho hội chúng ... có vô úy thuyết pháp cho hội 
chúng nhưng không trì luật... có trì luật, nhưng không phải là 
người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, là người ở rừng, ở các trú 
XỨ Xa vắng, nhưng đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, 
hiện tại lạc trú, nhưng không có được không khó khăn, 
không có được không mệt nhọc, không có được không phí 
sức, ... đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 
được không phí sức, nhưng không do đoạn diệt các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng đạt và an trú 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 13 


vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, vị ấy về chỉ 
phân này không được viên mãn. 


VỊị â ấy cần phải làm cho viên mãn chỉ phần ấy, nghĩ rằng: 
"Làm thế nào, ta có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có 
thuyết pháp, thường tham gia với hội chúng, vô úy thuyết 
pháp cho hội chúng, trì luật, là người ở rừng, ở các trú xứ xa 
văng, đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 
được không phí sức, và do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình với thắng trí, ta có thể chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát?" 

Và này các Tyỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin, có 
giới, nghe nhiều, có thuyết pháp, thường tham gia với hội 
chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, trì luật, là người ở 
rừng, ở các trú xứ xa vắng, đối với bốn Thiền thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có 
được không mệt nhọc, có được không phí sức, do đoạn diệt 
các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy về 
chi phần này, vị ấy được viên mãn. 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tịnh 
tín một cách phô biên, và viên mãn trong mọi phương diện. 


(IX) (9) Tịch Tịnh Giải Thoát 


(Như kinh 8 ở trên, cho đến... là người ở rừng ở các trú 
xử vắng...) 
.. là người trì luật, nhưng không phải là người ở rừng, 
ở các trú xứ xa vắng ... là người ở rừng, ở các trú xứ xa văng, 
nhưng đối với các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc, 
thuộc về vô sắc, vị ấy không cảm giác với thân và an trú, đối 
với các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc, thuộc về vô sắc, 


14 Chương X - Mười Pháp 


vị ấy có cảm giác với thân và an trú, nhưng không do đoạn 
diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như 
vậy về chi phần này không viên mãn. Vị ấy cần phải làm cho 
viên mãn chi phần á ây, nghĩ rằng: "Làm thế nảo, ta có lòng tin, 
có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, thường tham gia với 
hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, trì luật, là người 
ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, đối với các tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc, thuộc về vô sắc, ta có cảm giác với thân và 
an trú; do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình 
VỚI thắng trí, ta chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát? " Và này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng 
tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp thường tham gia 
với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, là vị trì luật, 
là vị ở rừng, ở các trú xứ xa văng, đối với các tịch tịnh giải 
thoát, vượt khỏi các sắc, thuộc về vô sắc, vị ấy có cảm giác 
với thân và an trú; do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại tự mình với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát; như vậy về chi phần này, vị ấy được 
viên mãn. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tịnh 
tín một cách phổ biến, và viên mãn trong mọi phương diện. 


(X) (10) Với Các Minh 


(Như kinh trước cho đến: Vị ấy trì luật...) là người trì 
luật, nhưng không nhớ đến rất nhiều đời sống trước, một đời, 
hai đời... vị ấy nhớ nhiều đời sống trước với các chi tiết và 
các đặc điểm, nhớ đến rất nhiều đời sống trước, như một đời, 
hai đời... vị ấy nhớ nhiều đời sống trước với các chỉ tiết và 
các đặc điểm, nhưng không với thiên nhãn siêu nhân... vị ấy 
rõ biết các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ..., vị ây 
với thiên nhãn siêu nhân... vị ấy rõ biết các chúng ni tùy 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 l§ 


theo hạnh nghiệp của họ, nhưng không do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy, về chỉ 
phần này, vị ấy không được viên mãn. Vị ấy cần phải làm 
cho viên mãn chi phần ấy, nghĩ rằng: "Làm thế nào ta có 
lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, thường tham 
gia với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, là vị trì 
luật, có thể nhớ đến nhiều đời sông trước như một đời, hai 
đời... có thể nhớ đến nhiều đời sống trước, với các chỉ tiết và 
các đặc điểm,... với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân có thể 
biết được các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ, do 
đoạn diệt các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát? " Này các Tỷ-kheo, khi nào 
Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, là vị thuyết pháp, 
thường tham gia với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội 
chúng, là vị trì luật, nhớ đến nhiều đời sông trước, như một 
đời, hai đời... có thể nhớ đến nhiều đời sống trước, với các 
chi tiết và các đặc điểm.... với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân có thể biết được các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp 
của họ, do đoạn diệt các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú; như vậy về chỉ phần này, VỊ ẫy được viên mãn. 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tịnh 
tín một cách phô biên, có viên mãn trong mọi phương diện. 


H. Phẩm Hộ Trì 


(D (1) Trú Xứ 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo thành tựu năm chi phần, 
thân cận, chia xẻ trú xứ thành tựu năm chi phân, không bao 


16 Chương X - Mười Pháp 


lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình 
với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 

Và này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo có lòng tin, tin tưởng ở 
sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn". Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều 
hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với 
tinh tấn. Vị ẫy không lừa đảo, man trá, nêu rõ mình như chân 
đối với bậc Đạo Sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các 
VỊ đồng Phạm hạnh. VỊ ây sống tỉnh cần tinh tấn, từ bỏ các 
pháp bắt thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, tỉnh 
tấn, không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp. Vị ấy có trí 
tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt (của các pháp), thể nhập 
thánh quyết trạch đưa đến chơn chánh, đoạn diệt khô đau. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm chi 
phân. Này các Tỷ-kheo, như thê nào là trú xứ thành tựu năm 
chi phân? 


3: Ở đây, này các Tỷ-kheo, trú xứ không quá xa, không 
quá gần, thuận tiện cho đi và đến, ban ngày không đông đủ, 
ban đêm không ô ồn ào, không huyên náo, ít xúc chạm với ruôi, 
muỗi, Ø1Ó, sức nóng mặt trời, và các loại rắn rít. Trú tại trú xứ 
Ấy, tìm được không mệt nhọc các vật dụng như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Tại trú xứ Ấy, các 
trưởng lão Tỷ-kheo đến ở là những bậc nghe nhiều, được trao 
truyền kinh điển, những bậc trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu, 
thường thường đến các vị ấy tìm hiểu, hỏi han: "Thưa Tôn giả, 
cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? " Các Tôn giả ấy mở 
rộng những gì chưa mở rộng, trình bảy những gì chưa trình 
bày, đối với những vấn đề còn khởi lên những nghi vấn, vị ấy 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 17 


giải tỏa các nghi vấn ấy. Này các Tỷ-kheo, trú xứ như vậy 
thành tựu năm chi phân. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm chi phần, 
thân cận chia xẻ trú xứ thành tựu năm chi phần, không bao 
lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình 
VỚI thắng trí có thể chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 

(H) (12) Các Chi Phần 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phần, 
thành tựu năm chi phân, được gọi trong Pháp và Luật này, là 
vị toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, là bậc tôi thượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đoạn tận năm 
chi phân? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận dục tham, 
đoạn tận sân, đoạn tận hôn trầm thụy miên, đoạn tận trạo hồi, 
đoạn tận nghi. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tyỷ-kheo đoạn 
tận năm chi phần. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thành tựu năm 
chi phân? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học 
giới uân, thành tựu vô học định uần, thành tựu vô học tuệ uấn, 
thành tựu vô học giải thoát uấn, thành tựu vô học giải thoát 
tri kiến uân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu 
năm chỉ phần. 

Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đoạn tận năm chi phần, 
thành tựu năm chi phần, được gọi trong Pháp và Luật này, là 
vị toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, là bậc tối thượng. 

Không dục tham, không sáu, 
Không hôn trầm thụy miên 


l8 Chương X - Mười Pháp 


Không trạo cứ, không nghỉ, 
Tỷ-kheo hoàn toàn không 
Với vô học giới uẩn, 

Với vô học định uẩn, 

Đây đủ với giải thoát, 

Với tri kiến như vậy. 

VỊ Tỷ-kheo như vậy, 

Đây đủ năm chỉ phần, 
Đoạn tận năm chỉ phân, 
Trong Pháp và Luật này, 
Được gọi vị đây đu 

Hoàn toàn mọi phương diện. 


(HI) (13) Các Kiết Sử 

1. - Này các Tý-kheo, có mười kiết sử này. Thế nảo là 
mười? 

2. Năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử. 

Thế nào là năm hạ phần kiết sử? 

3. Thân kiến, nghi, giới cắm thủ, dục tham, sân. Đây là 
năm hạ phân kiệt sử. 

Thế nào là năm thượng phần kiết sử? 

4. Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. Đây là năm 
thượng phân kiết sử. 

Này các Tỷ-kheo, đây là mười kiết sử. 

(IV) (14) Tâm Hoang Vu 

1. - Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-nIi nào 
năm tâm hoang vu chưa đoạn tận, năm tâm triên phược chưa 
được cắt đứt, với vị ây, đêm đên hay ngày đên, chờ đợi là tôn 
giảm trong các thiện pháp, không phải là tăng trưởng. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 19 


Như thể nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn tận? 


2. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo nào nghi ngờ bậc 
Đạo Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm 
vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tỉnh 
tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, 
kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất chưa 
được đoạn tận. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ 
Pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị 
ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tỉnh tấn. 
Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên 
trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ hai chưa được đoạn 
tận. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ ngờ Tăng, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị ây 
không hướng vê nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tính tấn. 
Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên 
trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ ba chưa được đoạn 
tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ các 
Học pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời 
tâm vị ây không hướng vê nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, 
tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa 
được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào phẫn nộ đối với 
các VỊ đồng Phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, 
cứng răn, thời tâm của vị này không hướng về nhiệt tâm, 
chuyên chú, kiên trì, tỉnh tắn. Nếu tâm của ai không hướng 


20 Chương X - Mười Pháp 


về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm chưa được đoạn tận. 


Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được đoạn tận. 
Thế nào là năm tâm triền phược chưa cắt đứt? 


4. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tyỷ-kheo, đối với những dục, 
không phải không tham ái, không phải không luyến ái, không 
phải không khát ái, không phải không nhiệt não, thời tâm của 
vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tỉnh 
tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, 
kiên trì, tính tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất chưa 
được cắt đứt. 


5. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 
thân, không phải không tham ái, không phải không luyến ái, 
không phải không khát ái, không phải không nhiệt não, thời 
tâm của vị ây không hướng vê nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, 
tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ hai 
chưa được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các sắc 
pháp, không phải không tham ái, không phải không luyến ái, 
không phải không khát ái, không phải không nhiệt não, thời 
tâm của vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, 
tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ ba chưa 
được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho đến thỏa 
thuê, cho đến bụng chứa đây, sống thiên về khoái lạc sảng 
tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy miên, thời tâm của vị 
ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tỉnh tấn. 
Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 21 


trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ tư chưa được cắt 
đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống Phạm 
hạnh với mong cầu được sanh Thiên giới, có ý nghĩ: "Ta với 
giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với Phạm hạnh 
này sẽ được sanh làm chư Thiên này hay chư Thiên khác", 
thời tâm của vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, 
kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, 
chuyên chú, kiên trì, tỉnh tắn, như vậy là tâm triền phược thứ 
năm chưa được cắt đứt. Như vậy là năm tâm triền phược 
chưa được cắt đứt. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, năm 
tâm hoang vu chưa đoạn tận, năm tâm triền phược này chưa 
cắt đứt, với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự tổn 
giảm trong các thiện pháp, không phải là tăng trưởng. 


6. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tâm 
hoang vu đã đoạn tân, năm tâm triền phược đã cắt đứt, với vị 
ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các 
thiện pháp, không phải là tổn giảm. Thế nào là năm tâm 
hoang vu đã được đoạn tận? 

7. Này các Tý-kheo, ở đây, Tyý-kheo nào không nghĩ 
ngờ bậc Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm 
vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu 
tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú kiên trì, tính tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã được đoạn tận. 


S. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghĩ 
ngờ Pháp, ... là tâm hoang vu thứ hai đã được đoạn tận. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo nào không nghi ngờ 
Tăng, ... là tâm hoang vu thứ ba đã được đoạn tận. 


22 Chương X - Mười Pháp 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ 
Học Pháp, ... là tâm hoang vu thứ tư đã được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không phẫn nộ 
đối với các vị đồng Phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống 
đối, không cứng răn, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, 
chuyên chú, kiên trì, tinh tắn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu 
thứ năm đã được đoạn tận. Như vậy là năm tâm hoang vu đã 
được đoạn tận. 


Thế nào là năm tâm triền phược đã được cắt đứt? 


9. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tý-kheo đối với những dục, 
không có tham ái, không có luyến ái, không có khát ái, 
không có nhiệt não, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, 
chuyên chú, kiên trì, tính tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tính tấn, như vậy là tâm triền 
phược thứ nhất đã được cắt đứt. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 
thân, không có tham ái, ... như vậy là tâm triên phược thứ hai 
đã được cặt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các sắc 
pháp, không có tham ái, ... như vậy là tâm triên phược thứ ba 
đã được cặt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không ăn cho 
đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đây, không thiên nặng về 
khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy miên, 
không có tham ái, ... như vậy là tâm triỀn phược thứ tư đã 
được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nảo sống Phạm 
hạnh, không mong câu được sanh Thiên giới với ý nghĩ: "Ta 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 23 


VỚI giới này, với hạnh này, với khô hạnh này, hay với Phạm 
hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này hay chư Thiên 
khác", thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên 
trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, 
kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ năm đã 
được cắt đứt. 


Như vậy là năm tâm triền phược đã được cắt đút. 


Này các Tyý-kheo, với Tỷ-kheo hay Tyỷ-kheo-n nào, 
năm tâm hoang vu đã được đoạn tận, năm tâm triển phược 
này đã được cắt đứt, với vị ấy, đêm hay ngày đến, chờ đợi là 

sự lớn mạnh trong thiện pháp, không phải tồn giảm. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, trong độ tăng trưởng về dung sắc, được 
tăng trưởng về hình tròn, được tăng trưởng về ánh sáng, được 
tăng trưởng về bề cao, bề rộng của quỷ đạo. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, năm tâm 
hoang vu đã được cắt đứt, với vị Ấy, đêm đến hay ngày đến, 
chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là 
tổn giảm. 

(V) (15) Không Phóng Dật 


1. Này các Tỷ-kheo, cho đến các loài hữu tình không 
chân, hay hai chân, hay nhiều chân, hay có sắc, hay không 
sắc, hay có tưởng, hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi 
tưởng. Như Lai được gọi là tối thượng giữa họ, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Cũng vậy, này các Iy-kheo, phảm có 
những thiện pháp nào, tất cả những pháp ấy lây không phóng 
dật làm căn bản, lẫy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không 
phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, phảm có những dấu chân 
của các loại chúng sanh bộ hành nảo, tât cả đêu hội tập trong 
chân con voi và chân con voi được gọi là tôi thượng trong tât 


24 Chương X - Mười Pháp 


cả loại chân, tức là về phần to lớn. cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
phàm có những thiện pháp nào, tất cả những pháp ấy lây 
không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ 
quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả 
thiện pháp. Ví như, các đòn tay nào của một ngôi nhà có nóc 
nhọn, tất cả đều đi đến mái nhọn, hướng đến mái nhọn, quy tụ 
vào mái nhọn. Mái nhọn đối với chúng được gọi là tối thượng. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, 
tất cả những pháp ấy lây không phóng dật làm căn bản, lẫy 
không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là 
tối thượng trong tất cả thiện pháp. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại rễ hương 
nảo, loại mủ keo đen được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, phảm có những thiện pháp nảo.. trong tất cả các 
thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại lõi 
hương nảo, loại chiên-đàn đỏ được gọi là tối thượng. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, phàm có những thiện pháp nào... trong 
tất cả thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, phảm có những 
loại hương nào, vũ quý hoa được gọi là tối thượng. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nảo... trong tất 
cả thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những tiểu 
vương nảo, tất cả đều tùy thuộc vua Chuyên luân vương. 
Chuyên luân vương đối với họ được gọi là tối thượng. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, phàm có những thiện pháp nào... trong 
tất cả thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm ánh sáng 
của bất loại sao nào, tất cả đều không bằng một phần mười 
sáu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng đối với 
chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tý-kheo, 
phàm có những thiện pháp nào... trong tất cả thiện pháp. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi hư không mở rộng, 
không có mây mù, mặt trời vươn thăng lên trời, quét sạch 
mọi tối tăm trên trời, chói sáng, rực sáng, bừng sáng. Cũng 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 25 


vậy, này các Ty-kheo, phàm có những thiện pháp nào... trong 
tất cả thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có con 
sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Aciravatì, sông 
Sarabhù, sông Maihi, tất cả con sông ấy đều đi đến biển, 
hướng đến biến, thuận xuôi về biển, hướng nhập vào biển, 
biển lớn được gọi là tối thượng với chúng. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nảo, tất cả những pháp 
ấy lẫy không phóng dật làm căn bản, lây không phóng dật 
làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng 
trong các pháp ấy. 


(VD (16) Đáng Được Cúng Dường 


[. - Này các Tỷ-kheo, mười hạng người này đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế 
nào là mười? 


2. Như lai, bậc A-la-hán, Chánh đẳng Giác, bậc Độc 
giác, bậc Giải thoát cả hai phần, bậc Tuệ giải thoát, bậc Thân 
chứng, bậc Kiến chí, bậc Tín giải thoát, bậc Tùy pháp hành, 
bậc Tùy tín hành, bậc Chuyên tánh. 


Này các Tyỷ-kheo, mười hạng người này đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 

(VID (17) Vị Hộ Trì (1) 

I. - Này các Tyỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú 
không có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, đau khô là người sông 
không có vị hộ trì. Này các Tyýỷ-kheo, mười pháp này tạo 
thành vị hộ trì. Thê nào là mười? 

2. Này các Tý-kheo, ở đây Tỷ-kheo có giới, sống chế 
ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtmokkha, đầy đủ oai 


26 Chương X - Mười Pháp 


nghĩ, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo này có giới, sông chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, 
đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp; đây là 
pháp tác thành vị hộ trì. 


3. Lại nữa, này các Tÿ-kheo, Tỷ-kheo nghe nhiều, thọ 
trì những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những 
pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề 
cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, 
những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc 
bằng lời, đã quán sát với ý, đã thể nhập với chánh kiến; đây 
là pháp tác thành vị hộ trì. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này các Tỷ-kheo, 
Ty-kheo nào làm nào bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao 
thiệp với thiện; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

5.Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành tựu 
những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp 
nhận những lời giáo giới. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào dễ 
nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham 
nhẫn, và khéo chấp nhận những lời giáo giới; đây là pháp tác 
thành vị hộ trì. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có những cộng 
việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng 
Phạm Hạnh; ở đây, vị ây khéo léo và tinh cần, thành tựu sự 
quán sát các phương tiện, vừa đủ đề làm, vừa đủ để tổ chức. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào, phàm có những công việc 
gì... vừa đủ đề tô chức; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 27 


7. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa pháp, cùng 
nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng Pháp, 
trong thắng Luật. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào ưa 
pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong 
thắng Pháp, trong thắng Luật; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


S. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tỉnh cần 
tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các 
thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với 
các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, phàm Tý-kheo nào sống 
tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ 
các thiện pháp, nỗ lực kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối 
với các thiện pháp; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ đối với 
các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sảng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷý-kheo nào biết đủ đối với 
các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sảng tọa, dược phẩm trị 
bệnh; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, 
thành tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm, tùy niệm việc đã làm 
từ lâu, đã nói từ lâu. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nảo 
chánh niệm... đã nói từ lâu; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành 
tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập 
và hướng đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. Này các Tỷ- 
kheo, phàm Tỷ-kheo nảo có trí tuệ... đoạn tận khô đau; đây là 
pháp tác thành vị hộ trì. 


Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không có 
vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, đau khô là người trú không có vị 
hộ trì. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ trì. 


28 Chương X - Mười Pháp 


(VIHI) (18) Vị Hộ Trì (2) 


I. - Này các Ty-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú 
không có vị hộ trì. Đau khổ, này các Tỷ-kheo, là người trú 
không có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, có mười pháp tác thành 
vị hộ trì này. Thế nào là mười? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người có giới... 
chấp nhận và học tập trong các hoc pháp, nghĩ rằng: "Thật sự 
có giới là Tỷ-kheo này. VỊ này trú, được bảo vệ với sự bảo 
vệ của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, 
thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong 
các học pháp". Các trưởng lão Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy 
đáng nói đến, đáng được giáo giới... Các trung niên Tỷ- 
kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến _Tý-kheo ây đáng được 
nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy, được các trưởng lão 
thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, được các 
tân học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện 
pháp, không phải là sự tổn giảm, đây là pháp tác thành vị hộ 
trì. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vị nghe nhiêu... 
khéo thông đạt nhờ chánh kiến, nghĩ răng: "Thật sự Tỷ-kheo 
này là vị nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất chứa 
những gì đã nghe. Những pháp ây, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sông, Phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ây, vị ấy đã nghe 
nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát bằng ý, 
khéo thông đạt nhờ chánh kiến". Các trưởng lão Tỷý-kheo... 
Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến JY= 
kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy, 
được các trưởng lão thương tưởng, được các trung niên 
thương tưởng, được các tân học thương tưởng, chờ đợi là sự 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 29 


lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là sự tổn giảm. 
Đây là pháp tác thành sự hộ trì. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, nghĩ rằng: "Thật sự 
Tỷ-kheo này làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp 
với thiện". Các Tỷ-kheo trưởng lão... Các tân học Tỷ-kheo â mà 
đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy... 
thành vị hộ trì. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành tựu 
những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp 
nhận những lời giáo giới nghĩ rằng: "Thật sự Tỷ-kheo này, 
dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham 
nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới". Các Tỷ-kheo 
trưởng lão... Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo 
nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. 
Với vị ấy... tác thành vị hộ trì. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, phảm có những 
công việc gì cần phải làm hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các 
đồng Phạm hạnh, ở đây vị ây khéo léo và tinh cần, thành tựu 
suy tư đến các phương tiện vừa đủ để làm, vừa đủ đề tô chức. 
Các trưởng lão Tyỷ-kheo... Các trung niên Tỷ-niên... Các tân 
học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng 
được giáo giới... Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ưa pháp, cùng 
nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng Pháp, 
thắng Luật nghĩ rằng: " Thật sự vị Tỷ-kheo này ưa Pháp, 
cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng 
Pháp, thăng Luật". Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên 
Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng 
được nói đến, đáng được giáo giới... tác thành vị hộ trì. 


30 Chương X - Mười Pháp 


8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa sống tinh cần, 
tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các 
thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng: đối với 
các thiện pháp, nghĩ rằng: "Thật sự Tỷ-kheo này sông tinh 
cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ các 
thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với 
các thiện pháp". Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên 
Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới... tác 
thành vị hộ trì. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với các 
vật dụng như y, âm thực, sàng tọa, được phẩm trị bệnh, nghĩ 
rằng: "Thật sự Tý-kheo này biết đủ với các vật dụng như y, 
ầm thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh”. Các Tỷ-kheo trưởng 
lão... nghĩ đến Tý-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được 
giáo giới... tác thành vị hộ trì. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, 
thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức niệm, tùy niệm việc đã làm, 
đã nói từ lâu, nghĩ rằng: "Thật sự Tỷ-kheo này chánh niệm, 
thành tựu niệm tuệ tối thắng... đã làm, đã nói từ lâu". Các 
Tỷ-kheo trưởng lão... Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học 
Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới... tác 
thành vị hộ trì. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành 
tựu trí tuệ về sanh diệt, thê nhập Thánh quyết trạch, đưa đến 
chơn chánh đoạn diệt khô đau, nghĩ rằng: " Thật sự Tyỷ-kheo 
này có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thê nhập Thánh 
quyết trạch đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau". Các Tỷ- 
kheo trưởng lão nghĩ đến Tỷ-kheo đáng được nói đến, đáng 
được giáo giới. Các trung niên Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy 
được nói đến, đáng được giáo giới. Các tân học Tỷ-kheo ấy 
đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy được các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 31 


trưởng lão thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, 
được các tân học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong 
các thiện pháp, không phải là sự tốn giảm. Đây là pháp tác 
thành vị hộ trì. 


Này các Tỷ-kheo, hãy trú có vị hộ trì, chớ trú không có 
vị hộ trì. Đau khô, này các Tỷ-kheo, là người trú không có vị 
hộ trì. 

Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ trì. 

(IX) (19) Thánh Cư (1) 


l. - Này các Ty-kheo, có mười Thánh cư này, với 
những Thánh cư này, các bậc Thánh đã sông, đang sông và 
sẽ sống. Thế nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chỉ 
phần, thành tựu sáu chỉ phần, hộ trì một sự, đầy đủ bốn y cứ, 
trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu, 
các tư duy không có uế trược, thân hành được khinh an, tâm 
được khéo giải thoát, tuệ được khéo giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười Thánh cư, với những 
Thánh cư này, các bậc Thánh đã sống, đang sống và sẽ sống. 


(X) 20) Thánh Cư (2) 

1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru tại một 
thị trân của dân tộc Kuru gọi là Kammàsadhama. Ở đây, Thê 
Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thê Tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, có mười Thánh cư này, với 
những Thánh cư này, các vị Thánh đã sống, đang sống, và sẽ 
sống. Thế nào là mười? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chỉ 
phân, thành tựu sáu chi phân, hộ trì một sự, đây đủ bôn y cứ, 


32 Chương X - Mười Pháp 


trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu, 
các tư duy không có uê trược, thân hành được khinh an, tâm 
được khéo giải thoát, tuệ được giải thoát. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã đoạn tận 
năm chi phân? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận dục tham, 
đoạn tận sân, đoạn tận hôn trầm thụy miên, đoạn tận trạo hồi, 
đoạn tận nghi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận 
năm chi phần. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo thành tựu sáu 
chi phân? 


5. Ở đây, này các Tỷ kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc 
không có hân hoan, không có thất vọng, trú xả chánh niệm 
tỉnh giác; khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nếm vị... khi thân cảm xúc, khi ý biết pháp, không có hân 
hoan, không có thất vọng, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo thành tựu sáu chi phần. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì một sự? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo thành tựu với tâm được niệm 
hộ trì. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì một sự. Và 
này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo đây đủ bôn y cứ? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có đắn đo thân cận 
một sự, có đắn đo kham nhẫn một sự, có đắn đo tránh né một 
sự, có đẫn đo trừ khử một sự. Như vậy này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo đầy đủ bốn y cứ. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo trừ khử sự thật 
cá nhân? 

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với những sự sai biệt 
phô thông được các Sa-môn, Bà-la-môn phô thông châp nhận, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 33 


như: "Thế giới là thường còn, thế giới là không thường còn; 
thế giới có giới hạn, thế giới không giới hạn, sinh mạng với 
thân thê là một, sinh mạng với thân thể là khác; Như Lai có 
tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại sau khi chết; Như 
Lai có tỒn tại và không có tồn tại sau khi chết; Như Lai 
không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"... Tất cả 
những tin tưởng được trừ diệt, trừ bỏ, xả bỏ, quăng bỏ giải 
tỏa, đoạn tận, từ bỏ. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
trừ khử những sự thật cá nhân. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế là Tỷ-kheo đã được tận 
hoàn toàn các tâm câu? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đã đoạn tận dục 
tầm cầu, đã đoạn tận hữu tầm cầu, Phạm hạnh tầm cầu được 
khinh an. Như vậy, này Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đã đoạn tận 
hoàn toàn các tầm cầu. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Ty-kheo các tư duy 
không có uê trược? 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đã đoạn tận dục 
tư duy, đã đoạn tận sân tư duy, đã đoạn tận hại tư duy. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là các tư duy không có uê trược. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tâm hành được 
khinh an? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn khổ, đoạn 
lạc, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú 
Thiền Thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tâm hành được khinh 
an. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo tâm được 
khéo giải thoát? 


34 Chương X - Mười Pháp 


12. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tâm được giải 
thoát khỏi tham, tâm được giải thoát khỏi sân, tâm được giải 
thoát khỏi sĩ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tyỷ-kheo tâm 
được khéo giải thoát. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tý-kheo với tuệ 
khéo giải thoát? 

13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo rõ biết rằng: 
"Tham ái đã được đoạn tận nơi ta, được chặt đứt từ gốc rỄ, 
làm cho như thân cây tàla, làm cho không thể tái sanh, làm 
cho không thể sanh khởi trong tương lai", rõ biết rằng: "Sân 
đã được đoạn tận nơi ta... trong tương lai”, rõ biết rằng: "S1 
đã được đoạn tận nơi ta, được chặt đút từ gốc rễ, làm cho 
thân cây tàla, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể 
sanh khởi trong tương lai. "Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo với tuệ khéo giải thoát. 

14. Này các Tỷ-kheo, tất cả những vị Thánh nảo trong 
quá khứ đã sống theo Thánh cư, tất cả những vị ấy đã sống 
theo mười Thánh cư này. Này các Tỷ-kheo, tất cả những vị 
Thánh nào trong tương lai sẽ sống theo Thánh cư, tất cả 
những vị ấy sẽ sống theo mười Thánh cư này. Này các Tỷ- 
kheo, tất cả những vị Thánh nào trong hiện tại sông theo 
Thánh cư, tất cả những vị ấy đang sống theo mười Thánh cư 
này. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười Thánh cư mà các vị 
Thánh đã sống đang sống, và sẽ sống. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 35 


HI. Phẩm Lớn 


(D 21) Con Sư Tử 


1. - Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào 
buổi chiều, từ hang đi ra. Sau khi từ hang đi ra, nó duỗi chân; 
sau khi duỗi chân, nó nhìn xung quanh bốn phương, sau khi 
nhìn xung quanh bốn phương, nó rống lên ba lần tiếng rống 
con sư tử; sau khi rồng ba lần tiếng rồng con sư tử, nó ra đi 
tìm mỗi. Vì sao? Nó rồng với ý nghĩ: "Mong rằng ta không 
làm tàn hại các loài thú nhỏ đi lạc đường." Này các Tỷ-kheo, 
con sư tử là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. "Này các Tỷ-kheo, Như Lai thuyết pháp trong 
hội chúng, đây chỉ cho tiếng rống con sư tử. Này các Tỷ- 
kheo, có mười Như Lai lực này của Như Lai, thành tựu 
những lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu 
vương, rồng tiếng rồng con sư tử giữa các hội chúng và 
chuyên Pháp luân. Thế nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ 
là xứ, phi xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. 
Như vậy, chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho 
mình địa vị Ngưu vương, rồng lên tiếng rỗng con sư tử trong 
các hội chúng và chuyền Pháp luân. 

3. Lại nữa, này các Tý-kheo, Như Lai như thật rõ biết 
quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành 
nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Này Các Tỷ-kheo, Như Lai 
như thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 


36 Chương X - Mười Pháp 


4. Lại nữa, này các Ty-kheo, Như Lai như thật rõ biết 
con đường đưa đên tât cả sanh thú. Này các Tỷ-kheo, Như 
Lai như thật rõ biệt... (như trên)... và chuyên Pháp luân. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết 
thế giới với nhiều giới, nhiều sai biệt. Này các Tỷ-kheo, Như 
Lai như thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết 
chí hướng sai biệt của các loài chúng sanh. Này các Tỷ-kheo, 
Như Lai như thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 

7. Lại nữa, này các Tý-kheo, Như Lai như thật rõ biết 
những căn thượng hạ của các loại chúng sanh, loài Người. 
Này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết... (như trên)... và 
chuyên Pháp luân. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết 
sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các Thiền 
chứng về Thiền, về giải thoát, về định. Này các Tý-kheo, 
Như Lai như thật rõ biết... (như trên)... và chuyên Pháp luân. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm 
mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều thành hoại kiếp. 
Như Lai nhớ răng: "Tại chỗ kia, Ta có tên như thế này, dòng 
họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, 
tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta 
được sanh ra chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, dòng 
họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, 
tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, Ta 
được sanh ra ở đây". Như vậy, Như Lai nhớ đến nhiều đời 
nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 37 


chi tiết. Này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật biết... (như 
trên)... và chuyên Pháp luân. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai với thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. 
Như Lai biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh này làm những ác 
hạnh về thân, về lời và về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà 
kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi 
thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Các chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, 
lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo 
các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên 
đời này. Như vậy, Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Như Lai biết rằng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô 
xấu, người hạ liệt, kẻ cao sang, người may mãn, kẻ bất hạnh 
đều do hạnh nghiệp của họ. Này Các Tỷ-kheo, Như Lai như 
thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 

I1. Lại nữa, này các Ty-kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ 
các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt vá 
an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Này các Tỷ-kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự 
mình với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ 
Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu 
vương, rỗng tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và 
chuyền Pháp luân. 

Này các Tỷ-kheo, đây là những Như Lai lực của Như 
Lai, chính nhờ thành tựu những lực này, Như Lai tự nhận 


38 Chương X - Mười Pháp 


cho mình địa vị Ngưu vương, rống tiếng rồng con sư tử giữa 
các hội chúng và chuyên Pháp luân. 

(H) (22) Những Tuyên Bồ về Pháp 

1. Bây giờ có Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi 


đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói 
với Tôn giả Ananda, đang ngôi xuông một bên: 


2. - Này Ananda, phàm những pháp nào đưa đến sự 
chứng ngộ với thắng trí, các tuyên bố vê giáo lý, này Ananda, 
ở đây, Ta vô úy tự nhận thuyết pháp về chúng, về chúng như 
thế ấy, như thế ấy khiến cho người nào như vậy, như vậy 
thực hành; nếu là có, sẽ biết là có; nêu là không có, sẽ biết là 
không có; nếu là hạ liệt, sẽ biết là hạ liệt; nếu là thù thăng, sẽ 
biết là thù thắng; nếu là có trên, sẽ biết là có trên; nếu là vô 
thượng, sẽ biết là vô thượng. Vì rằng, cái ØÌ người ây có thể 
biết, có thê thấy, có thể chứng ngộ, người đó sẽ biết được, sẽ 
thấy được, sẽ chứng ngộ, người đó sẽ biết được, sẽ thấy được, 
sẽ chứng ngộ được, sự kiện này có xảy ra. Này Ananda, cái 
này là vô thượng đối với các trí, chính là như thật trí đối với 
vấn đề này hay vấn đề khác. Và này Ananda, do vậy Ta 
tuyên bố rằng ngoài trí này, không có một trí nào khác cao 
thượng hơn, thù thắng hơn. Này Ananda, có mười Như Lai 
lực này của Như Lai, chính nhờ thành tựu những lực này, 
Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rống tiếng 
con sư tử giữa các hội chúng và chuyên Pháp luân. Thế nào 
là mười? 

3. Ở đây, này Ananda, Như Lai như thật biết xứ là xứ, 
phi xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Như 
vậy, chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình 
địa vị Ngưu VưƠng, rồng lên tiếng rông con sư tử trong các 
hội chúng và chuyên Pháp luân. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 39 


4. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết quả 
báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp 
quá khứ, vị lai, hiện tại. Này Ananda, Như Lai như thật rõ 
biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 


5. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết con 
đường đưa đên tât cả sanh thú. Này Ananda, Như Lai như 
thật rõ biết... (như trên)... và chuyên Pháp luân. 


6. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết thế 
giới với nhiều giới, nhiều sai biệt. Này Ananda, Như Lai như 
thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 

7. Lại nữa, này Ananda, Như Lai thật rõ biết chí hướng 
sai biệt của các loải chúng sanh. Này Ananda, Như Lai như 
thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 


6. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết những 
căn thượng hạ của các loài chúng sanh, loài Người. Này 
Ananda, Như Lai như thật rõ biết... (như trên)... và chuyên 
Pháp luân. 


9. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết sự tạp 
nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các Thiền chứng về 
Thiên, về giải thoát, về định. Này Ananda, Như Lai như thật 
rõ biết... (như trên)... và chuyên Pháp luân. 


10. Lại nữa, này Ananda, Như Lai nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời... như vậy Như 
Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiết. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết... 
(như trên)... và chuyển Pháp luân. 

11. Lại nữa, này Ananda, Như Lai với thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ngài 
biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp 


40 Chương X - Mười Pháp 


đẽ, kẻ thô xấu, người may mẫn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết... (như 
trên)... và chuyên Pháp luân. 

12. Lại nữa, này Ananda, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu 
hoặc, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này 
Ananda, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực 
này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rỗng 
tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển Pháp 
luân. 

- Này Ananda, đây là những Như Lai lực của Như Lai, 
chính nhờ thành tựu những lực này, Như Lai tự nhận cho 
mình địa vị Ngưu vương, rông tiếng rỗng con sư tử giữa các 
hội chúng và chuyên Pháp luân. 

(HD (23) Với Thân 

1. - Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải đoạn tận 
với thân, không phải với lời. Này các Tỷ-kheo, có những 
pháp cần phải đoạn tận với lời, không phải với thân. Này các 
Tỷ-kheo, có những pháp cần phải đoạn tận không phải với 
thân, không phải với lời mà sau khi thấy cần phải đoạn tận 
với trí tuệ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
đoạn tận với thân, không phải với lời? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có phạm điều bất 
thiện về thân, về một vấn đề gì. Sau khi suy xét về vấn đề Ấy, 
các đồng Phạm hạnh có trí đã nói với vị ấy: "Tôn giả có 
phạm điều bất thiện về thân, về một vấn đề này. Thật tốt lành 
thay, nếu Tôn giả từ bỏ thân làm ác và tu tập thân làm thiện". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 AI 


Vị ấy được các đồng Phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói 
như vậy, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm thiện. 

Này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận với thân, không phải với lời. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
đoạn tận với lời, không phải với thân? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm điều bắt 
thiện với lời, về một vấn đề gì. Sau khi suy xét vê vấn đề ấy, 
các đồng Phạm hạnh có trí đã nói vị ấy: "Tôn giả có phạm 
điêu bât thiện vê lời, vê một vân đê này. Thật tôt lành thay, 
nêu Tôn giả từ bỏ lời nói ác, tu tập lời nói thiện". VỊ ây được 
các đông Phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, đoạn 
tận lời nói ác. Tu tập lời nói thiện. 

Này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận với lời, không phải về thân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn 
tận, không phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận? 

4. Tham, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi thấy, sau 
khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Sân ... S¡ ... Phẫn nộ ... 
Hiềm hận... Gièm pha ... Não hại ... Xan tham... Ác tật đồ ... 
Ác dục, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, không phải với 
thân, không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí 
tuệ, cần phải đoạn tận 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác tật đó? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người gia chủ, hay con 
người gia chủ, dồi dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về 
bạc hay vàng. Ở đây, một người nô tỳ hay người phục vụ 


42 Chương X - Mười Pháp 


khởi lên ý nghĩ như sau: "Ôi, sự dồi dào phong phú về tài sản, 
về lúa gạo, về bạc hay vàng thật sự không thuộc về người gia 
chủ hay con người gia chủ này." Hay một Sa-môn, Bá-la- 
môn có được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, được phẩm trị bệnh. Ở đây, một Sa-môn, hay Bà-la-môn 
khác khởi lên ý nghĩ như sau: "Ôi, mong rằng vị Tôn giả này 
không nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh". 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác tật đó. 

Ác tật đố, này các Tý-kheo, cần phải đoạn tận không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi thây, sau 
khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 

6ó. Này các Tỷ-kheo, ác dục cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi, sau khi 
thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác dục? 


Ty Ở đây, này các Tý-kheo, có người không có lòng tin, 
lại muốn răng: "Mong răng họ. biết ta có lòng tin”; có ác gIới 
hạn lại muốn rằng: "Mong rằng họ biết ta là người nghe 
nhiều"; là người ưa thích hội chúng, lại muốn rằng: "Mong 
rằng họ biết ta là người sống viễn ly"; là người biếng nhác lại 
muốn rằng: "Mong rằng họ biết ta là người tỉnh tấn"; là 
người thất niệm lại muốn rằng: "Mong rằng họ biết ta là 
người niệm được an trú”; là người không có định, lại muốn 
răng: “Mong rằng họ biết ta là người có định"; là người ác 
tuệ, lại muốn rằng: "Mong rằng họ biết ta là người có trí tuệ”; 
là người chưa đoạn tận các lậu hoặc lại muôn: "Mong rằng 
họ biết ta là người đã đoạn tận các lậu hoặc". 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác dục. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 43 


Ác dục này, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi thấy, sau 
khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 

8. Này các Ty-kheo, nếu tham chính phục Tỷ-kheo và 
phát triển, nếu sân.. . TIỂU SỈ.. . TẾU phẫn nộ.. . TÊU hiềm hận... 
nêu gièm pha... nếu não hại... nễu xan tham... nếu. ác tật đó... 
nếu ác dục chinh phục Tỷ-kheo và phát triển, vị ấy cần phải 
được hiểu như sau: "Tôn giả này không rõ biết như thế nào 
để tham không có mặt. Như vậy tham chinh phục vị ấy và 
phát triển. Tôn giả này không rõ biết như thế nào để sân 
không có mặt... Tôn giả này không rõ biết như thế nào để si 
không có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm hận không có 
mặt... gièm pha không có mặt... não hại không có mặt... xan 
tham không có mặt... ác tật đỗ không có mặt... Tôn giả không 
rõ biết như thế nào, để ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục 
chinh phục Tôn giả này và phát triển." 

9. Nhưng, này các Ty-kheo, nêu tham không chinh 
phục và không phát triển, nếu sân.. . TẾU SĨ. . nếu phẫn nộ... 
nêu hiềm hận... nêu gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... 
nếu ác tật đó... nếu ác dục không chinh phục vị Tỷ-kheo và 
không phát triển, vị ấy cần phải được biết như sau: "Tôn giả 
này rõ biết như thế nào đề tham không có mặt. Như vậy, 
tham không chinh phục Tôn giả này và không phát triển. Tôn 
giả này rõ biết như thế nào để sân không có mặt... si... phẫn 
nộ... hiềm hận... gièm pha... não hại... xan tham... ác tật đó... 
ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không có chinh phục 
vị Tôn giả này và không phát triển." 

(IV) (24) Maha Cunda 

1. Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú giữa dân chúng Ceti 
tại Sahajàti. Tại đấy, tôn giả Mahàcunda gọi các Tỷ-kheo. 


- Này các Hiền giả Tỷ-kheo. 


44 Chương X - Mười Pháp 


- Thưa Hiền giả. 


- Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn 
giả Mahàcunda nói như sau: 


2. - Thưa các Hiền giả, nếu một Tỷ-kheo thuyết về trí 
nói rằng: "Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này". Nếu tham 
chính phục Tỷ-kheo ây và tôn tại, nêu sân... nếu si... nếu 
phẫn nộ... nếu hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não TA nếu 
xan tham... nếu ác tật đồ... nếu ác dục chinh phục vị ẫy và 
tỒn tại, vị ẫy cần phải được hiểu như sau: " Tôn giả này 
không rõ biết như thế nào để tham không có mặt. Như vậy 
tham chinh phục Tôn Giả ấy và tồn tại. Tôn giả này không rõ 
biết như thế nào để sân không có mặt... si không có mặt... 
phẫn nộ không có mặt... hiềm hận không có mặt... gièm pha 
không có mặt... não hại không có mặt... xan tham không có 
mặt... ác tật đồ không có mặt... ác dục không có mặt. Như 
vậy, các ác dục chinh phục Tôn giả này và tồn tại." 


3. Thưa các Hiền giả, nếu Tỷ-kheo thuyết về tu tập nói 
rằng: "tôi được tu tập về thân, được tu tập về giới, được tu 
tập về tâm, được tu tập về tuệ”. Thưa chư Hiên, nếu tham 
chính phục Tỷ-kheo ây và tôn tại, nếu sân... nếu sỉ... nếu 
phẫn nộ... nếu hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não T I nếu 
xan tham... nếu ác tật đó... nếu ác dục chỉnh phục vị Tỷ-kheo 
ấy và tổn tại, vị ấy cần phải được hiểu như sau: "Vị Tôn giả 
này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt, vì rằng 
tham chinh phục vị ấy và tôn tại. Vị Tôn giả này không rõ 
biết như thế nào để sân không co mặt... si không có mặt... 
phẫn nộ không có mặt... hiềm hận không có mặt... gièm pha 
không có mặt... não hại không có mặt... xan tham không có 
mặt... ác tật đồ không có mặt...các dục không có mặt. Như 
vậy, các ác dục chinh phục Tôn giả này và tồn tại." 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 45 


4. Và này chư hiền, Tỷ-kheo thuyết về trí và thuyết về 
tu tập, nói răng: "Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này, tôi 
được tu tập về tâm, tôi được tu tập vê giới, tôi được tu tập về 
tâm, tôi được tu tẬp về tuệ”. Này chư Hiên, nếu tham chinh 
phục Tỷ-kheo â ẫy và tồn tại, nếu sân.. . nếu si... nêu phẫn nộ... 
nêu hiềm hận... nếu gièm pha... nếu ác dục chính phục Tỷ. 
kheo ấy và tồn tại, Tý-kheo ấy cần phải được hiểu như sau: 
"Vị Tôn giả này không cần rõ biết như thế nào để tham 
không có mặt... sân không có mặt... si không có mặt... Như 
vậy, ác dục chinh phục Tý-kheo này và tồn tại". 


5. Ví như, này chư Hiền, có người nghèo khổ có thể nói 
về giàu sang; không có tài sản có thể nói về tài sản; không có 
sở hữu có thê nói về sở hữu, nhưng khi có cơ hội tạo ra tài 
sản, VỊ ẫy không có thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay 
vàng. Người ta có thê biết về người ấy như sau: "Vị này, tuy 
nghèo khô, lại nói về giàu sang; vị này, tuy không có tài sản, 
lại nói về tài sản; vị này tuy không có sở hữu, lại nói về SỞ 
hữu. Vì cớ sao? Vì rằng vị này, khi có cơ hội tạo ra tài sản, vị 
ấy không có thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay vàng”. 
Cũng vậy, này chư hiền, vị Tý-kheo thuyết về trí và thuyết 
về tu tập, nói răng: "Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này, tôi 
được tu tập về thân, tôi được tu tập vê giới, tôi được tu tập về 
tâm, tôi được tu tập về tuệ". Này chư hiền, nếu tham chinh 
phục Tỷ-kheo â ẫy và tồn tại; nếu sân.. . nếu Sỉ.. . nếu phẫn nộ.. 
nêu hiềm hận... nêu gièm pha... nếu não hại... nêu xan tham... 
nếu ác tật đô... nếu ác dục chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại, 
Tỷ-kheo ấy cần phải được hiểu như sau: "Vị này không rõ 
biết như thế nào để tham không có mặt... sân không có mặt... 
si không có mặt... Như vậy, ác dục chinh phục Tỷ-kheo này 
và tôn tại". 


46 Chương X - Mười Pháp 


6. Này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết về trí nói rằng: "Tôi 
biết pháp này, tôi thấy pháp này". Này chư Hiền, nêu tham 
không chính phục Tỷ-kheo ây và tồn tại, nếu sân.. . TIỂU SỈ.. 
nêu phẫn nộ.. . Tiêu hiềm hận.. uiễu gièm pha... nếu não hại... 
nếu xan tham... nếu ác tật đồ... nếu ác dục không chinh phục 
vị ấy và tồn tại, thời vị ấy cần phải được biết như sau: "Vị 
này rõ biết như thế nào để tham không có mặt... Như vậy, 
tham không chinh phục vị ấy và tồn tại... sân không có mặt... 
s¡ không có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiểm hận không 
có mặt... gièm pha không có mặt...não hại không có mặt... 
xan tham không có mặt... ác tật đỗ không có mặt... ác dục 
không có mặt. Như vậy, ác dục không chính phục vị này và 
tôn tại”. 


7. Này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết về tu tập nói rằng: 
“Tôi có tu tập về thân, tôi có tu tập về gIỚI, tôi có tu tập về 
tâm, tôi có tu tập về tuệ”. Này chư Hiện, nếu tham không 
chính phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại... nếu sân... nếu sỉ... nếu 
phẫn nộ.. nếu hiểm hận... . nêu gièm pha... nếu não hại... . nếu 
xan tham... nếu ác đó... nếu ác dục không chinh phục Tỷ- 
kheo ấy và tồn tại, vị ấy cần phải được biết như sau: "Vị này 
rõ biết như thế nào để tham không có mặt. Như vậy tham 
không chinh phục vị này và tôn tại... sân không có mặt... sỉ 
không có mặt... hiềm hận không có mặt... gièm pha không có 
mặt... não hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác tật 
đỗ không có mặt... ác dục không có mặt... Như vậy, ác dục 
không chinh phục vị này và tồn tại". 


§. Này chư hiền, Tỷ-kheo thuyết về trí và thuyết về tu 
tập, nói rằng: "Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này. Tôi có tu 
tập vệ thân, tôi có tu tập về giới, tôi có tu tập về tâm, tôi có tu 
tập VỆ, tuệ. "Này chư Hiện, nêu tham không chính phục Tỷ- 
kheo ấy và tồn tại... nếu sân... nếu si... nêu phẫn nộ... nếu 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 47 


hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... nễu xan tham... nếu 
ác tật đó... nêu ác dục không chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn 
tại, thời vị ấy cần phải được biết như sau: "Tôn giả này biết 
rõ như thế nào để được tham không có mặt. Như vậy tham 
không chinh phục vị ấy và tồn tại. Sân không có mặt... sỉ 
không có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm hận không có 
mặt... gièm pha không có mặt... não hại không có mặt... xan 
tham không có mặt... ác tật đồ không có mặt... ác dục không 
có mặt. Như vậy, ác dục không chinh phục vị Tôn giả này và 
không tôn tại." 


9. Này chư Hiền, ví như một người giàu sang có thê nói 
về giàu sang; một người có tài sản có thể nói về tài sản; một 
người có sở hữu có thể nói về sở hữu. Khi có cơ hội tạo ra tài 
sản, vị ấy có thê tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay vàng. Và 
người ta có thê biết về người ấy như sau: "Có giàu sang, vị 
nảy nói về giàu sang; có tài sản, vị này nói về tài sản; có của 
cải, vị này nói vê của cải. Vì sao? Vì rằng vị này, khi có cơ 
hôi tạo ra tài sản, vị ẫy có thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc 
hay vàng". Cũng vậy, này chư Hiền, Tý-kheo thuyết về trí và 
thuyết về tu tập, nói rằng: "Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp 
này. Tôi có tu tập về thân, tôi có tu tập về giới, tôi có tu tập 
về tâm, tôi có tu tập về tuệ". Này chư Hiên, nêu tham THÊ 
chinh phục vị ẫy và tỒn tại... nếu sân... nếu si... nễu phân nộ.. 
nếu tật đồ... nếu ác dục không chinh phục vị ẫy và tỒn tại, vị 
ấy cần phải được biết như sau: "Vị Tôn giả này rõ biết như 
thế nào để tham không có mặt. Như vậy tham không chinh 
phục vị này và tồn tại. Vị Tôn giả này rõ biết như thế nào để 
sân không có mặt... s1... phần nộ... hiềm hận... gièm pha... 
não hại... xan tham... ác tật đố... ác dục không có mặt. Như 
vậy ác dục không chinh phục vị Tôn giả này và tồn tại". 


(V) (25) Thiền Án Xứ 


48 Chương X - Mười Pháp 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười Thiền án xứ này. Thế 
nào là mười? 

2. Một người tưởng tri Thiền án đất, phía trên, phía 
dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Một người tưởng tri 
Thiền án nước... một người tưởng tri Thiền án lửa... một 
người tưởng tri Thiền án gió... một người tưởng tri Thiền án 
xanh... một người tưởng tri Thiền án vàng... một người tưởng 
tri Thiền án đỏ... một người tưởng tri Thiền án trăng... một 
người tưởng tri Thiền án hư không... một người tưởng tri 
Thiền án thức, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô 
lượng. 


Này các Tỷ-kheo, có mười Thiền án xứ này. 
(VI) (26) Kalì 


1. Một thời, Tôn giả Mahàkaccàna trú giữa dân chúng 
AvantI, ở Kuraraghara, tại một vực núi cao. Bấy Ø1ờ có nữ cư 
sĩ Kàlhì, trú ở Kuraraghara, đi đến Tôn giả Mahàkaccàna, sau 
khi đến đảnh lễ Tôn giả, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, nữ cư sĩ Kàlì trú ở Kuraraghara thưa với Tôn giả 
Mahàkaccàna: 


2. - Thưa Tôn giả, Thê Tôn có nói như sau trong các 
câu hỏi của thiêu nữ: 

"Ta đạt được mục đích, Tâm Ta được an tịnh, Sau khi 
đã chiên thăng, Đội quân sắc khả ái, Ta thiên định một mình, 
Được an lạc Chánh giác. Do vậy, Ta không có, Làm bạn với 
quân chúng, Làm bạn với một ai, Không phải việc Ta làm." 

Thưa Tôn giả, lời nói văn tắt này của Thê Tôn cân phải 
được hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như thê nào? 

3. - Này Nữ cư sĩ, có sô Sa-môn, Bà-la-môn tôi thượng 
thiện xảo trong sự chứng đạt Thiên án đât, có thê thực hiện 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 49 


được mục đích của họ. Này nữ tu sĩ, nhưng Thế Tôn đã được 
thắng tri tối thượng thiện xảo trong sự chứng đạt Thiền án 
đất, sau khi thăng tri như vậy, Thế Tôn đã thấy sự tập khởi, 
đã thấy sự nguy hại, đã thấy sự xuất ly, đã thấy tri kiến về 
đạo và phi đạo. Do nhân thấy được sự tập khởi, do nhân thấy 
được sự nguy hại, do sự thấy được sự xuất ly, do nhân thấy 
được tri kiến về đạo và phi đạo, Ngài rõ biết mục đích đã đạt 
được, tâm đã được an tịnh. Này Nữ cư sĩ, có một số Sa-môn, 
Bà-la-môn tối thượng thiện xảo trong sự chứng đạt Thiền án 
nước... Thiền án lửa... Thiền án gió... Thiền án xanh... Thiền 
án vàng... Thiền án đỏ... Thiền án trăng... Thiền án hư 
không... Thiền án thức, có thể thực hiện được mục đích của 
họ. Này Nữ cư sĩ, nhưng Thế Tôn đã thắng tri tối thượng 
thiện xảo trong sự chứng đạt Thiền án thức, sau khi thắng tr 
như vậy, Thế Tôn đã thấy sự tập khởi, đã thấy sự nguy hại, 
đã thấy sự xuất ly, đã thấy tri kiến về đạo và phi đạo. Do 
nhân thấy được sự tập khởi, do nhân thấy được sự nguy hại, 
do nhân thấy được sự xuất ly, do nhân thấy được tri kiến về 
đạo và phi đạo, Ngài rõ biết mục đích đã đạt được, tâm đã 
được an tịnh. Do vậy, này nữ cư sĩ, Thế Tôn có nói như sau, 
trong các câu hỏi của thiếu nữ: 

"Ta đạt được mục đích, Tâm Ta được an tịnh, Sau khi 
đã chiến thắng, Đội quân sắc khả ái, Ta Thiền định một mình, 
Được an lạc Chánh giác. Do vậy, Ta không có làm bạn với 
quần chúng làm bạn với một ai, Không phải việc Ta làm." 

Này Nữ cư sĩ, lời vắn tắt này của Thế Tôn cần phải 
được thây ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

(VID (27) Những Câu Hỏi Lớn (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthl, tại Jetavana, ở khu 


vườn ông Anàthàpindika. Bấy giờ có rất nhiều Tỷ- -kheo vảo 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Sàvatthi để khất thực. Rồi 


50 Chương X - Mười Pháp 


các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: "Thật là quá sớm đề đi vào 
Sàvatthi khất thực. Chúng ta hãy đi đến khu vườn của các du 
sĩ ngoại đạo". Rồi các Tý-kheo ấy đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo; sau khi đến, nói lên với những du sĩ ngoại đạo ẫy 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ 
ngoại đạo ấy nói với các Tỷ-kheo đang ngồi một bên: 


2.- Thưa các Hiền giả, Sa-môn Gotama thuyết pháp như 
sau cho các đệ tử: "Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy thắng tri 
- ế pháp; sau khi thắng tri, thăng tri tất cả pháp, hãy an 

" Thưa các Hiền giả, chúng tôi cũng thuyết pháp như sau 
E các đệ tử: "Hãy thắng tri tất cả pháp; sau khi thắng tri, 
thắng tri tất cả pháp, hãy an trú" .Ở đây, này chư Hiền, có sự 
đặc thù gì, có sự thù thắng øì, có sự thù thắng ØÌ, CÓ SỰ SaI 
biệt gì giữa Sa-môn Gotama và chúng tôi, về thuyết pháp và 
thuyết pháp, hay về giáo giới và giáo giới? 

3. Rồi các Tỷ-kheo ấy, không hoan hỷ lời nói của các 
du sĩ ngoại đạo ấy, cũng không phi báng, không hoan hỷ, 
không phi báng, các vị ấy đứng dậy và ra đi, nghĩ rằng: 
"Chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn". Rồi các 
Tỷ- kheo ấy, sau khi đi khất thực ở Sàvatthi xong, sau buổi 
ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


4.- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con vào buổi sáng đắp 
y, cằm y bát đi vào Sàvatthi để khất thực. Rồi chúng con suy 
nghĩ như sau: "Thật là quá sớm để vào Sàvatthi khất thực, 
vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo". Rồi 
bạch Thế Tôn, chúng con đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo, sau khi đến, chúng con nói với các du sĩ ngoại đạo 
những lời chào hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 Ci 


hỏi thăm thân hữu, chúng con ngồi xuống một bên. Bạch Thế 
Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng con đang ngôi 
xuống một bên: "Thưa các Hiền giả, Sa-môn Gotama thuyết 
pháp như sau cho các đệ tử: "Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy 
thắng tri tất cả pháp; sau khi thắng tri, thăng tri tất cả pháp, 
hãy an trú". Thưa các Hiền giả, chúng tôi cũng thuyết pháp 
như sau cho các đệ tử: "Hãy đến, này chư Hiền, hãy thắng tri 
_ cả pháp; sau khi thắng tri, thăng tri tất cả pháp, hãy an 

rú". Ở đây, này chư Hiền, có sự đặc thủ gì, có sự sai biệt gì 
Bọn Sa-môn Gotama và chúng tôi về thuyết pháp và thuyết 
pháp, hay về giáo giới và giáo giới? " Rồi bạch Thế Tôn, 
chúng con không hoan hỷ lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy, 
cũng không phỉ báng, không hoan hỷ, không phi báng, chúng 
con đứng dậy và ra đi, nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa 
của lời nói này của Thế Tôn". 

5 - Này các Tỷ-kheo, được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo 
ẫy cần phải được nói như sau: "Này chư Hiền, một câu hỏi, 
một câu tuyên bố, một câu trả lời; hai câu hỏi, hai câu tuyên 
bố, hai câu trả lời; ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời; 
bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố; bốn câu trả lời; năm câu hỏi, 
năm câu tuyên bố, năm câu trả lời; sáu câu hỏi, sáu câu tuyên 
bố, sáu câu trả lời; bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bố, bảy câu trả 
lời; tấm câu hỏi, tắm câu tuyên bố, tám câu trả lời; chín câu 
hỏi, chín câu tuyên bố, chín câu trả lời; mười câu hỏi, mười 
câu tuyên bố, mười câu trả lời". Được hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, các du sĩ ngoại đạo ấy, sẽ không thẻ trả lời, hơn nữa sẽ 
rơi vào bối rối. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì vấn đề ấy vượt 
ngoài địa hạt của họ. Này các Tý-kheo, Ta không thấy một ai 
trong thế giới chư Thiên, với chư Thiên, Ma giới, Phạm thiên 
giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn với chư Thiên và 
loài Người, với tâm thích thú trả lời những câu hỏi này, trừ 
Như Lai, hay những ai được từ hai vị này. 


32 Chương X - Mười Pháp 


6. Một câu hỏi, một câu tuyên bô, một câu trả lời được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Trong một pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán, chơn chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, chơn 
chánh thấy được sự cứu cánh, sau khi chơn chánh thắng tri ý 
nghĩa ngay trong hiện tại, là người chấm dứt khổ đau. Thế 
nào là trong một pháp? 


-- Tât cả chúng sanh đêu tôn tại nhờ đô ăn. 


Trong một pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn 
chánh nhàm chán, chơn chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, 
chơn chánh thấy được sự cứu cánh, sau khi chơn chánh thắng 
tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt khổ đau. 


Một câu hỏi, một câu tuyên bô, một câu trả lời được nói 
đên như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 


7. Hai câu hỏi, hai câu tuyên bô, hai câu trả lời được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Trong hai pháp, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo chơn chánh 
nhàm chán, chơn chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, chơn 
chánh thấy được sự cứu cánh, sau khi chơn chánh thắng tri ý 
nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt khô đau. Thế 
nào là trong hai pháp? 


-- Trong danh và trong sắc. 

Trong hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo chơn 
chánh nhàm chán... là người châm dứt khô đau. 

Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời, được nói 
đên như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 

8. Ba câu hỏi, ba tuyên bó, ba câu trả lời được nói đến 
như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 53 


Trong ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người châm dứt khô đau. Thê nào là trong ba 
pháp? 

-- Trong ba thọ. 

Trong ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn 
chánh nhàm chán... là người châm dứt khô đau. 

Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời, được nói 
đên như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 

9. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 

Trong bốn pháp, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người châm dứt khô đau. Thê nào là trong 
bôn pháp? 

-- Trong bốn đồ ăn. 

Trong bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn 
chánh nhàm chán... là người châm dứt khô đau. 

Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời, được 
nói đên như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 

10. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời, 
được nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 

Trong năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn 
chánh nhàm chán... là người châm dứt khô đau. Thê nào là 
trong năm pháp? 

-- Trong năm thủ uẫn. 

Trong năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn 
chánh nhàm chán... là người châm dứt khô đau. 


%4 Chương X - Mười Pháp 


11. Sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 

Trong sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người châm dứt khô đau. Thê nảo là trong 
sáu pháp? 

-- Trong sáu nội xứ. 

Trong sáu pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo chơn 
chánh nhàm chán... là người châm dứt khô đau. 

Sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời, được nói 
đên như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 

12. Bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bó, bảy câu trả lời, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 

Trong bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người châm dứt khô đau. Thê nảo là trong 
bảy pháp? 

-- Trong bảy thức trú. 

Trong bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người châm dứt khổ đau. 

Bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bố, bảy câu trả lời được nói 
đên như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 

13. Tám câu hỏi, tám câu tuyên bố, tám câu trả lời, 
được nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 

Trong tám pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người châm dứt khô đau. Thê nảo là trong 
tám pháp? 

-- Trong tám thế gian pháp. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 55 


Trong tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn 
chánh nhàm chán... là người châm dứt khô đau. 

Tám câu hỏi, tám câu tuyên bó, tám câu trả lời được nói 
đên như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 

14. Chín câu hỏi, chín câu tuyên bố, chín câu trả lời, 
được nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Trong chín pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn 
chánh nhàm chán... là người châm dứt khô đau... Thê nào là 
trong chín pháp? 


-- Chín hữu tình cư. 


Trong chín pháp, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo chơn 
chánh nhàm chán... là người châm dứt khô đau. 

15. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời 
được nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 

Trong mười pháp này các Tỷ-kheo, Ty-kheo chơn 
chánh, nhàm chán, chơn chánh ly tham, chơn chánh giải 
thoát, chơn chánh thây được sự cứu cánh, sau khi chơn chánh 
thăng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người châm dứt khô 
đau. Thê nào là mười pháp? 

-- Trong mười thiện nghiệp đạo. 

Trong mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn 
chánh nhàm chán, chơn chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, 
chơn chánh thây được sự cứu cánh, sau khi chơn chánh thăng 
tri ÿ nghĩa, ngay trong hiện tại, là người châm dứt khô đau. 

Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời, 
được nói lên như vậy. Do duyên này, được nói đên như vậy. 


56 Chương X - Mười Pháp 


(VII) (28) Những Câu Hỏi Lớn (2) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kajangalà, tại Trúc Lâm. 
Bấy giờ có rất nhiều nam cư sĩ ở Kajangalà đi đến Tỷ-kheo- 
ni trú ở Kajangalà, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo-ni rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nhà cư sĩ ở 
KaJangalà nói với Tỷ-kheo-mI ở KJangalà: 


2. - Thưa Đại Tỷ, Thế Tôn có tuyên bố trong các câu 
hỏi lớn: "Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời; hai 
câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời; ba câu hỏi, ba câu 
tuyên bố, ba câu trả lời; bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn 
câu trả lời; năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời; 
sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời; bảy câu hỏi, 
bảy câu tuyên bố, bảy câu trả lời; tám câu hỏi, tám câu tuyên 
bố, tám câu trả lời; chín câu hỏi, chín câu tuyên bố, chín câu 
trả lời; mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời." 
Thưa Đại Tỷ, lời nói văn tắt này của Thế Tôn ý nghĩa rộng 
rãi cần phải hiểu như thế nào? 

3. - Này các Hiền giả, tôi không được tận mặt nghe và 
tận mặt lãnh thọ từ Thế Tôn. Tôi cũng không được tận mặt 
nghe và tận mặt lãnh thọ từ các Tỷ-kheo có tu tập về ý. Tuy 
vậy, ở đây, vẫn đề được trình bày với tôi như thế nào, hãy 
nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

- Thưa vâng, Đại tỷ. 


Các nam cư sĩ ở KaJangalà vâng đáp Tỷ-kheo-ni ở 
KaJangalà. Tyỷ-kheo-ni ở KaJangalà nói như sau: 

4-5. - Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời 
được nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 
(... Ở đây, giông như 4 câu hỏi đâu của kinh trước). 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 57 


6. Bôn câu hỏi, bôn câu tuyên bô, bôn câu trả lời được 
Thê Tôn nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Trong bốn pháp, này chư hiền, Tỷ-kheo chơn chánh 
khéo tu tập, tâm chơn chánh thấy được cứu cánh, sau khi 
chơn chánh thắng tri mục đích, ngay trong hiện tại là người 
chấm dứt khổ đau. Thế nảo là trong bốn pháp? 


-- Trong bôn niệm xứ. 


Trong bốn pháp này, này chư hiện, Tỷ-kheo chơn 
chánh khéo tu tập, chơn chánh... là người châm dứt khô đau. 


Bôn câu hỏi, bôn câu tuyên bô, bôn câu trả lời, Thê Tôn 
đã nói như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy. 


7-8. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bô, năm câu trả lời, 
Thê Tôn đã nói như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Trong năm pháp, này chư Hiền, Tỷ-kheo chơn chánh 
khéo tu tập tâm... là người châm dứt khô đau. Trong năm 
pháp gì? 

-- Trong năm căn... 

Trong sáu pháp gì? 

-- Trong sáu xuất ly giới... 

Trong bảy pháp gì? 

-- Trong bảy giác chi... 

Trong tám pháp gì? 

-- Trong con đường Thánh có tám ngành... 

Trong chín pháp gì? 


-- Trong chín hữu tình cư... 


58 Chương X - Mười Pháp 


9. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời, 
Thế Tôn đã nói như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong mười pháp, này chư Hiền, Tỷ-kheo chơn chánh 
khéo tu tập tâm, chơn chánh thấy được cứu cánh, sau khi 
chơn chánh thắng tri mục đích, ngay trong hiện tại là người 
chấm dứt khổ đau. Thế nảo là trong mười pháp? 


-- Trong mười thiện đạo. 


Trong mười pháp này, này chư Hiền, Tỷ-kheo chơn 
chánh tu tập tâm, chơn chánh thấy được cứu cánh, chơn 
chánh thắng tri mục đích, ngay trong hiện tại, là người chấm 
dứt khổ đau. 

Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời, Thế 
Tôn đã nói như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 

10. Như vậy, này chư Hiền, Thế Tôn đã nói đến trong 
các câu hỏi lớn: "Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả 
lời...; mười câu hỏi, mười câu tuyên bó, mười câu trả lời". 
Này chư Hiền, lời Thế Tôn tuyên bố văn tắt này, tôi hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Này chư Hiền, nếu muốn, 
các vị hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời 
các hiền giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 


- Thưa vâng, Đại tỷ. 


Các nam cư sĩ ở Kajangalà sau khi hoan hỷ tín thọ lời 
Tỷ-kheo-ni ở Kajangalà nói, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
Tỷ-kheo-ni ở Kajangalà, thân phía hữu hướng về Tỳ kheo ni 
rồi đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ở 
KaJangalà, đem câu chuyện nói với Tyỷ-kheo-nIi ở KaJangalà 
như thế nào, tất cả đều thuật lên Thế Tôn rõ. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 s9 


I1. - Lành thay, lành thay, này các Gia chủ. Này các 
Gia chủ, có trí tuệ là Tỷ-kheo-m ở KaJangalà ! Này các Gia 
chủ, có trí tuệ là Tỷ-kheo-ni ở Kajangalà ! Này các Gia chủ, 
nếu các Ông có đi đến Ta và hỏi ý nghĩa này, Ta cũng trả lời 
như vậy, như Tỷ-kheo-mI ở Kajangalà đã trả lời. 


Đây là ý nghĩa của lời nói ấy, hãy như vậy thọ trì. 
(IX) (29) Người Kosalà 


1. - Này các Tý-kheo, xa trông như thế nào là nước 
Kàsi Kosalà, xa rộng như thế nào, là sự trị vì của vua 
Pasenadi nước Kosalà, trong phạm vi như vậy, vua Pasenadi 
nước Kosalà được xem là tối thượng. Tuy vậy, này các Tỷ- 
kheo, đối với vua Pasenadi, nước Kosalà có sự đối khác, có 
sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử 
nghe nhiều nhàm chán trong (vấn đẻ) ấy; do nhàm chán trong 
(vấn đề) ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ 
liệt. 


2. Này các Tỷ-kheo, xa cho đến mặt trăng, mặt trời di 
chuyên, xoay chuyên, chói sáng các phương, cho đến như 
vậy là ngàn thế giới. Trong ngàn thế giới ấy, có 1.000 mặt 
trăng, có 1.000 mặt trời, có 1.000 vua núi Sineru, có 1.000 
cõi Diêm phù đề, 1.000 Tây ngưu Hóa châu, 1.000 Bắc-cu- 
lô-chân, 1.000 Đông thắng Thần châu, 4.000 biến lớn, 4.000 
Đại vương, 1.000 Bốn đại Thiên vương, 1.000 Tam thập tam 
thiên, 1.000 Dạ-ma-thiên, 1.000 Đâu-suất thiên, 1.000 Hóa 
lạc thiên, 1.000 Tha hóa Tự tại thiên, 1.000 Phạm thiên giới. 
Này các Tỷ-kheo, xa rộng cho đến 1.000 thế giới, Đại phạm 
Thiên ở đấy được xem là tối thượng. Tuy vậy, này các Tỷ- 
kheo, đối với Đại Phạm thiên có sự đôi khác, có sự biến hoại. 
Thấy vậy, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều nhàm 
chán trong (Đại Phạm thiên) Ấy, do nhàm chán trong (Đại 
Phạm thiên) ấy, từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. 


60 Chương X - Mười Pháp 


3. Này các Tỳ-kheo, có một thời, đến thời ấy, thế giới 
này chuyên hoại, trong khi thế giới chuyên hoại, này các Tỷ- 
kheo, các loài hữu tình phân lớn sanh qua cõi Abhassara 
(Quang âm thiên). Ở tại đây, chúng sanh này do ý sanh, nuôi 
sông băng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, 
sông trong sự quang vinh, và sông như vậy một thời gian khá 
dài. Này các Tỷ-kheo, trong khi thế giới chuyên hoại, các 
Quang âm thiên được xem là tối thượng. Nhưng này các Tỷ- 
kheo, đối với chư Quang âm thiên, có sự đôi khác, có sự biến 
hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, 
nhàm chán trong (chư Quang âm thiên) Ấy; do nhàm chán 
trong (Quang âm thiên) ây, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói 
gì đôi với hạ liệt. 


4. Này các Tỷ-kheo, có mười Thiền án xứ này. Thế nào 
là mười? 

Một người tưởng tri Thiền án đất, phía trên, phía dưới, 
bề ngang, không hai, vô lượng. Một người tưởng tri Thiền án 
nước... một người tưởng tri Thiền án lửa... một người tưởng 
tri Thiền án gió, một người tưởng tri Thiền án xanh... một 
người tưởng tri Thiền án vàng... một người tưởng tri Thiền 
án đỏ... một người tưởng tri Thiền án trăng... một người 
tưởng tri Thiền án hư không... một người tưởng tri Thiền án 
thức, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. 

Này các Tỷ-kheo, có mười Thiền án xứ này. 

5. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong mười 
Thiền án xứ này, tức là Thiền án thức. Có người tưởng tri 
phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Này các 
Tỷ-kheo, có những chúng sanh có tưởng như vậy. Đối với 
các chúng sanh có tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự 
đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 61 


Thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ấy; do nhàm chán 
trong ây, vị ây từ bỏ sự tôi thượng, còn nói gì với hạ liệt. 


6ó. Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ này. Thế nào là 
tám? 


Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có 
hạn lượng, đẹp, xâu. Sau khi nhiêp thăng chúng, vị ây tưởng 
tri như sau: “Ta biết, ta thây". Đó là thăng xứ thứ nhât. 


Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô 
lượng, đẹp, xâu. Sau khi nhiêp thăng chúng, vị ây tưởng tri 
như sau: "Ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thư hai. 


Một vị quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: Sau khi 
nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: "Ta biết, Ta thấy". 
Đó là thắng xứ thứ ba. 


Một vị quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc vô lượng, đẹp, xấu. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ây 
tưởng tri như sau: "Ta biết, ta thấy". Đó là thăng xứ thứ tư. 


Một vị quản tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, 
ánh sáng xanh - như bông gai màu xanh, sắc màu xanh, 
tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như bông gai 
màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh 
sáng xanh - như lụa Ba-la-nại, cả hai mặt láng trơn, màu 
xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng 
xanh. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: 
"Ta thấy, ta biết". Đó là thăng xứ thứ năm. 


Một vị quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, 
ánh sáng vàng - như bông kannikàra màu vàng, sắc màu vàng, 


62 Chương X - Mười Pháp 


tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng - như lụa Ba- 
la-nại cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, tướng 
sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, vị này 
quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoài sắc màu 
vàng, sắc màu vàng, tướng sắc màu vàng, hình sắc vàng, ánh 
sáng vàng. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng tri như 
sau: "Ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ sáu. 


Một vị quản tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng mảu đỏ, hình sắc đỏ - như 
bông bandhujìvaka màu đỏ, như lụa Ba-la-nạai, cả hai mặt 
láng trơn, màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, "hình sắc đỏ, 
ánh sáng đỏ. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, 
thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, 
hình sắc đỏ,...ánh sáng đỏ. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy 
tưởng tri như sau: "Ta biết, ta thấy". Đó là thăng xứ thứ bảy. 


Một vị quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thây các loại ngoại 
sắc màu trăng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trăng, 
ảnh sáng trắng - như sao mai Osadhi màu trắng, sắc màu 
trăng, tướng sắc trắng, hình sắc trăng, ánh sáng trăng - như 
lụa Ba-la-nai, cả hai mặt láng trơn, màu trắng, sắc màu trắng, 
tướng sắc trăng, hình sắc trăng, ánh sáng trắng. Như Vậy, VỊ 
này quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thấy các loại ngoại ¿ sắc màu 
trăng, sắc màu trăng, tướng sắc trắng, hình sắc trăng, ánh 
sáng trăng. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng tri như 
sau: "Ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ tám. 


Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ này. 


7. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong tám 
thắng xứ này, tức là có người tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy 
các loại ngoại sắc màu trắng, tướng màu trăng, hình sắc màu 
trăng, ánh sáng trắng. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng 
tri như sau: "Ta biết, ta thấy". Này các Tỷ-kheo, có những 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 63 


chúng sanh có tưởng như vậy. Đối với các chúng sanh có 
tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự đổi khác, có sự biến 
hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, 
nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự 
tối thượng, còn nói gì đôi với hạ liệt. 


——8, Này các Tỷ-kheo, có bốn con đường này. Thế nảo là 
bôn? 


Con đường khổ thắng tri chậm; con đường khổ thắng tri 
mau; con đường lạc thăng tri chậm; con đường lạc thăng tri 
mau. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn con đường này. 


9. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong bốn 
con đường này, tức là con đường lạc thăng tri mau. Này các 
Tỷ-kheo, có những chúng sanh thực hành như vậy. Đối với 
các chúng sanh thực hành như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự 
đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị 
Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán 
trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. 


10. Này các Tý-kheo, có bốn tưởng này. Thế nào là bốn? 


Có người tưởng tri có hạn lượng. Có người tưởng tri đại 
hành. Có người tưởng tri vô lượng. Có người tưởng tri Vô sở 
hữu xứ, nghĩ răng: "Không có sự vật gì". 


Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng này. 


11. Các này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong bốn 
tưởng này, tức là có người tưởng tri Vô sở hữu xứ, nghĩ rằng: 
"Không có sự vật gì". Này các Tỷ-kheo có những chúng sanh 
có tưởng như vậy. Đối với các chúng sanh có tưởng như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có sự đổi khác, có sự biến thoại. Thấy vậy, 
này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán 


64 Chương X - Mười Pháp 


trong ẫy. Do nhàm chán trong Ấy, VỊ ẫy từ bỏ sự tối thượng, 
còn nói gì đối với hạ liệt. 

12. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong các 
thành kiến của các dị học, tức là: "Nếu ta không có trong lúc 
ấy, thời nay đã không có của ta. Nếu ta sẽ không có, thời sẽ 
không có của ta". Với người có tri kiến như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có thể chờ đợi như sau: Sự không nhàm chán này đối 
với hữu sẽ không có đối với người ấy. Sự nhàm chán này đối 
với hữu diệt sẽ không có đối với người ấy. Này các Tỷ-kheo, 
có những chúng sanh có tri kiến như vậy. Đối với chúng sanh 
có tri kiến như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự đôi khác, có sự 
biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe 
nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ 
bỏ sự tôi thượng, còn nói gì đối với các hạ liệt. 

13. Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn... 
tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng. 


14. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong các vị 
tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng, tức là sự vượt qua 
một cách hoàn toàn Vô sở hữu xứ, sự chứng đạt và an trú Phi 
tưởng phi tưởng xứ. Họ thuyết pháp để thắng tri cái ấy, để 
giác ngộ cái ấy. Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh có 
nói như vậy. Này các Tỷ-kheo, đối với các chúng sanh có nói 
như vậy, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do 
nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì với 
các hạ liệt. 


15. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn... 
tuyên bô hiện tại Niêt-bàn là mục đích tôi thăng. 

16. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong các vị 
tuyên bô hiện tại Niêt-bàn là mục đích tôi thăng, tức là sau 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 65 


khi như thật sự tập khởi, sự chấm dứt vị ngọt, sự nguy hại và 
sự xuất ly của sáu xúc xứ, được giải thoát không có chấp thủ. 
Này các Tỷ-kheo, Ta là người đã nói như vậy, đã tuyên bố 
như vậy. Và một số Sa-môn, Ba-la-môn xuyên tạc Ta với 
điều không thật là phi hữu, trống không, nói láo, nói răng: 
"Sa-môn Gotama không tuyên bố sự liễu tri các dục, không 
tuyên bố sự liễu tri các sắc, không tuyên bố sự liễu tri các 
thọ”. 


17. Và này các Tỷ-kheo, ta tuyên bồ sự liễu tri các dục, 
Ta tuyên bó sự liễu tri các sắc, ta tuyên bố sự liễu tri các thọ, 
Ta tuyên bố ngay trong hiện tại sự vô dục, tịch diệt, thanh 
lương không chấp thủ, Bát-niết-bàn. 


(X) 0) Kosalà (2) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi 
nước Kosala, từ một trận chiến trở về, thắng trận, mục đích 
đã đạt được. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến khu vườn. 
Xa cho đến đất có thể đi xe được, vua đi xe, rồi xuống xe ổi 
bộ và vào khu vườn. 


2. Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành 
ngoài trời. Rôi vua Pasenadi nước Kosala đi đên các Ty-kheo 
ây, sau khi đên, nói với các Tỷ-kheo: 


_*# Thưa các Tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trú ở đâu? Thưa các Tôn giả, chúng tôi muôn yết 
kiên Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


Tâu Đại vương, đây là ngôi tịnh xá, có cửa đóng. Ngài 
hãy đi đến ngôi nhà ấ ầy, đừng có tiếng động, đừng có hấp tấp, 
bước vào mái hiên, đẳng hắng, rồi gõ nơi then cửa. Thế Tôn 
sẽ mở cửa cho Đại vương. 


66 Chương X - Mười Pháp 


Rồi vua Pasenadi nước Kosalà, đi đến ngôi tịnh xá cửa 
đóng ấy, đi đến không có tiếng động, không có hấp tấp, bước 
vào mái hiên, đăng hằng, rồi gõ vào then cửa. Thế Tôn mở 
cửa. Rồi vua Pasenadi, nước Kosalàđi đi vào tịnh xá, đầu cúi 
Tạp xuống trước chân Thế Tôn, miệng hôn chân Thế Tôn, lấy 
tay xoa bóp, vả nói lên tên mình: 


- Bạch Thê Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosalà. 
Bạch Thê Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosalà. 


- Thưa Đại vương, do Đại vương thấy ý nghĩa lợi ích gì 
mà Đại vương lại làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy 
và tỏ lộ lòng kính mộ đối với cái thân này? 

4. Bạch Thế Tôn, để nêu rõ lòng biết ơn của con, để nói 
lên lòng cảm tạ của con đối với Thế Tôn, mà con làm những 
cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và tỏ bày lòng từ ái đối với 
Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh 
phúc cho đa số, an lạc cho đa số, là vị đã an lập Thánh chánh 
lý cho đa số, tức là chánh chơn pháp tánh, thiện pháp tánh. 
Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh phúc cho 
đa số, an lạc cho đa số, tức là chánh chơn pháp tánh, thiện 
pháp tánh; vì con thấy ý nghĩa lợi ích này nên con đã làm 
những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và tỏ bảy lòng kính 
mộ đối với Thế Tôn. 

5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có giới, có Phật giới, 
có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện giới. Bạch Thế 
Tôn, vì rằng Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, có 
thiện giới, có đầy đủ thiện giới; bạch Thế Tôn, vì con thấy ý 
nghĩa lợi ích này, mà con đã làm những cử hạ liệt quá mức 
như vậy và bày tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã lâu ngày là vị 
sống ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các vùng cao 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 67 


nguyên hẻo lánh xa văng. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn đã 
lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các 
vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng: bạch Thế Tôn, vì con 
thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị biết đủ với bất 
cứ vật dụng nào được cúng dường, như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế 
Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào cúng đường, như y 
áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; bạch Thế 
Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


§. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chắp tay là phước điền vô thượng ở đời. Vì rằng, 
bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là phước điền vô thượng ở đời; bạch Thế Tôn, vì con thấy... 
lòng kính mộ với Thế Tôn. 

9, Lại nữa, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc 
hướng thượng, khai mở tâm trí, ví như câu chuyện về ít dục, 
câu chuyện biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về 
không tụ hội, câu chuyện vê tỉnh cần tinh tấn, câu chuyện về 
giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về 
giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến, các câu chuyện 
như vậy, Thế Tôn có được không khó khăn, có được không 
mệt nhọc, có được không phí sức. Vì rằng, bạch Thế Tôn, 
những câu chuyện nào thuộc hướng thượng... có được không 
phí sức; bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với 
Thế Tôn. 

10. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn Thiên, 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Vì 


68 Chương X - Mười Pháp 


rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn Thiền... có được 
không phí sức; bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối 
với Thế Tôn. 

11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn tùy niệm nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời... nhớ lại nhiều đời với 
các nét đại cương và các chỉ tiết. Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn nhớ lại nhiều đời quá khứ, như một đời, hai đời... nhớ lại 
nhiều đời sống với các nét đại cương và các chỉ tiết; bạch 
Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhân...đều do hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế 
Tôn, vì rằng Thế Tôn với thiên thanh nhãn tịnh siêu nhân, vì 
con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


13. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì 
rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; vì con thấy ý 
nghĩa lợi ích này nên con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá 
mức như vậy, và tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 

14. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có 
nhiều công tác, có nhiều công việc phải làm. 


- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 

Rồi vua Pasanadi nước Kosalà, từ. chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 69 


IV. Phẩm Upàli Và Ananda 


(D @1) Upàli Và Giới Bốn 


1. Bấy giờ có Tôn giả Upàii đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Upàli bạch Thế Tôn: 


2. - Bạch Thế Tôn, do duyên bao nhiêu mục đích, các 
học pháp thiệt lập cho các đệ tử Như Lai và giới bôn 
Pàtmokkha được tuyên đọc? 


- Này Upàli, do duyên mười mục đích, các học pháp 
được thiệt lập cho các đệ tử Như Lai và giới bôn PàtImokkha 
được tuyên đọc. Thê nào là mười? 


3. Để tăng chúng được cực thiện, để Tăng chúng được 
an ôn, để chận đứng các người cứng đầu, để các thiện Tỷ- 
kheo được sống an ôn, để chế ngự các lậu hoặc ngay trong 
hiện tại, để chận đứng các lậu hoặc trong tương lai, để đem 
lại tịnh tín cho những người không tin, để làm tịnh tín tăng 
trưởng cho những người có lòng tin, để diệu pháp được tồn 
tại, để luật được chấp nhận. 


Do duyên mười mục đích này, này Upàli, các học pháp 
được thiệt lập cho các đệ tử Như Lai, và giới bôn 
Pàtimokkha được tuyên đọc. 

4. - Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu trường hợp, giới bổn 
Pàtmokkha bị ngưng tuyên đọc? 

- Này Upài, có mười trường hợp, giới bôn Pàtimokkha 
bị ngưng tuyên đọc. Thê nảo là mười? 


70 Chương X - Mười Pháp 


5. Khi có người phạm Ba-la-di tội ngồi trong hội chúng 
ấy, khi thảo luận về người phạm Ba-la-di tội chưa chấm dứt, 
khi có người nào chưa thọ cụ túc giới ngồi trong hội chúng 
ấy, khi thảo luận về người chưa thọ cụ túc giới chưa chấm 
dứt, khi một người từ bỏ học pháp ngồi xuống trong hội 
chúng, khi cuộc thảo luận về con người từ bỏ học pháp chưa 
chấm dứt, khi có người thiếu nam căn còn ngồi trong hội 
chúng ấy, khi cuộc thảo luận về người thiếu nam căn chưa 
chấm dứt, khi có người "ô nhục Tỷ-kheo-ni" còn ngôi trong 
hội chúng Ấy, khi cuộc thảo luận về người ô nhục Tỷ-kheo-nI 
chưa được chấm dứt. 

Này Upàli đây là mười trường hợp giới bổn 
Pàtimokkha bị ngưng tuyên đọc. 

(II (32) Người Đoạn Sự 


1. - Bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo thành tựu bao nhiêu 
pháp đê được làm người đoạn sự viên? 


- Này Upàli, một Tỷ-kheo thành tựu mười pháp để 
được làm người đoạn sự viên. Thê nào là mười? 


2.Ở đây, này Upàii, vị Tỷ-kheo giữ giới sống chế ngự 
với sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghĩ 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp, là người nghe nhiều, thọ trì 
điều đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Những pháp nào, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thắn Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, những pháp như vậy, vị 
ẫy được nghe nhiều, được thọ trì, được đọc tụng bằng lời, 
được quan sát với ý, được khéo léo thê nhập với chánh kiến. 
Cả hai giới bốn Pàtimokkha được khéo truyền đạt một cách 
rộng rãi, được khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết 
định theo kinh, theo chi tiết. Vị ấy được khéo an trú trên luật, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 71 


không có dao động; có khả năng làm cho cả hai phe chống 
đôi thông hiệu, chinh phục họ, làm cho họ thây, làm cho họ 
hòa giải với nhau. VỊ ây thiện xảo trong sự sanh khởi và 
châm dứt các tránh sự, biết các tránh sự, biệt tránh sự sanh 
khởi, biệt tránh sự đoạn diệt, biệt con đường đưa đên tránh 
sự được đoạn diệt. 

Thành tựu mười pháp này, này Upàli, Tỷ-kheo được 
xem là khả năng làm vị đoạn sự viên. 

(HD (33) Cụ Túc Giới 

1. - Bạch Thể Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, một Tỷ- 
kheo có khả năng trao truyên cụ túc g1ới? 

- Thành tựu mười pháp, này Upàii, vị Tỷ-kheo có khả 
năng trao truyên cụ túc giới. Thê nào là mười? 

2.Ở đây, này Upàii, Tỷ-kheo có giới, sống được chế 
ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi 
chánh hạnh thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và 
học tập trong các học pháp, là người nghe nhiều, thọ trì điều 
đã được nghe, cất chứa điều đã được nghe... khéo thông hiểu, 
khéo quyết định, theo kinh, theo chi tiết. Vị ấy có khả năng 
nuôi dưỡng bệnh nhân hay khiên người nuôi dưỡng, có khả 
năng làm cho tịnh chỉ bât mãn hay khiên tịnh chỉ bât mãn, có 
khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác khởi lên, có khả năng 
phân biệt chỉ trích tà kiên khởi lên, có khả năng khích lệ 
trong tăng thượng giới, có khả năng khích lệ trong tăng 
thượng tâm, có khả năng khích lệ trong tăng thượng tuệ. 

Thành tựu mười pháp này, này Upàli, một Tỷ-kheo có 
khả năng trao truyền cụ túc giới. 

(VD (34) Y Chỉ Sa Di 


1. - Thành tựu bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, một Tỷ- 
kheo có thê trao truyên y chỉ,...có khả năng nuôi dưỡng Sa-d1? 


#2 Chương X - Mười Pháp 


- Thành tựu mười pháp, này Upàli, này Upàli, một Tỷ- 
kheo có thê trao truyền y chỉ...có khả năng nuôi dưỡng Sa-di. 
Thế nào là mười? 

2. Ở đây, này Upàili, vị Tỷ-kheo có giới...chấp nhận và 
học tập trong các học pháp. Là vị nghe nhiều... khéo thể nhập 
với chánh kiến. Cả hai giới bốn Pàtimokkha, khéo truyền đạt 
một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo 
quyết định, theo kinh, theo chỉ tiết. Vị ấy có khả năng nuôi 
dưỡng bệnh nhân hay khiến người nuôi dưỡng; có khả năng 
làm cho tịnh chỉ bất mãn hay khiến người khác tịnh chỉ bất 
mãn; có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác khởi lên; có khả 
năng phân tích chỉ trích tà kiến khởi lên; có khả năng khích 
lệ trong tăng thượng giới; có khả năng khích lệ trong tăng 
thượng tâm; có khả năng khích lệ trong tăng thượng tuệ. 


Thành tựu mười pháp này, này Upàli., một Tỷ-kheo ... 
có khả năng nuôi dưỡng Sa-dI. 
(V) (35) Phá Hòa Hợp Tăng 


1. - Phá hòa hợp tăng, phá hòa hợp tăng, bạch Thế Tôn 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, 
là phá hòa hợp Tăng? 


2. - Ở đây, này Upáli, các Tỷý-kheo thuyết phi pháp là 
pháp; thuyết pháp là phi pháp; thuyết phi luật là luật; thuyết 
luật là phi luật; thuyết điều Như Lai không nói, không thuyết, 
là điều Như Lai nói, Như Lai thuyết; thuyết điều Như Lai có 
nói, có thuyết, là điều Như Lai không nói, không thuyết; 
thuyết điều Như Lai thường không sở hành là điều Như Lai 
thường sở hành; thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều 
Như Lai không thường sở hành; thuyết điều Như Lai không 
chế đặt là điều Như Lai chế đặt; thuyết điều Như Lai có chế 
đặt là điều Như Lai không có chế đặt. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 73 


Chính do mười sự này, họ phá hoại, họ chia rẽ, họ hành 
bât động yêt-ma, họ tuyên đọc giới bôn Pàtimokkha khác 
biệt. Cho đên như vậy, này Upàli, là chúng Tăng bị phá hoại. 


(VD (36) Hòa Hợp Tăng 


1. - Tăng hòa hợp, Tăng hòa hợp. Bạch Thế Tôn, được 
nói đên như vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, là 
Tăng hòa hợp? 


2.-Ở đây, này Upàli, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là 
phi pháp; thuyết pháp là pháp; thuyết luật là luật; thuyết phi 
luật là phi luật; thuyết điều Như Lai không nói, không. thuyết, 
là điều Như Lai không nói, không thuyết; thuyết điều Như 
Lai có nói, có thuyết là điều Như Lai có nói, có thuyết; 
thuyết điều Như Lai thường không sở hành là điều Như Lai 
thường không sở hành; thuyết điều Như Lai thường sở hành 
là điều Như Lai thường sở hành; thuyết điều Như Lai không 
chế đặt là điều Như Lai không chế đặt; thuyết điều Như Lai 
có chế đặt là điều Như Lai có chế đặt. 


Với mười sự này, các Tỷ-kheo không phá hoại, các Tỷ- 
kheo không chia rẽ, các Tỷ-kheo không hành bât động yêt- 
ma, các Tý-kheo không tuyên đọc giới bôn Pàtimokkha khác 
biệt. Cho đên như vậy, này Upàili, là Tăng chúng được hòa 
hợp. 

(VI) (37) Phá Hòa Hợp Tăng 

(Tôn giả Ananda hỏi câu hỏi tương tợ và được câu trả 
lời tương tợ như kinh 35). 

(VHD (38) Quả Của Phá Hòa Hợp Tăng 

1. - Phá hoại Tăng hòa hợp, đem lại kết quả gì? 


2. - Này Ananda, đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp. 


74 


Chương X - Mười Pháp 


3. - Bạch Thế Tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp? 


4. - Này Ananda, bị nấu trong địa ngục một kiếp. 


Kẻ phá hòa hợp Tăng 

Bị rơi vào đọa xứ, 

Bị rơi vào địa ngục 

Kéo dài đến một kiếp; 

Ua thích sự bắt hòa, 

An trủ trên phi pháp, 

An ồn các khổ ách, 

Lại xa la, từ bỏ; 

Ai phả sự hòa họp, 

Của Tăng chung Tỷ-kheo, 
Trong một kiếp, người ấy, 
Bị địa ngục nung nấu. 


(XD) (39) Hòa Hợp Tăng 

(Ananda hỏi cùng một câu hỏi như ở kinh 36 và được 
trả lời tương tợ) 

(X) (40) Quả Do Hòa Hợp Tăng Đưa Lại 


1.- Bạch Thể Tôn, với chúng Tăng bị phá, làm cho hòa 
hợp lại, đem đên kêt quả gì? 


2.- Này Ananda, đem đến Phạm công đức! 
3. - Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm công đức? 


4. - Này Ananda, trong một kiếp, được sống hoan hỷ ở 


Thiên giới. 


Sống an lạc là người, 
Làm hòa hợp chúng Tăng; 
Sống an lạc là người, 
Giúp chúng Tăng hòa hợp; 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 75 


Ua thích sự hòa hợp, 

An trủ trên Chánh pháp. 
Ai khiến cho chúng Tăng, 
Được sống trong hòa hợp, 
Trong một kiếp, người ấy 
Sống hoan hỷ Thiên giới. 


V. Phẩm Mắng Nhiếc 


(D (41) Tranh Luận 


1. Bấy giờ có Tôn giả Upàii đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Upàli bạch Thế Tôn: 

2. - Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, Tăng 
chúng khởi lên cạnh tranh, tranh luận, xung đột, đầu tranh và 
Tỷ-kheo sông không an ôn? 

3. - Ở đây, này Upàli, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là 
pháp...(như kinh 35)... 

(H-II) (42-43) Cội Gốc Của Tranh Luận 

1. - Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu cội gốc của tranh luận? 

2. - Này Upàli, có mười cội gốc của tranh luận. Thế nào 
là mười? 

3. Ở đây, này Upàli, Tỷ-kheo thuyết phi pháp là 
pháp...(như kinh 35)... 


76 Chương X - Mười Pháp 


(IV) (44) Tại Kusanàrà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kusanàrà, trong khóm rừng 
Baliharana. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội muốn buộc tội 
người khác sau khi quán sát nội trú thân năm pháp, sau khi 
khiến năm pháp an trú nội thân, rồi hãy buộc tội người khác. 
Thế nào là năm pháp cần phải quán sát nội thân? 

3. Này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo buộc tội, trong khi buộc 
tội người khác, cần quán sát như sau: "Ta có thân hành thanh 
tịnh hay không? Ta có thành tựu thân hành thanh tịnh không 
có sứt mẻ, không có uế nhiễm hay không? Ta có pháp này 
hay không có?" Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo thân hành 
không có thanh tịnh, không thành tựu thân hành thanh tịnh, 
có sứt mẻ, có uế nhiễm, có người sẽ nói về vị ấy như sau: 
“Tôn giả hãy học tập về thân". Như vậy các Tỷ-kheo nói với 
vị ẫy. 


4. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn 
buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau: "Ta có khẩu 
hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu khẩu hành thanh 
tịnh không có sứt mẻ, không có uễ nhiễm hay không? Ta có 
pháp này hay không có?” Này các Tỷ-kheo, nêu Tý-kheo 
khẩu hành không có thanh tịnh, không có thành tựu khâu 
hành thanh tịnh, không có sứt mẻ, không có uế nhiễm, có 
người sẽ nói về vị ấy như sau: “Tôn giả hãy học tập về lời". 
Như vậy, các Tỷ-kheo nói với vị ấy. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 77 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn 
buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau: "Ta có an lập 
từ tâm, không sân hận đối với các đồng Phạm hạnh hay 
không? Trong ta có pháp ấy hay không có?" Này các Tỷ- 
kheo, nêu Tỷ-kheo không an lập từ tâm, sân hận đối với các 
đồng Phạm hạnh, có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Tôn giả 
hãy an lập từ tâm đối với các vị đồng Phạm hạnh". Như vậy, 
các Tỷ-kheo nói với vị ấy. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn 
buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau: “Ta có phải 
là người nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất giữ điều đã 
nghe hay không? Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, đề cao đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên 
mãn thanh tịnh, những pháp ây, ta có nghe nhiều, có thọ trì, 
có tụng đọc bằng lời, có suy tư với ý, được khéo thể nhập với 
chánh kiến không? Pháp ấy có nơi ta hay không?" Này các 
Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không phải là vị nghe nhiều, thọ trì 
điều đã nghe, cất giữ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh; các pháp ấy, vị ấy 
không có nghe nhiều, không có thọ trì, không có tụng đọc 
băng lời, không có suy tư với ý, không khéo thể nhập với 
chánh kiến, có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Tôn giả hãy 
học tập về Agama (A-hàm) đi". Như vậy, các Tỷ-kheo nói 
với vị Ấy. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn 
buộc tội người, hãy quán sát như sau: "Cả hai bộ giới bốn 
Pàtimokkha, ta có khéo truyền đạt một cách rộng rãi, khéo 
phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định theo kinh, theo 
chỉ tiết hay không?" Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không 
khéo truyền đạt một cách rộng rãi về hai bộ giới bổn 


78 Chương X - Mười Pháp 


Pàtimokkha, không khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo 
quyết định theo kinh, theo chi tiệt thì: "Thưa Tôn giả, vân đê 
này được Thê Tôn nói tại chỗ nào?", được hỏi như vậy, vị ây 
không có thê trả lời. Người ta sẽ nói về vị ây như sau: "Mong 
răng Tôn giả hãy học tập vê luật". Như vậy, có người sẽ nói 
VỚI VỊ ây. 

Năm pháp này, cần phải tự quán sát về nội thân. 

8. Năm pháp nào cần phải an trú nội tâm? 

9. “Ta nói đúng thời, không phải phi thời; ta nói đúng 
sự thật, không phải không đúng sự thật; ta nói lời nhu hòa, 
không phải nói lời thô bạo; ta nói lời liên hệ đên mục đích, 
không phải lời không liên hệ đên mục đích; ta nói với tâm từ 
bị, không nói với tâm sân hận". 

Năm pháp này cần phải an trú nội tâm. 

Này các Tý-kheo, Tý-kheo muốn buộc tội người khác, 
sau khi quán sát nội tâm vê năm pháp này, sau khi an trú nội 
tâm về năm pháp này, hãy buộc tội người khác. 


(V) (45) Đi Vào Hậu Cung 


I. - Này các Tyỷ-kheo, vào hậu cung của vua có mười 
nguy hại này. Thê nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vua đang ngồi với hoàng 
hậu. Khi thấy Tỷ-kheo, hoàng hậu mỉm cười; hay khi thấy 
hoàng hậu, Tỷ-kheo mỉm cười. Ở đây, vua khởi lên ý nghĩ: 
"Chắc những người này đã làm hay sẽ làm (tội lỗi) gì? " Này 
các Tý-kheo, đây là nguy hại thứ nhất khi vào hậu cung của 
vua. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua bận nhiều công VIỆc, 


bận nhiều công việc phải làm, đi đến với một cung nữ rồi 
quên. Cung nữ ấy có thai. Ở đây, vua khởi lên ý nghĩ: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 70 


"Không có một ai vào đây, trừ vị xuất gia. Có thể vị xuất gia 
đã làm như vậy". Này các Tỷ-kheo, đây là nguy hại thứ hai 
khi vào các hậu cung của vua. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung của vua có 
một châu báu bị mắt cắp. Ở đây, vua khởi lên ý nghĩ: "Không 
có một ai vào đây, trừ vị xuất gia. Có thê là vị xuất gia đã 
làm như vậy". Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ ba, 
khi vào hậu cung của vua. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung của vua, 
có những việc cơ mật bị tiết lộ ra ngoài. Ở đây, vua khởi lên 
ý nghĩ: "Không có một ai vào đây, trừ vị xuất gia. Có thê là 
vị xuất gia đã làm như vậy". Này các Tý-kheo, đây là sự 
nguy hại thứ tư, khi vào hậu cung của vua. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung của vua, 
cha giết con, hay con muốn giết cha. Họ khởi lên ý nghĩ: 
"Không có một ai vào đây, trừ vị xuất gia. Có thể vị xuất gia 
đã làm như vậy." Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ 
năm, khi vào hậu cung của vua. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua đặt người có địa vị 
thấp lên địa vị cao. Việc này không làm vừa ý một số người. 
Các người này khởi lên ý nghĩ: "Vua thân cận với vị xuất gia. 
Có thể vị xuất gia đã làm như vậy". Này các Tỷ-kheo, đây là 
sự nguy hại thứ sáu, khi vào hậu cung của vua. 


8. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, vua đặt người có địa vị 
cao xuống chỗ địa vị thấp. Việc này không làm vừa lòng một 
số người. Các người này khởi lên ý nghĩ: "Vua thân cận với 
vị xuất gia. Có thê là vị xuất gia đã làm như vậy". Này các 
Ty-kheo, đây là sự nguy hại thứ bảy, khi vào hậu cung của 
vua. 


80 Chương X - Mười Pháp 


9. Lại nữa, này các Ty-kheo, vua điều động quân đội 
không đúng thời. Việc này không làm vừa lòng một số người. 
Các người này khởi lên ý nghĩ: "Vua thân cận với vị xuất gia. 
Có thể vị xuất gia đã làm như vậy". Này các Tý-kheo, đây là 
sự nguy hại thứ tám, khi vào hậu cung của vua. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua sau khi điều động 
quân đội không đúng thời, từ giữa đường lại rút lui quân. 
Việc làm này không làm vừa lòng một số người. Các người 
này khởi lên ý nghĩ: "Vua thân cận với vị xuất gia. Có thê là 
vị xuất gia đã làm như vậy". Này các Tý-kheo, đây là sự 
nguy hại thứ chín, khi vào hậu cung của vua. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung nhà vua, 
TỘN TỊP VỚI VOI, rỘn rỊp với ngựa, rộn rỊp với xe cộ, có những 
sắc, thanh, hương, vị, xúc hấp dẫn, không thích hợp với 
người xuất gia. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy 
hại thứ mười, khi vào hậu cung của vua. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười sự nguy hại khi vào hậu 
cung của vua. 


(VD (46) Các Vị Sakya (Thích tử) 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa các Thích tử tại 
Kapilavatthu, trong khu vườn Nigrodha. Bấy giờ có rất nhiều 
nam cư sĩ Thích tử, trong ngày trai giới Uposatha, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. 
Thế Tôn nói với các nam cư sĩ Thích tử đang ngồi một bên: 


2.- Này các Thích tử, các Ông có thực hành ngày trai 
giới, đây đủ tám chi phân không? 

- Bạch Thế Tôn, có khi chúng con thực hành ngày trai 
giới, đây đủ tám chi phân, có khi chúng con không thực hành. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 81 


- Này các Thích tử, như vậy không được lợi cho các 
Ông! Như vậy khó được lợi cho các Ông! Vì răng trong đời 
sông liên hệ đến sợ hãi về sầu khổ, trong đời sống liên hệ đến 
sợ hãi về chết, có khi các Ông thực hành ngày trai giới đầy 
đủ tám chi phần, có khi các Ông không thực hành. Các Ông 
nghĩ thế nào, này các Thích tử, ở đây, có người trong một vài 
công việc, không gặp một ngày kém may mãn nào, lãnh 
được nửa đông tiền vàng. Như vậy, có vừa đủ để có người 
nói về người ấy như sau: "Thật là người thông minh, đầy đủ 
sự tháo vát"? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, ở đây, có 
người trong một vài công việc, không gặp một ngày kém 
may măn nào, lãnh được một đồng tiền vàng... lãnh được hai 
đồng tiền vàng... lãnh được ba đồng tiền vàng... lãnh được 
bốn đồng tiền vàng... lãnh được năm đồng tiền vàng... lãnh 
được sáu đồng tiền vàng... lãnh được bảy đồng tiền vàng... 
lãnh được tám đồng tiền vàng... lãnh được chín đồng tiền 
vàng... lãnh được mười đồng tiền vàng... lãnh được hai 
mươi... lãnh được ba mươi... lãnh được bốn mươi... lãnh 
được năm mươi đồng tiền vàng. Như vậy, có vừa đủ để 
người ta nói về người ấy như sau: "Người này là thông minh, 
đầy đủ sự tháo vát"? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, nếu người Ấy, 
mỗi ngày lãnh được 100 đồng tiền vàng, 1.000 đồng tiền 
vàng, cất giấu số tiền đã lãnh được, đến 100 tuôi, sông được 


đến 100 năm, có phải người ấy thâu được một số tài sản sở 
hữu lớn? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


ớ2 Chương X - Mười Pháp 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, người ấy do 
nhân của cải sở hữu, do duyên của cải sở hữu, do kết quả của 
cải sở hữu trong một đêm hay trong một ngày, hay chỉ trong 
nửa đêm, hay chỉ trong nửa ngày, sống hưởng nhất hướng lạc 
được không? 


- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 
- VỊ sao? 


- Dục, bạch Thế Tôn là vô thường, là trống rỗng, là giả 
dối, bản chất là giả dối. 

3. Ở đây, này các Thích tử, đệ tử của Ta, trong 10 năm 
sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần như lời Ta giảng 
dạy, như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 
100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm ngàn năm được cảm 
thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng được quả Nhất lai, 
quả Bắt lai hay quả Dự lưu không có sai chạy. Này các Thích 
tử, đâu phải là I0 năm! Ở đây, đệ tử của Ta trong 9 năm, 
trong 8 năm, trong 7 năm, trong 6 năm, trong Š5 năm, trong 4 
năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong l1 năm sống không 
phóng dật, nhiệt tâm. tinh cần như lời Ta giảng dạy, như vậy, 
vị ấy thực hành, vị ấy có thê sông, 100 năm, 100 ngàn năm 
được cảm thọ nhứt hướng lạc. Vị ấy có thê chứng quả Nhất 
lai, quả Bất lai, hay quả Dự lưu không có sai chạy. Này các 
Thích tử, đầu phải là một năm. Ở đây, vị đệ tử của Ta trong 
10 tháng sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời 
Ta giảng dạy; như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 
100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm ngàn năm 
được cảm thọ nhứt hướng lạc. Vị ấy có thể chứng quả Nhất 
lai, quả Bất lai, hay quả Dự lưu không có sai chạy. Này các 
Thích tử, đâu phải là 10 tháng. Ở đây, đệ tử của Ta trong 9 
tháng, trong 8 tháng, trong 7 tháng, trong 6 tháng, trong Š 
tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong Ì 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 83 


tháng, trong nửa tháng sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần như lời Ta giảng dạy; như vậy, vị ây thực hành, vị ây có 
thể sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm 
ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thê chứng 
quả Nhất lai, quả Bắt lai, hay quả Dự lưu không có sai chạy. 
Này các Thích tử, đâu phải là nửa tháng. Ở đây, đệ tử của ta 
trong I0 đêm 10 ngày... trong 9 đêm 9 ngày... trong 7 đêm 7 
ngày... trong 6 đêm 6 ngày... trong 5 đêm 5Š ngày... trong 4 
đêm 4 ngày... trong 3 đêm 3 ngày... trong 2 đêm 2 ngày... 
trong 1 đêm I1 ngày... sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần như lời Ta giảng dạy; như vậy, vị ây thực hành, vị ẫy có 
thể sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trắm 
ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thê chứng 
quả Nhất lai, quả Bất lai hay quả Dự lưu không có sai chạy. 


: Này các Thích tử, như vậy không được lợi ích cho các 
Ong! Như vậy khó được lợi ích cho các Ong! Vì răng trong 
đời sông liên hệ đên sợ hãi vê đau khô, trong đời sông liên hệ 
đên sợ hãi vê chêt, có khi các Ông thực hành ngày trai giới 
đây đủ tám chi phân, có khi các Ong không thực hành. 

- Bạch Thế Tôn, vậy bắt đầu từ hôm nay chúng con sẽ 
hành trì ngày trai giới đây đủ tám chi phân. 

(VI) (47) Mahàli 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesảli, tại Đại Lâm, tại ngôi 
nhà có nóc nhọn. Rồi Mahàli người Licchavi, đi đến Thế Tôn, 


sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Mahàli người Licchavi bạch Thế Tôn: 


2.- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ác nghiệp 
được làm, ác nghiệp được tiệp tục làm? 

- Này Mahàli, do nhân tham, do duyên tham, ác nghiệp 
được làm, ác nghiệp được tiêp tục làm. Này Mahali, do nhân 


84 Chương X - Mười Pháp 


sân, do duyên sân, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp 
tục làm. Do nhân si, do duyên s1, ác nghiệp được làm, ác 
nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahàli, do nhân phi như lý 
tác ý, do duyên phi như lý tác ý, ác nghiệp được làm, ác 
nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahàli, do nhân tâm tà hướng, 
do duyên tâm tà hướng, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được 
tiếp tục làm. Này Mahàli, đây là nhân, đây là duyên, ác 
nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. 


3. - Bạch Thế Tôn, do nhân 8Ì, do duyên øgì, thiện 
nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiệp tục làm? 


- Này Mahàli, do nhân vô tham, do duyên vô tham, 
thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này 
Mahàili, do nhân vô sân, do duyên vô sân... do nhân vô sĩ, do 
nhân vô s1... do nhân như lý tác ý, do duyên như lý tác ý... do 
nhân tâm chánh hướng, do duyên tâm chánh hướng, thiện 
nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này 
Mahàili, đây là nhân, đây là duyên, thiện nghiệp được làm, 
thiện nghiệp được tiếp tục làm. 


Và này Mahàli, nếu 10 pháp này không thực hiện hữu ở 
đời, thời đây không có lời tuyên bố về phi pháp hành, bất 
bình đăng hành, hay pháp hành, bình đẳng hành. Vì rằng, này 
Mahàli, mười pháp này hiện hữu ở đời, thời ở đây có lời 
tuyên bộ sẻ phi pháp hành, bất bình đồng hành, hay pháp 
hành, bình đẳng hành. 


(VHI (48) Các Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, có mười pháp này, vị xuất gia 
phải luôn luôn quán sát. Thê nào là mười? 

2. Người xuất gia phải luôn luôn gnnh sát: "Ta nay đi 
đến tình trạng là người không có giai cấp' ' (mất. hết giai cấp). 
Người xuất gia phải luôn luôn quán sát: "Đời sống của ta tùy 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 85 


thuộc vào người khác." Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán 
sát: "Nay cử chỉ uy nghi của ta cần phải thay đổi!" Vị xuất 
gia cần phải luôn luôn quán sát: "Không biết tự ngã có chỉ 
trích ta về giới hạnh không?" Vị xuất gia cần luôn luôn quán 
sát: "Không biết các đồng Phạm hạnh có trí, sau khi tìm hiểu, 
có chỉ trích ta về giới hạnh không?" Vị xuất gia cần phải luôn 
luôn quán sát: "Mọi sự vật khả ái, khả ý của ta bị đổi khác, bị 
biến hoại". Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "Ta là 
chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, 
là bà con của nghiệp, là chỗ quy hướng của nghiệp; phàm 
nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa tự nghiệp ấy". VỊ 
xuất gia cần phải luôn quán sát: "Đêm ngày trôi qua bên ta 
và nay ta đã thành người như: thế nào?" Vị xuất gia cần phải 
luôn luôn quán sát: "Ta có cô găng hoan hỷ trong ngôi nhà 
trống không hay không?" Vị xuất gia cần phải luôn luôn 
quán sát: "Ta có chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến thủ 
thắng xứng đáng bậc Thánh không, để đến những ngày cuối 
cùng, các đồng Phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hổ?" 


Này các Tỷ-kheo, mười pháp này, vị xuất gia cần phải 
luôn luôn quán sát. 

(IX) (49) Trú Thân 

__1L.- Này các Tỷ-kheo, mười pháp này liên hệ đến thân. 

Thê nảo là mười? 

2. Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiêu tiện, chế ngự thân, 
chế ngự lời, chế ngự mạng sống, tái sanh, hữu hành. 

Này các Tỷ-kheo, có mười pháp này liên hệ đến thân. 

(X) (50) Đấu Tranh 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, trong 
khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bây giờ, một sô đông 


86 Chương X - Mười Pháp 


Tỷ-kheo sau buôi ăn, sau khi đi khất thực trở về, cùng nhau 
ngồi hội họp trong hội trường, cạnh tranh, luận tranh, đấu 
tranh, sống đả thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Rồi Thế 
Tôn vào buổi chiều, từ chỗ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội 
trường, sau khi đến. Ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau 
khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

2. - Này các Tỷ-kheo, nay các thầy họp, bàn đến vấn đề 
gì? Câu chuyện gì giữa các Thầy đã bị gián đoạn? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau buôi ăn, sau khi 
đi khát thực trở về, chúng con ngồi hội họp trong hội trường, 
cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, sống đả thương nhau với 
binh khí miệng lưỡi. 

- Này các Tỷ-kheo, thật là không xứng đáng cho các 
Thây, các thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, lại sống cạnh tranh, luận tranh, đấu 
tranh, đả thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Này các Tỷ- 
kheo, có mười pháp này, cần phải ghi nhớ tạo thành tương ái, 
tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không 
tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Thế nào là mười? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống được 
chế ngự với sự chế ngự của giới bồn Patimokkha, đầy đủ uy 
nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. Phàm vị Tỷ-kheo 
nảo có giới, sống chế ngự... trong các học pháp: Đây là pháp 
cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính 
hòa hợp, nhất trí. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ kheo có nghe nhiều, 
thọ trì điều đã được nghe, cất giữ điều đã nghe. Những pháp 
øì, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, các pháp như vậy, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 87 


VỊ ây nghe nhiều, thọ trì, đã đọc tụng bằng lời, đã quan sát 
với ý, đã khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, 
phàm vị Tý-kheo nào có nghe nhiều, thọ trì điều đã được 
nghe... khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Đây là pháp cần phải 
ghi nhớ........ hòa hợp, nhất trí. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này các Tỷ-kheo, vị 
Tỷ-kheo nào làm bạn với thiện... giao thiệp với thiện. Đây là 
pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái....... hòa hợp, nhất 
trí. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành tựu 
những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp 
nhận những lời giáo giới. Này các Tỷ-kheo, vì rằng vị Tỷ- 
kheo nào dễ nói... khéo chấp nhận những lời giáo giới. Đây 
là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất 
trí. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo phàm có những 
công việc cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ đối với các đồng 
Phạm hạnh. Ở đây, vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự 
suy tư đến các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ đề tô chức. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào phàm có những công việc gì... 
vừa đủ để tô chức..... tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


S. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa pháp, cùng 
nói chuyện một cách dễ thương, vô cùng hân hoan trong 
thắng Pháp, trong thắng Luật. Này các Tỷ-kheo, phảm Tỷ- 
kheo nào ưa Pháp... trong thắng Luật. Đây là pháp cân phải 
ghi nhớ, tạo thành tương ái.. hòa hợp, nhất trí. 


9. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống tỉnh cần, 
tinh tân, đoạn trừ các pháp bât thiện, làm cho đây đủ các 
thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đôi với 


88 Chương X - Mười Pháp 


các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, phàm Týỷ-kheo nào sông 
tinh cân, tinh tần... đôi với các thiện pháp. Đây là pháp cân 
phải ghi nhớ, tạo thành tương ái... hòa hợp, nhât trí. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ đối với 
các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào biết đủ... được 
phẩm trị bệnh. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương 
ái... hòa hợp, nhất trí. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, 
thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức niệm, tùy niệm việc đã làm 
từ lâu, đã nói từ lâu... Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào 
chánh niệm... đã nói từ lâu. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo 
thành tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


12. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành 
tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập 
và hướng đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. Này các Tỷ- 
kheo, phàm Tỷ-kheo nào có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về 
sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến 
chơn chính đoạn tận khổ đau. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, 
tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, 
đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 89 


VI. Phẩm Tâm Của Mình 


(D (51) Tâm Của Mình (1) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Ở đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷý-kheo, không thiện xảo 
trong hành tướng tâm người khác, thời cần phải nguyện răng: 
"Fa sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta." Như vậy, các 
Tỷ-kheo các Thầy cần phải học tập. Và này các Tỳ kheo, như 
thế nào, Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh ưa trang 
điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong tấm gương thanh 
tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong. Nếu thấy trên 
mặt có hột bụi hay dâu nhớp gì, người ây cô găng đoạn trừ 
hột bụi hay dâu nhớp ấy. Nếu không thấy hột bụi hay dấu 
nhớp, người ấy hoan hỷ, thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Ta 
thật là trong sạch! " Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
quán sát như vậy, được nhiều lợi ích trong các thiện pháp. 
"Có phải ta sống nhiều với tham? Có phải ta sông nhiều với 
không tham? Có phải ta sống nhiều với tâm có sân? Có phải 
ta sống nhiều vớt tâm không có sân? Có phải ta sống nhiều 
với hôn trầm thụy miên chỉ phối, hay ta sống nhiều với hôn 


90 Chương X - Mười Pháp 


trầm thụy miên được từ bỏ? Có phải ta sống nhiều với trạo 
cử, hay ta sống nhiều với không trạo cử? Có phải ta sông 
nhiều với nghi ngờ, hay ta sông nhiều vượt qua được nghi 
ngờ? Có phải ta sông nhiều với phẫn nộ, hay ta sống nhiều 
không bị phẫn nộ? Có phải ta sống nhiều với tâm bị ô nhiễm, 
hay ta sống nhiêu với tâm không bị ô nhiễm? Có phải ta sống 
nhiều với thân nhiệt nóng, "hay ta sông nhiều với thân không 
nhiệt nóng? Có phải ta sống nhiều với biếng. nhác, hay ta 
sông nhiều với tỉnh tấn, tinh cần? Có phải ta sống nhiều với 
không định tĩnh, hay ta sống nhiều với định tĩnh? " 


4. Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy, biết 
rằng: "Ta sông nhiều với tâm tham; ta sông nhiều với tâm sân; 
ta sông nhiều với tâm bị hôn trầm thụy miên chi phối; ta sống 
nhiều với trạo cử; ta sống nhiều với nghi ngờ; ta sông nhiều với 
phẫn nộ; ta sống nhiều với tâm bị nhiễm ô; ta sông nhiều với 
thân nhiệt nóng; ta sống nhiều với biếng nhác; ta sống nhiều 
với không định tĩnh", thời Tỷ-kheo ấy cần phải quyết định, ước 
muốn, tỉnh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh 
giác đề đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, khi khăn bị cháy, hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết 
định, ước muốn, tinh tấn, nô lực, dõng mãnh, bắt thối, chánh 
niệm, tỉnh giác để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy. Cũng vậy 
này Tỷ kheo, Tỷ kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh 
tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đoạn 
tận các pháp bát thiện ấy. 


5. Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy biết 
rằng: "Ta sống nhiều với tâm không tham, ta sống nhiều với 
tâm không sân, ta sống nhiễu với tâm không hôn trầm thụy 
miên; ta sống nhiều với tâm không trạo cử; ta sống nhiều với 
tâm nghi ngờ được vượt qua; ta sống nhiều với tâm không 
phẫn nộ; ta sống nhiều với tâm không nhiễm ô; ta sống nhiều 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 9I 


với thân không nhiệt nóng; ta sống nhiều với tâm tinh tấn, 
tinh cần; ta sống nhiều với tâm định tĩnh", thời Tỷ-kheo ấy, 
sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, rồi hơn nữa cần chú 
tâm đoạn diệt các lậu hoặc. 


(H) (52) Tâm Của Mình (2) 

1. Rồi Tôn giả Sàriputta nói với các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiền giải 

- Thưa vâng Tôn giả. 

Các Vị Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sàriputta nói như sau: (giông như kinh trước, chỉ khác đây là 
Tôn giả Sàriputta nói với các Tỷ-kheo). 

(II) (53) Đứng Một Chỗ 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta không tán thán đứng một chỗ 
trong các thiện pháp, còn nói gì tổn giảm. Này các Tỷ-kheo, 
Ta tán thán tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng 
một chỗ, không tổn giảm. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tốn 
giảm trong các thiện pháp, đứng một chỗ, không tăng trưởng? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đang cô gắng 
để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bồ thí, biện tài với 
trí tuệ. Các pháp ấy đối với vị này đứng một chỗ, không tăng 
trưởng. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là tổn giảm trong 
các thiện pháp, đứng một chỗ, không tăng trưởng. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là tốn giảm trong các thiện pháp, đứng một 
chỗ, không tăng trưởng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đứng 
một chỗ trong các thiện pháp, không tốn giảm, không tăng 
trưởng? 

3. - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cố gắng để đạt 
được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí 
tuệ. Những pháp ấy đối với vị này, không tổn giảm, không 


92 Chương X - Mười Pháp 


tăng trưởng. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là đứng một 
chỗ trong các thiện pháp, không tôn giảm, không tăng trưởng. 
Như vậy, này các Tỷ kheo là đứng một chỗ trong các thiện 
pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là tăng trưởng trong các thiện pháp, không 
đứng một chỗ, không tổn giảm? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cố gắng để đạt 
được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí 
tuệ. Những pháp ấy đối với vị này không đứng một chỗ, 
không tốn giảm. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là tăng 
trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tổn 
giảm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là tăng trưởng trong các 
thiện pháp, không đứng một chỗ, không tôn giảm. 


5. Này các Tý-kheo, dầu Tỷ-kheo không thiện xảo 
trong hành tướng tâm người khác, thời cần phải nguyện rằng: 
"Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta". Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. Và này các Tỷ-kheo, 
thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? 
(như kinh 51, từ đoạn số 3, 4, 5). 


(VI) (54) Tịnh Chỉ 


I. - Này các Tỷý-kheo, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo 
trong hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải nguyện 
rằng: "Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta". Như 
vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm 
của mình? 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, ưa muốn trang 
điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong tấm gương thanh 
tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong. Nếu thấy trên 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 93 


mặt có một hột bụi hay dấu nhớp gì, người Ấy, có găng đoạn 
trừ hột bụi ấy hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hột bụi hay 
dấu nhớp, người ấy hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! 
Ta thật là trong sạch! ". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
quán sát như vậy được nhiều lợi ích trong các thiện pháp: 
"Có phải ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ, hay ta không được 
lợi đắc nội tâm tịnh nhỉ? Có phải ta được tăng thượng tuệ 
pháp quán, hay không được tăng thượng tuệ pháp quán? 


3. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "Ta có được nội tâm tịnh chỉ, nhưng ta không 
được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ, cần phải nỗ lực để đạt 
cho được tăng thượng tuệ pháp quán ấy; sau một thời gian, 
đạt được nội tâm tịnh chỉ và được tăng thượng tuệ pháp quán. 


4. Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "Ta có được tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng 
không có được nội tâm tịnh chỉ", thời này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo sau khi an trú tăng thượng tuệ pháp quán, cần phải nỗ 
lực để đạt cho được nội tâm tịnh chỉ. Vị ây sau một thời gian, 
đạt được tăng thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm 
tịnh chỉ. 


5. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "Ta không có được nội tâm tịnh chỉ. Ta không 
có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ây cân phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, 
dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được 
các thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy 
hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tỉnh tấn, 
nỗ lực, đðng mãnh, bất thôi, chánh niệm, tỉnh giác để dập tắt 
khăn hay đầu bị cháy ấy. Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ- 
kheo cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng 


9% Chương X - Mười Pháp 


mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các 
thiện pháp ây. VỊ ây trong một thời gian khác, đạt được nội 
tâm tịnh chỉ và đạt được tăng thượng tuệ pháp quán. 


6ó. Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán 
sát biết như sau: "Ta có được nội tâm tịnh chỉ, ta có được 
tăng thượng tuệ pháp quán", thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
ấy sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, cần phải nỗ lực, 
chú tâm đề đoạn diệt các lậu hoặc nữa. 


7. Này các Tỷ kheo, ta nói, y có hai loại: nên sử dụng 
và không nên sử dụng. Này các Tỳ kheo, Ta cũng nói, đồ ăn 
khất thực có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 
Này các Tỳ Kheo, Ta cũng nói, sàng tọa có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng.. Ta cũng nói, làng, thị trấn có 
hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng.. Này các Tỳ 
kheo, Ta cũng nói, quốc độ có hai loại: nên sử dụng vả 
không nên sử dụng.. Này các Tỷ kheo. Ta cũng nói, người có 
hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 


8. Này các Ty kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử dụng 
và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. Do duyên gì 
được nói đên như vậy? 


Ở đây, nếu biết được y áo nào: "Y áo này, được ta sử 
dụng, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn 
giảm", thời y áo như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu biết 
được y áo nào: "Y áo này, được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các thiện pháp tăng trưởng", thời y áo như 
vậy nên sử dụng. 

Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 95 


9. Này các Tỳ Kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có 
hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ ăn khất 
thực này được ta sử dụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện tôn giảm", thời đồ ăn khất thực như vậy không 
nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 
ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng", thời đồ ăn khất thực như 
vậy nên sử dụng. 


Này các Ty-kheo, Ta nói răng, đô ăn khât thực có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói 
đên. Do duyên này được nói đên như vậy. 


10. Này các Tỳ-Kheo, Ta nói răng, sàng tọa có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. 
Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Ở đây, nếu biết được sảng tọa nào: "Sàng tọa này được 
ta sử đụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn 
giảm", thời sảng tọa như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nêu 
biết được sảng tọa nào: "Sảng tọa này được ta sử dụng, các 
pháp bắt thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng", thời 
sàng tọa như vậy nên sử dụng. 


Này các Ty-kheo, Ta nói rằng, sàng tọa có hai loại: nên 
sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

11.- Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói 
đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


%6 Chương X - Mười Pháp 


Ở đây, nếu biết được làng, thị trần nào: "Làng, thị trấn 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện bị tổn giảm", thời làng, thị trấn như vậy không 
nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được làng, thị trấn nào: "Làng, 
thị trấn được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, các 
pháp thiện tăng trưởng", thời làng, thị trấn như vậy nên sử 
dụng. 


Này, các Ty-kheo, Ta nói răng, làng, thị trần có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


12. Này các Tỳ-kheo, Ta nói răng, quôc độ có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. 
Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Ở đây, nếu biết được quốc độ nào: "Quốc độ này được 
ta sử dụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các thiện pháp tổn 
giảm", thời quốc độ như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu 
biết được quốc độ nào: "Quốc độ này được ta sử dụng, các 
pháp bất thiện tốn giảm, các thiện pháp tăng trưởng", thời 
quốc độ như vậy nên sử dụng. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, quôc độ có hai loại: nên 
sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. Do 
duyên này được nói đên như vậy. 


13. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, người có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. 
Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này được ta sử 
dụng, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn 
giảm", thời người như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu 
biết được người nào: "Người này được ta sử dụng, các pháp 
bất thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng", thời người 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 97 


như vậy nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người 
có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đên. Do duyên này được nói đên như vậy. 

(V) (55) Tổn Giảm 

1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sảàriputfa nói như sau: 

2. - Có người bản tánh là tôn giảm, có người bản tánh là 
không tôn giảm, này chư Hiên, được nói đên như vậy. Cho 
đên như thê nào, này chư Hiên, người bản tánh là tôn giảm 
được Thê Tôn nói đên? Cho đên như thê nảo, này chư Hiên, 
người bản tánh là không tôn giảm được Thê Tôn nói đên? 

- Thưa Hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến đề được hiểu rõ 
ý nghĩa lời nói này từ Tôn giả SảrIputta. Lành thay, nêu ý 
nghĩa lời nói này được Tôn giả Sàriputta nói lên. Sau khi 
nghe Tôn giả SàrIputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này chư Hiền, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói: 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sảriputfa nói như sau: 

- Cho đến như thế nào, này chư Hiền, người bản tánh là 
tôn giảm được Thê Tôn nói đên? 

3. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo không nghe pháp 
chưa được nghe, và pháp đã được nghe đi đên bị quên; các 
pháp trước kia tâm đã có cảm xúc, những pháp ây không 


98 Chương X - Mười Pháp 


được hiện hành, và không thức tri những pháp chưa được 
thức trí. Cho đến như vậy, này chư Hiền, người bản tánh là 
tốn giảm được Thế Tôn nói đến. Nhưng này chư Hiền, cho 
đến như thế nào, này chư Hiền, người bản tánh là không tổn 
giảm được Thế Tôn nói đến? 


4. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo nghe pháp chưa được 
nghe, và các thiện pháp được nghe không có quên đi. Và 
những pháp nảo trước kia tâm đã có cảm xúc, những pháp ấy 
được hiện hành, và thức tri những pháp chưa được thức tr1. 
Cho đến như vậy, này chư Hiền, là người bản tánh không bị 
tổn giảm được Thế Tôn nói đến. 


5. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo trong 
hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải nguyện răng: 
"Ea sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta". Như vậy, này 
chư Hiền, chư Hiền cần phải học tập. Và này chư Hiền, thế 
nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? 


6. Ví như, này chư Hiền, một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh ưa trang 
điểm, quán sát hình ảnh mặt của mình trong tâm gương thanh 
tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong, nêu thấy trên 
mặt có hột bụi hay dâu nhớp gì, người ây cô gắng đoạn trừ 
hột bụi hay dâu nhớp ấy. Nếu không thấy hột bụi hay dấu 
nhớp người ấy hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Ta 
thật là trong sạch! ". Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo có 
quán sát như vậy, được nhiều lợi ích trong các thiện pháp: 
"Có phải ta sống nhiều với không tham, không biết trong ta 
có pháp này hay không có? Có phải ta sông nhiều với tâm 
không sân? Không biết trong ta có pháp này hay không có? 
Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên đã từ bỏ? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta 
sống nhiều với không trạo cử? Không biết trong ta có pháp 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 99 


này hay không có? Có phải ta sống nhiều với nghi ngờ đã 
được vượt qua? Không biết trong ta có pháp này hay không 
có? Có phải ta sống nhiều với không phẫn nộ? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều 
với tâm không nhiễm ô? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? Có phải ta có được nội tâm pháp hỷ? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta đã được nội 
tâm an chỉ? Không biết trong ta có pháp này hay không có? 
Có phải ta đã có được tối thắng tuệ pháp quán? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? " 


7. Này chư Hiền, nếu vị Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
không thấy có trong tự ngã tất cả thiện pháp này, thời Tỷ- 
kheo ấy cần phải quyết định ước muốn, tinh tân, nỗ lực, đõng 
mãnh, bất thối và chánh niệm, tỉnh giác, để có được tất cả 
thiện pháp này. Ví như, này chư Hiền, khi khăn bị cháy hay 
khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ 
lực, dõng mãnh, bất thôi và chánh niệm, tỉnh giác, để dập tắt 
khăn hay đầu bị cháy â ấy. Cũng vậy, này chư Hiên, Tyỷ-kheo 
ấy cần phải quyết định, ước muốn, tỉnh tấn, nỗ lực, dũng 
mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác, để có được tất cả thiện 
pháp này. 

8. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, thấy 
trong tự ngã có một số thiện pháp và không thấy có một số 
thiện pháp, thời này chư Hiền, đối với các thiện pháp nảo vị 
ấy thấy có trong tự ngã, vị ấy an trú trong các thiện pháp ẫy. 
Đối với các thiện pháp nào, vị ẫy không thấy có trong tự ngã, 
vị ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, đõng 
mãnh, bất thối và chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả 
thiện pháp này. Ví như, này chư Hiền, khi khăn bị cháy hay 
khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ 
lực, dõng mãnh, bất thối và chánh niệm, tỉnh giác để dập tắt 


100 Chương X - Mười Pháp 


khăn hay đầu bị cháy ấy. Cũng vậy, này chư Hiền, nếu Ty- 
kheo, trong khi quán sát, thấy trong tự ngã có một số thiện 
pháp, thời an trú trong các thiện pháp ây. Còn đối VỚI Các 
thiện pháp vị ây không thấy trong tự ngã, vị ấy cần phải 
quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối 
và chánh niệm, tỉnh giác để có được các thiện pháp ấy. 


9. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, thấy 
tất cả pháp này đều có trong tự ngã, thời này chư Hiên, Ty- 
kheo ây sau khi an trú trong tất cả thiện pháp này, cần phải 
nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các lậu hoặc. 


(VD (56) Tưởng (1) 


I. - Này các Tyỷ-kheo, mười tưởng này được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đên quả lớn, lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. Thê nào là mười? 


2. Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong 
các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã 
trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên quả lớn, lợi ích lớn, thê nhập vào 
bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 


(VI) (57) Tưởng (2) 


I[. - Này các Tỷ-kheo, có mười tưởng này, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đên quả lớn, lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. Thê nào là mười? 


2. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng chết, tưởng 
nhàm chán trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với 
tất cả thế giới, tưởng xương, tưởng trùng ăn, tưởng xanh bầm, 
tưởng nứt nẻ, tưởng trương phông. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 101 


Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này được tụ tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên quả lớn, lợi ích lớn, thê nhập vào 
bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 


(VII) (58) Lấy Căn Bản Nơi Thế Tôn 


[. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có thể 
hỏi như sau: "Này chư Hiền, tất cả pháp lây gì làm căn bản? 
Tất cả pháp lẫy gì làm sanh khởi? Tắt cả pháp lấy gì làm tập 
khởi? Tất cả pháp lây gì làm chỗ quy tụ? Tất cả pháp lây gì 
làm thượng thủ? Tất cả pháp lây gì làm tăng thượng? Tất cả 
pháp lấy gì làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây? 
Tất cả pháp lấy gì làm chỗ thể nhập? Tắt cả pháp lấy gì làm 
cứu cánh? " Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thây trả lời 
các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, pháp lấy Thế Tôn 
làm căn bốn, lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lây Thế Tôn làm 
nương tựa... Thật lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nghĩa của lời 
nói này được Thế Tôn nói lên! Sau khi nghe Thế Tôn nói, 
các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
nÓI. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: "Này chư Hiền, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả 
pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả pháp lấy gì làm tập khởi? 
Tất cả pháp lấy gì làm chỗ quy tụ? Tất cả pháp lấy gì làm 
thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp 
lây gì làm tối thượng? Tắt cả pháp lấy gì làm lõi cây? Tất cả 


102 Chương X - Mười Pháp 


pháp lẫy gì làm chỗ thể nhập? Tất cả pháp lấy gì làm cứu 
cánh? " 


Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy có thể trả lời 
như sau: "Tất cả pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lẫy 
tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tắt cả 
pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ. Tất cả pháp lấy định làm 
thượng thủ. Tất cả pháp lây niệm làm tăng thượng. Tất cả 
pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tắt cả pháp lấy giải thoát làm 
lõi cây. Tất cả pháp lấy bất tử làm chỗ thể nhập. Tất cả pháp 
lây Niết-bản làm cứu cánh." 


Này các Tý-kheo, được hỏi vậy, các Thầy có thể trả lời 
các du sĩ ngoại đạo ây như vậy. 


(IX) (59) Xuất Gia 


1. - Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 
tập như sau: 


2. "Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như khi 
xuất gia; các pháp bất thiện được sanh không có chinh phục 
tâm và không tồn tại; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích 
tập với tưởng vô thường; tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng vô ngã; tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng bất tịnh; tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng nguy hại; sau khi biết được thế giới thăng 
bằng và không thăng bằng, tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết được thế giới sanh khởi và 
đoạn diệt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng 
ấy. Sau khi biết được thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm 
chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy; tâm chúng 
ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận; tâm chúng 
ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ly tham, và tâm 
chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng đoạn diệt." 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 103 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo được tâm thực 
hành tích tập như khi xuất gia, và các pháp bất thiện sanh 
khởi không chinh phục tâm và không tồn tại, và tâm được 
thực hành tích tập với tưởng vô thường, và tâm được thực 
hành tích tập với tưởng vô ngã, và tâm được thực hành tích 
tập với tưởng nguy hại; sau khi biết thế giới thăng bằng và 
không thăng băng, tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy. 
Sau khi biết thế giới sanh khởi và đoạn diệt, tâm được thực 
hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết thế giới tập khởi và 
chấm dứt, tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy; tâm 
được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận; tâm được thực 
hành tích tập với tưởng ly tham; tâm được thực hành tích tập 
với tưởng đoạn diệt. 


Đối với vị ấy, một trong hai quả này được chờ đợi, 
chánh trí ngay trong hiện tại hay nêu có dư y, chứng được 
Bât hoàn. 


(X) (60) Girimananda 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn giả 
Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda 
bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi đên Tôn giả 
Girimànanda, vì lòng từ mẫn. 

- Này Ananda, nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo Girimànanda 
và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện này có thê xảy ra: Tỷ- 


104 Chương X - Mười Pháp 


kheo Girimànanda sau khi được nghe mười tưởng, bệnh của 
vị ây có thê được thuyên giảm ngay lập tức! Thê nào là mười? 


3. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, 
tưởng nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, 
tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường 
trong tất cả hành, tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. Và này 
Ananda, thế nào là tưởng vô thường? 


4. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: 
"Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, 
hành là vô thường, thức là vô thường." Như vậy vị ấy trú, tùy 
quán vô thường, trong năm thú uẫn này. Này Ananda, đây 
gọi là tưởng vô thường. Và này Ananda, thế nào là tưởng vô 
ngã? 


3. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: 
"Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô ngã, các tiếng là 
vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là vô ngã; lưỡi là vô ngã, 
các vị là vô ngã; thân là vô ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, 
các pháp là vô ngã." Này Ananda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
Và này, Ananda thế nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ananda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc, đầy 
những vật bắt tịnh sai biệt như: "Trong thân này có tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, dây gân, xương, tủy, thận, quả tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, 
mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miệng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiêu". 
Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là tưởng bắt tịnh. Và này Ananda, thế nảo là tưởng 
nguy hại? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 105 


7. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến 
gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: "Nhiều 
khổ là thân này, nhiều sự nguy hại. Như vậy trong thân này, 
nhiều loại bệnh khởi lên. Ví như bệnh đau mắt, bệnh đau về 
tai, bệnh đau mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau 
đầu, bệnh đau vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh 
ho, bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốt, bệnh già yếu, bệnh 
đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh đau bụng 
quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, 
bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da 
đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm 
(mật trong máu), bệnh đái đường, bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, 
bệnh ung nhọt ung loét, các bệnh khởi lên do mật, bệnh khởi 
lên từ đàm, niêm dịch, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa 
hợp các thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiết sinh ra, các 
bệnh do làm việc quá độ sanh, các bệnh do sự trùng hợp các 
sự kiêng; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, nóng, đói, 
khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy sống, quán sự nguy 
hại trong thân này. Này Ananda, đây gọi là các tưởng nguy 
hại. Và này Ananda, thế nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không 
sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã sanh, từ bỏ, tây 
sạch, chấm dứt, đi đến Ki Hộ sanh trưởng; không có chấp 
nhận hại tâm... đã sanh..., không có chấp nhận các ác bất 
thiện pháp tiếp tục khởi lên, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng. Này Ananda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. Và này Ananda, thế nào là từ bỏ? 

Ð, Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi 


đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: 
"Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, 


106 Chương X - Mười Pháp 


sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bản. Và này 
Ananda, thê nào là tưởng đoạn diệt? 


10. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: 
"Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, 
sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bàn". Và này 
Ananda, thế nào là tưởng không ưa thích trong tất cả thế giới? 


11. Ở đây, này Ananda, phàm ở đời có những chấp thủ 
phương tiện, tâm quyết định, thiên kiến, tùy miên nào, Tỷ- 
kheo từ bỏ chúng, không ưa thích, không chấp thủ. Này 
Ananda, đây gọi là tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế 
giới. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng vô thường trong 
tắt cả hành? 


12. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo bực phiền, xấu hồ, 
nhàm chán đối với tất cả hành. Này Ananda, đây gọi là vô 
thường trong tất cả hành. Và này Ananda, thế nào là tưởng 
niệm hơi thở vào, hơi thở ra? 


13. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, lưng 
thắng, để niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô; chánh 
niệm, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô dài". 
Thở ra dài, vị ấy rõ biết: “Tôi thở ra dài”, Hay thở vô ngắn, 
vị ấy rõ biết "Tôi thở vô ngắn": hay thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở ra ngắn". "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ẫy tập. "An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra,” vị ẫy tập. "Cảm giác lạc thọ, 
tôi sẽ thở vô”, vị ẫy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ẫy tập. "An tịnh tâm hành, tôi 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 107 


sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác về 
tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
vô”, vị ẫy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ẫy tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Với tâm định 
tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "Với tâm giải THIÊN tôi sẽ thở 
vô", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
"Quán vô tHƯỜHE: tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán - vô TỤ Tối 
tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ây 
tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. "Quán th diệt, 
tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. ` từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ 
thở ra”, vị ẫy tập. Này Ananda, đó là niệm hơi thở vô, hơi 
thở ra. 


14. Này Ananda nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này có xảy 
ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười tưởng này, 
bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi học thuộc từ Thế Tôn 
mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, sau khi đến, 
nói lên với Tôn giả Girimànanda mười tưởng này. Và Tôn 
giả Girimmànanda, sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của vị 
ấy được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả Girimànanda, 
được thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là chứng 
bệnh ấy của Tôn giả Girimànanda. 


108 Chương X - Mười Pháp 


VII. Phẩm Song Đôi 


(D (61) Vô Minh 


1. - Này các Tỷ-kheo, khởi điểm đầu tiên của vô minh 
không thê nêu rõ để có thê nói: "Trước điểm này, vô minh 
không có, rồi sau mới có." Như vậy, này các Tỷ-kheo, lời 
này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: "Do 
duyên này, vô minh (có mặt)". Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
vô minh có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì 
là thức ăn cho vô minh? Năm triển cái, cần phải trả lời như 
vậy. Này các Tý-kheo, Ta nói rằng năm triển cái có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho năm 
triền cái? Ba ác hành, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng ba ác hành có thức ăn, không phải không 
có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho ba ác hành? Các căn 
không chế ngự, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng, các căn không chế ngự có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế 
ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không chánh niệm tỉnh giác có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn 
cho không chánh niệm tỉnh giác? Phi như lý tác ý, cần phải 
trả lời như vậy. Này các Tý-kheo, Ta nói răng phi như lý tác 
ý có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức 
ăn cho phi như lý tác ý? Không có lòng tin, cần phải trả lời 
như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không có lòng tin có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn 
cho không có lòng tin? Không nghe diệu pháp, cần phải trả 
lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, không nghe diệu 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 109 


pháp có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là 
thức ăn cho không nghe diệu pháp? Không giao thiệp với bậc 
Chân nhân, cân phải trả lời như vậy. 


2. Như vậy, này các Tỷ-kheo, không giao thiệp với bậc 
Chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe 
diệu pháp; không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm 
viên mãn không có lòng tin; không có lòng tin được viên 
mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý; phi như lý tác ý 
được viên mãn, thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh 
giác; không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn không chế ngự; các căn không chế ngự 
được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành; ba ác hành 
được viên mãn, thời làm viên mãn năm triền cái, năm triền 
cái được viên mãn, thời làm viên mãn vô minh. 


Như vậy, đây là thức ăn cho vô minh này, và như vậy là 
sự viên mãn. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa 
rơi nặng hột, nước mưa ấy chảy xuống theo sườn đốc; làm 
đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng: sau khi làm đầy 
các hang núi, các kẽ núi, các thung lụng, chúng làm đầy các 
hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hỗ 
lớn; sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đây các sông nhỏ; 
sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn; 
sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đây biển cả. Như 
vậy là thức ăn của biên lớn, của đại dương và như vậy là viên 
mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, không giao thiệp với các 
bậc Chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn không có 
nghe diệu pháp; không có nghe diệu pháp được viên mãn, 
thời làm viên mãn không có lòng tin; không có lòng tin được 
viên mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý; phi như lý tác 
ý được viên mãn, thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh 


110 Chương X - Mười Pháp 


giác; không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn không chế ngự; các căn không chế ngự 
được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành; ba ác hành 
được viên mãn, thời làm viên mãn năm triỀn cái, năm triền 
cái được viên mãn, thời viên mãn vô minh. 

Như vậy, đây là thức ăn của vô minh, và như vậy là sự 
viên mãn. 

4. Và này các Ty-kheo, Ta nói minh giải thoát có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho 
minh giải thoát? Bảy giác chỉ, cần phải trả lời như vậy. Này 
các Tý-kheo, Ta nói rằng Bảy giác chi có thức ăn, không 
phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho Bảy giác chỉ? 
Bốn niệm xứ, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng Bốn niệm xứ có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Cái gì là thức ăn cho Bốn niệm xứ ? Ba thiện hành, cần 
phải trả lời như vậy. Này các Tỷ kheo, Ta nói như rằng ba 
thiện hành có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là 
thức ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự, cần phải 
trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các căn được 
chế ngự có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là 
thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh giác, 
cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, chánh niệm tỉnh 
giác có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức 
ăn cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý, cần phải trả lời 
như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, như lý tác ý có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho như ý 
tác ý? Lòng tin, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói lòng tin có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái 
gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe diệu pháp, cần phải trả lời 
như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng nghe diệu pháp có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 111 


nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc Chân nhân, cần phải trả 
lời như vậy. 

5. Như vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân 
nhân được viên mãn thời làm viên mãn nghe diệu pháp; nghe 
diệu pháp được viên mãn thời làm viên mãn lòng tin; lòng tin 
được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý; như lý tác ý 
được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác; 
chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các 
căn được chế ngự; các căn được chế ngự được viên mãn, thời 
làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành được viên mãn, 
thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm xứ được viên 
mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi; Bảy giác chi được viên 
mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát. 

Như vậy, đây là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy 
là sự viên mãn. 


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa 
rơi nặng hột, nước mưa chảy xuống theo sườn dốc, làm đầy 
các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng; sau khi làm đầy đầy 
các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, chúng làm đầy các 
hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đây các hỗ 
lớn. Sau khi làm đầy các hỗ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. 
Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn. 
Sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đây biển cả. Như 
vậy, là thức ăn của biên lớn, của đại dương, và như vậy là sự 
viên mãn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân 
nhân được viên mãn, thời làm viên mãn nghe diệu pháp; 
nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn lòng tin; 
lòng tin được viên mãn thời làm viên mãn như lý tác ý; như 
lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh 
giác; chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn 


12 Chương X - Mười Pháp 


các căn được chế ngự; các căn chế ngự được viên mãn, thời 
làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành được viên mãn, 
thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm xứ được viên 
mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi; Bảy giác chi được viên 
mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát. 

Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là 
viên mãn. 

(H) (62) Hữu Ái 

1. - Này các Tỷ-kheo, khởi điểm đầu tiên của hữu ái 
không thể nêu rõ để có thể nói: "Trước điểm này, hữu ái 
không có, rồi sau mới có". Như vậy, này các Tỷ-kheo, lời 
này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: "Do 
duyên này, hữu ái có mặt". Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng 
hữu ái có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là 
thức ăn cho hữu ái? Vô minh, cần phải trả lời như vậy. Này 
các Tỷ-kheo, Ta nói răng vô minh có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho vô minh? Năm 
triền cái, cần phải trả lời như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng năm triền cái có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho năm 
triền cái? Ba ác hành, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng ba ác hành có thức ăn, không phải không 
có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho ba ác hành? Các căn 
không chế ngự, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng, các căn không chế ngự có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế 
ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không chánh niệm tỉnh giác có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn 
cho không chánh niệm tỉnh giác? Phi như lý tác ý, cần phải 
trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng phi như lý tác 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 113 


ý có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức 
ăn cho phi như lý tác ý? Không có lòng tin, cần phải trả lời 
như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không có lòng tin có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn 
cho không có lòng tin? Không nghe diệu pháp, cần phải trả 
lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, không nghe diệu 
pháp có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là 
thức ăn cho không nghe diệu pháp? Không giao thiệp với bậc 
Chân nhân, cần phải trả lời như vậy. 


2. Như vậy, này các Ty-kheo, không giao thiệp với bậc 
Chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe 
diệu pháp; không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm 
viên mãn không có lòng tin; không có lòng tin được viên 
mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý; phi như lý tác ý 
được viên mãn, thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh 
giác; không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn không chế ngự; các căn không chế ngự 
được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành; ba ác hành 
được viên mãn, thời làm viên mãn năm triển cái, năm triền 
cái được viên mãn, thời làm viên mãn vô minh. 

Như vậy, đây là thức ăn cho vô minh này, và như vậy là 
sự viên mãn. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa 
rơi nặng hột, nước mưa ấy chảy xuống theo sườn dốc; làm 
đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng: sau khi làm đầy 
các hang núi, các kẽ núi, các thung lụng, chúng làm đầy các 
hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hỗ 
lớn; sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ; 
sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn; 
sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đây biển cả. Như 
vậy là thức ăn của biên lớn, của đại dương và như vậy là viên 


114 Chương X - Mười Pháp 


mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, không giao thiệp với các 
bậc Chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn không có 
nghe diệu pháp; không có nghe diệu pháp được viên mãn, 
thời làm viên mãn không có lòng tin; không có lòng tin được 
viên mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý; phi như lý tác 
ý được viên mãn, thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh 
giác; không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn không chế ngự; các căn không chế ngự 
được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành; ba ác hành 
được viên mãn, thời làm viên mãn năm triển cái, năm triền 
cái được viên mãn, thời làm viên mãn vô minh. 

Vô minh được viên mãn, thời làm viên mãn hữu ái. 
Như vậy, đây là thức ăn của hữu ái, và như vậy là sự viên 
mãn. 

4. Và này các Ty-kheo, Ta nói minh giải thoát có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho 
minh giải thoát? Bảy giác chi, cần phải trả lời như vậy. Này 
các Tý-kheo, Ta nói rằng Bảy giác chi có thức ăn, không 
phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho Bảy giác chỉ? 
Bốn niệm xứ, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng Bốn niệm xứ có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Cái gì là thức ăn cho Bốn niệm xứ ? Ba thiện hành, cần 
phải trả lời như vậy. Này các Tỷ kheo, Ta nói như rằng ba 
thiện hành có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là 
thức ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự, cần phải 
trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các căn được 
chế ngự có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là 
thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh giác, 
cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, chánh niệm tỉnh 
giác có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức 
ăn cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý, cần phải trả lời 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 115 


như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, như lý tác ý có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho như ý 
tác ý? Lòng tin, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói lòng tin có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái 
gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe diệu pháp, cần phải trả lời 
như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng nghe diệu pháp có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho 
nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc Chân nhân, cần phải trả 
lời như vậy. 

5. Như vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân 
nhân được viên mãn thời làm viên mãn nghe diệu pháp; nghe 
diệu pháp được viên mãn thời làm viên mãn lòng tin; lòng tin 
được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý; như lý tác ý 
được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác; 
chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các 
căn được chế ngự; các căn được chế ngự được viên mãn, thời 
làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành được viên mãn, 
thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm xứ được viên 
mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi; Bảy giác chi được viên 
mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát. 

Như vậy, đây là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy 
là sự viên mãn. 


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa 
rơi nặng hột, nước mưa chảy xuống theo sườn dốc, làm đầy 
các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng; sau khi làm đầy các 
hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, chúng làm đây các hỗ 
nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn. 
Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. 
Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn. 
Sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đây biển cả. Như 


116 Chương X - Mười Pháp 


vậy, là thức ăn của biên lớn, của đại dương, và như vậy là sự 
viên mãn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân 
nhân được viên mãn, thời làm viên mãn nghe diệu pháp; 
nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn lòng tin; 
lòng tin được viên mãn thời làm viên mãn như lý tác ý; như 
lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh 
giác; chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn 
các căn được chế ngự; các căn chế ngự được viên mãn, thời 
làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành được viên mãn, 
thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm xứ được viên 
mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi; Bảy giác chi được viên 
mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát. 

Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là 
viên mãn. 

(HH) (63) Cứu Cánh 


[. - Này các Ty-kheo, những ai đặt sự cứu cánh ở nơi 
Ta, tất cả những người ấy đầy đủ chánh kiến. Với những 
người đầy đủ chánh kiến ấy, năm hạng người đạt được cứu 
cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người, sau khi từ bỏ đời này, 
đạt được cứu cánh. Và năm hạng người nào, đạt được cứu 
cánh ngay ở nơi đây? 


2. Hạng trở lui nhiều nhất là bảy lần, hạng Gia gia, 
hạng Nhứt chủng, hạng Nhất lai, và vị nào là vị A-la-hán 
ngay trong hiện tại. Năm hạng người này đạt được cứu cánh 
ngay ở nơi đây. Và năm hạng người khác nảo, sau khi từ bỏ 
đời này, đạt được cứu cánh? 


3. Hạng Trung gian Niết-bàn, hạng Tổn hại Niết-bàn, 
hạng Vô hành Niêt-bàn, hạng Hữu hành Niêt-bàn, hạng 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 117 


Thượng lưu Niết-bàn đạt được sắc cứu cánh. Với năm hạng 
người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh. 


Này các Tỷ-kheo, những ai đạt sự cứu cánh ở nơi Ta, 
tất cả những người ấy đầy đủ chánh kiến. Trong những người 
đầy đủ chánh kiến, năm hạng người này đạt được cứu cánh 
ngay ở nơi đây. Năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, 
đạt được cứu cánh. 


(IV) (64) Bất Động 


1. Này các Tỷ-kheo, những ai có lòng tịnh tín bất động 
ở nơi Ta, tất cả những vị ấy là những bậc Dự lưu. Với những 
bậc Dự lưu Ấy, năm hạng người đạt được cứu cánh ngay ở 
nơi đây. Năm hạng người, sau khi từ bỏ đời này, đạt được 
cứu cánh. Và năm hạng người nào, đạt được cứu cánh, ngay 
ở nơi đây? 

2. Hạng trở lui nhiều nhất là bảy lần (Thất lai), hạng 
Gia gia, hạng Nhứt chủng, hạng Nhất lai, và vị nào là vị A-la 
hán ngay trong hiện tại. Năm hạng người này đạt được cứu 
cánh ngay ở nơi đây. Và năm hạng người khác nào, sau khi 
từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh? 


3. Hạng Trung gian Niết-bàn, hạng Tổn hại Niết-bàn, 
hạng Vô hành Niết-bàn, hạng Hữu hành Niết-bàn, hạng 
Thượng lưu Niết-bàn đạt được sắc cứu cánh. Với năm hạng 
người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh. 


Này các Tỷ-kheo, những ai có lòng tịnh tín bất động ở 
nơi Ta, tất cả những vị ấy là những bậc Dự lưu. Với những 
bậc Dự lưu Ấy, năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay 
ở nơi đây. Năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt 
được cứu cánh. 


118 Chương X - Mười Pháp 


(V) (65) Lạc Và Khổ (1) 

1. Một thời, Tôn giả SàrIputta trú ở giữa dân chúng 
Magadha, tại làng Nàlàka. Rôi du sĩ Sàmandakàmi đi đên Tôn 
giả Sàriputta, sau khi đên, nói lên với Tôn giả SảrIputta 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, du sĩ Sàmandakàm nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Hiển giả Sàriputta, thế nào là lạc, thế nào là khổ? 


2. - Này Hiền giả, tái sanh là khổ, không tái sanh là lạc. 
Khi có tái sanh, này Hiên giả, chờ đợi là khô này: Lạnh, 
nóng, đói, khát, đại tiện, tiêu tiện, xúc chạm với lửa, xúc 
chạm với trượng, xúc chạm với kiêm. Cho đên bà con và bạn 
bẻ, khi gặp nhau, hội ngộ với nhau cũng não hại. 

Này Hiền giả, tái sanh là khổ, khi có tái sanh, chờ đợi là 
khô này. 

3. Khi không có tái sanh, này Hiền giả, chờ đợi là lạc 
này: Không lạnh, không nóng, không đói, không khát, không 
đại tiện, không tiêu tiện, không có xúc chạm với lửa, không 
có xúc chạm với trượng, không có xúc chạm với kiêm. Cho 
đên bà con bạn bè, khi gặp nhau, khi hội ngộ với nhau không 
có não hại. 

Này Hiền giả, khi không có tái sanh, chờ đợi là lạc này. 

(VD (66) Lạc Và Khỗ (2) 

I. Một thời, Tôn giả SàrIputta trú ở giữa dân chúng 
Magadha, tại Nàlalagàmaka. Rôi du sĩ Sàmandakàni đi đên 
Tôn giả Sảriputta sau khi đên, nói lên với Tôn giả SàrIputta 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, du sĩ Sámandakàn! nói với Tôn giả Sàriputta: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 119 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, trong Pháp và Luật này, thế 
nảo là lạc, thê nào là khô? 


2. - Không thích ý, này Hiền giả, trong Pháp và Luật 
này là khổ; thích ý là lạc. 

Khi nào không thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là 
khổ này: Khi đi không được lạc thú, khi đứng... khi ngôi... 
khi nằm... khi đi đến làng.. khi đi đến rừng... khi đi đến gốc 
cây... khi đi đến ngôi nhà trống... khi đi đến chỗ lộ thiên... 
khi đi đến giữa các Tỷ-kheo, không được lạc thú. 

Khi nào không thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là 
khổ này. 

3. Khi nào thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là lạc 
này: Khi đi được lạc thú; khi đứng... khi ngồi... khi nằm... khi 
đi đến làng... khi đi đến rừng... khi đi đến gốc cây... khi đi 
đến ngôi nhà trống... khi đi đến chỗ lộ thiên... khi đi đến giữa 
các Tỷ-kheo, có được lạc thú. 


Khi nào thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là lạc thú 
này. 
(VH) (67) Tại Nalakapàna (1) 


1. Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa dân chúng Kosala, 
với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến tại một thị trấn của dân chúng 
Kosala tên là Nalakapàna. Tại đấy, Thế Tôn trú ở rừng 
Palàsa, tại Nalakapàna. Lúc bấy gIỜ, Thế Tôn nhân ngày trai 
giới Uposatha, Thế Tôn đang ngôi, có chúng Tỷ-kheo đoanh 
vây. Rồi Thế Tôn sau phần lớn của đêm, thuyết giảng, khích 
lệ, làm cho phân khỏi, làm cho hoan hỷ các vị Tỷ-kheo với 
pháp thoại; sau khi nhìn xung quanh chúng Tỷ-kheo đang 
yên lặng, thật yên lặng, nói với Tôn giả SàrIputta: 


120 Chương X - Mười Pháp 


- Này Sàriputta, chúng Tỷ-kheo không có hôn trầm 
thụy miên. Này Sàriputta, hãy thuyêt pháp cho chúng Tỷ- 
kheo. Lưng Ta đau mỏi, Ta sẽ năm duôi lưng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn trải 
gâp tư áo Tăng-già-lê, năm phía thân hữu bên phải như dáng 
năm con sư tử, hai chân đặt trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, 
tác ý đên tưởng ngôi dậy. 

2. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta, Tôn giả 
Sảriputfa nói như sau: 


3. - Này chư Hiện, với ai không có lòng tin trong các 
pháp thiện, không có xâu hồ... không có sợ hãi... không có 
tinh tấn... không có tuệ trong pháp thiện, với người ấy, bất 
luận đêm hay ngày, chờ đợi là tổn giảm trong các thiện pháp, 
không phải tăng trưởng. 


Ví như, này chư Hiền, khi trăng đến độ trăng tối; bất 
luận đêm hay ngày, trăng tốn giảm vê sắc, tổn giảm về hình 
tròn, tốn giảm về ánh sáng, tốn giảm về bề rộng quỹ đạo. 
Cũng vậy, này chư Hiền, với ai không lòng tin trong các 
thiện pháp, không có xấu hế.. không có sợ hãi... không có 
tinh tấn... không có trí tuệ trong các thiện pháp, với người ấy, 
bất luận là đêm hay ngày, chờ đợi là tổn giảm trong các thiện 
pháp, không phải tăng trưởng. Hạng người không có lòng tin, 
này chư Hiền, tức là tốn giảm. Hạng người không có sợ hãi, 
này chư Hiền, tức là tổn giảm. Hạng người phẫn nộ, này chư 
Hiền, tức là tôn giảm. Hạng người ác dục, này chư Hiên, tức 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 121 


là tôn giảm. Hạng người ác băng hữu, này chư Hiên, tức là 
tôn giảm. Hạng người tà kiên, này chư Hiên, tức là tôn giảm. 


4. Này chư Hiền, với ai có lòng tin trong các thiện pháp, 
có lòng xấu hổ... có lòng sợ hãi... có tinh tấn... có trí tuệ 
trong các thiện pháp, với người ấy, bất luận đêm hay ngày, 
chờ đợi là tăng trưởng trong các thiện pháp, không phải tồn 
giảm. Ví như, này chư Hiền, khi trăng đến độ trăng sáng, bất 
luận đêm hay ngày, trăng tăng trưởng về ánh sáng, tăng 
trưởng về hình tròn, tăng trưởng về ánh sáng, tăng trưởng vê 
bề rộng quỹ đạo. Cũng vậy, này chư Hiền, với ai có lòng tin 
trong các thiện pháp, có xâu hồ... có sợ hãi... có tinh tấn... có 
trí tuệ trong các thiện pháp, với vị ấy bất luận đêm hay ngày, 
chờ đợi là tăng trưởng trong các thiện pháp, không phải tôn 
giảm. Hạng người có lòng tin trong các thiện pháp, này chư 
Hiền, tức là không tôn giảm. Hạng người có lòng xâu hồ, này 
chư Hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người có lòng sợ hãi, 
này chư Hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người tỉnh cần 
tinh tấn, này chư Hiên, tức là không tổn giảm. Hạng người có 
trí tuệ, này chư Hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người 
không có phẫn nộ, này chư Hiền, tức là không tốn giảm. 
Hạng người không hiềm hận, này chư hiền, tức là không tồn 
giảm. Hạng người thiện băng hữu, này chư Hiên, tức là 
không tổn giảm. Hạng người chánh trị kiến, này chư Hiền, 
tức là không tổn giảm. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi ngồi dậy, bảo Tôn giả Sàriputta: 


- Lành thay, lành thay, này Sảriputta! Với ai không có 
lòng tin trong các thiện pháp, không có xấu hồ... không có sợ 
hãi... không có tinh tấn... không có trí tuệ trong các thiện 
pháp, đối với vị ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tổn 
giảm trong các thiện pháp, không phải tăng trưởng. Ví như, 
này Sàriputta, khi trăng đến độ trăng tối, bất luận đêm hay 


122 Chương X - Mười Pháp 


ngày, trăng tốn giảm về sắc, tổn giảm về hình tròn... tổn giảm 
về ánh sáng... tôn giảm về bề rộng quỹ đạo. Cũng vậy, này 
Sàriputta, với ai không có lòng tin trong các thiện pháp, 
không có xấu hỗ... không có sợ hãi... không có tinh tấn... 
không có trí tuệ trong các thiện pháp, với người ấy, bất luận 
đêm hay ngày, chờ đợi là tốn giảm trong các thiện pháp, 
không phải tăng trưởng. Hạng người không có lòng tin trong 
các thiện pháp, này Sảriputta, tức là tốn giảm. Hạng người 
không có xấu hồ, này Sàriputta, tức là tốn giảm. Hạng người 
không có sợ hãi... Hạng người biếng nhác... Hạng người ác 
trí tuệ... Hạng người phẫn nộ... Hạng người hiềm hận... Hạng 
người ác dục... Hạng người ác bằng hữu... Hạng người tà 
kiến, này Sàriputta, tức là tổn giảm. Với ai, này Sàriputta, có 
lòng tin trong các thiện pháp, có lòng xấu hồ... có lòng sợ 
hãi.. có tinh tấn, có trí tuệ trong các thiện pháp, đối với vị ấy, 
bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng, không phải 
tổn giảm. Hạng người có lòng tin, này Sàriputta, tức là không 
có tôn giảm. Hạng người có xấu hồ... Hạng người có sợ hãi... 
Hạng người có tinh tắn... Hạng người có trí tuệ... Hạng người 
không có phẫn nộ... Hạng người không có hiềm hận... Hạng 
người ít dục... Hạng người thiện bằng hữu... Hạng người 
chánh tri kiến, này Sảriputta, tức là không tổn giảm. 


(VHD (68) Nalakapàna (2) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nalakapàna, tại Palàsavana. 
Lúc bây giờ, Thê Tôn trong ngày trai giới Uposatha, đang 
ngôi có chúng Tỷ-kheo đoanh vây... 


(Kinh này giống như Kinh 67, chỉ khác là các pháp đê 
cập có khác nhau. Trong kinh trước, các pháp được để cập 
là không có lòng tin trong thiện pháp, không có xấu hổ... 
không có sợ hãi... không có tỉnh tấn, không có trí tuệ, phân 
nộ, hiểm hán, ác dục, ác bằng hữu, tà kiến. Trong kinh này, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 123 


các pháp được đê cập là: không có lòng tin trong các thiện 
pháp, không có xâu hồ, không có sợ hãi, không có trì pháp, 
không có trí tuệ, không có lắng tai, không có trì pháp, không 
có suy tư ý nghĩa, không có thực hành đúng pháp, không có 
phóng dát trong các thiện pháp)... 


(XD (69) Những Đề Tài Câu Chuyện (1) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana trong 
khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, rất nhiều Tỷ- 
kheo, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại 
hội trường. Các vị này đang chú tâm trong nhiều câu chuyện 
phù phiếm sai khác sau đây: Câu chuyện về vua, cầu chuyện 
về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về quân đội, 
câu chuyện về sợ hãi, câu chuyện về chiến trận, câu chuyện 
về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặc, cầu 
chuyện về đồ nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về 
hương, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu 
chuyện về làng, câu chuyện về thị trấn, câu chuyện về thành 
phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu 
chuyện về anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện 
tại chỗ lấy, nước, câu chuyện vê ma quỷ, các câu chuyện sai 
khác về thế giới, về biển lớn, các câu chuyện về hữu và phi 
hữu. 


2. Rồi Thế Tôn vào buôi chiều từ Thiền tịnh đứng dậy, 
đi đên hội trường, sau khi đên, ngôi xuông trên chỗ đã soạn 
săn. Sau khi ngôi xuông, Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, các Thầy nay ngôi hội họp ở đây, 
nói chuyện vê vân đê gì? Câu chuyện gì đang bàn giữa các 
Thây bàn xong? 

- Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con sau buôi ăn, sau khi 
đi khât thực trở về, chúng con ngôi hội họp tại hội trường, và 


124 Chương X - Mười Pháp 


chúng con đang chú tâm trong nhiều câu chuyện phù phiếm 
sai khác sau đây: Câu chuyện về vua, câu chuyện về ăn 
trộm... các câu chuyện về hữu và phi hữu. 


- Này các Tý-kheo, thật không xứng đáng cho các Thây, 
là những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, lại có thể sống chú tâm trong nhiều câu 
chuyện sai khác, như câu chuyện về vua... câu chuyện về hữu 
và phi hữu. Này các Tý-kheo, có mười đề tài để nói chuyện 
này. Thế nảo là mười? 

3. Câu chuyện về ít dục, câu chuyện về biết đủ, câu 
chuyện về viên ly, câu chuyện về không tụ hội, câu chuyện 
vê tinh tấn, câu chuyện vê giới, câu chuyện về định, câu 
chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải 
thoát tri kiến. 


Này các Tỷ-kheo, có mười đề tài để nói chuyện này. 

4. Này các Tý-kheo, nếu các Thây tiếp tục nói những 
câu chuyện liên hệ đến mười đề tài để nói chuyện này, thời 
các Thầy có thể với ánh sáng (của mình) đánh bạt ánh sáng 
của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực, có uy lực, 
còn nói gì của các du sĩ ngoại đạo. 


(X) (70) Những Đề Tài Câu Chuyện (2) 


I. - Này các Tỷ-kheo, có mười sự việc được tán thán 
này. Thế nào là mười? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình ít dục, và 
là người khiến cho đề tài ít dục được nói đến giữa các Tỷ- 
kheo. Tyỷ-kheo ít dục và là người khiến cho đề tài ít dục được 
nói đến giữa các Tý-kheo, là sự việc đáng được tán thán và 
Tỷ-kheo tự mình biết đủ... tự mình sống viễn ly... tự mình 
không tụ hội... tự mình tinh tấn... tự mình đầy đủ giới... tự 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 125 


mình đầy đủ định... tự mình đầy đủ tuệ... tự mình đầy đủ giải 
thoát... tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, và là người khiến 
cho đề tài giải thoát tri kiến được nói đến giữa các Tý-kheo, 
là sự việc đáng được tán thán. 


Này các Tỷ-kheo, có mười sự việc được tán thán này. 


VIII. Phẩm Ước Nguyện 


(D (71) Ước Nguyện 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn Anàthapindika. Ở đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2.- Này các Tỷ-kheo, hãy sông đầy đủ gIỚI, đầy đủ giới 
bồn Pàtimokkha. Hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bốn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học pháp. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Mong 
rằng ta được các đồng Phạm hạnh thương mên, yêu quý, 
cung kính và bắt chước". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các xứ không 
tịnh. Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Mong 
rằng ta được các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, 
sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh", Tỷ-kheo ấy phải thành 


126 Chương X - Mười Pháp 


tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián 
đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú 
xứ không tịnh. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước 
nguyện: "Mong răng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, các 
món ăn khất thực, sảng tọa và các dược phẩm trị bệnh. Mong 
rằng hành động của những vị ẫy tạo ra các vật dụng ẫy được 
quả báo lớn, được lợi ích lớn", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu 
viên mãn giỚI luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. Này các 
Tỷ kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Mong rằng những bà 
con huyết thông với ta, khi chết và mệnh chung nghĩ (đến ta) 
với tâm hoan hỷ, (và nhờ vậy) được quả báo lớn, được lợi ích 
lớn". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có 
ước nguyện: "Mong rằng ta biết đủ với bất cứ vật dụng gì 
như y áo, đồ ăn khát thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh", Tỷ- 
kheo ấy phải sống đầy đủ giới... trú xứ không tịnh. Này các 
Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Mong rằng. ta kham 
nhẫn với lạnh, nóng, đói khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, 
gió, sức nóng mặt trời, của loài bò sát, kham nhẫn những 
cách nói mạ ly phỉ báng, kham nhẫn các cảm thọ về thân, 
những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, 
không sung sướng, không thích thú, chết điếng người", thời 
Tỷ-kheo ây phải sông đầy đủ giới... trú xứ không tịnh. Này 
các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Mong rằng ta 
nhiếp phục lạc và bất lạc, chớ không để lạc, bất lạc nhiếp 
phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục lạc, bất lạc 
được khởi lên", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới 
luật... (như trên).... trú xứ không tịnh. Này các Tỷ-kheo, nêu 
Ty-kheo có ước nguyện: "Mong rằng ta nhiếp phục khiếp 
đảm và sợ hãi, chớ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp 
phục ta. Mong rằng ta sông luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm 
và sợ hãi được khởi lên". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 127 


mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Mong rằng tùy theo ý 
muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí 
sức, ta chứng được bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện 
tại lạc trú". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... 
(như trên)... trú xứ không tịnh. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- 
kheo có ước nguyện: "Với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình 
với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Tỷ-kheo ấy phải 
thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không 
gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống trong 
các trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ 
giới bổn, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bốn, đầy đủ 
uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ 
nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Như vậy được 
nói đến, chính do duyên này được nói đến như vậy. 


(ID (72) Cây Gai 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi 
nhà có nóc nhọn, với rất nhiều các Thượng tọa có danh tiếng, 
có danh tiếng như Tôn giả Càla, Tôn giả Upàcàla, Tôn giả 
Kakkata, Tôn giả Kalimbha, Tôn giả Nikata, Tôn giả 
Katissaha, cùng nhiều Tôn giả có danh tiếng khác. 


2. Lúc bấy giờ có nhiều Licchavì có danh tiếng, có 
danh tiếng lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua cao 
tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm đề yết kiến Thế Tôn. Rồi các 
trưởng lão ấy suy nghĩ: "Có nhiều Licchavì có danh tiếng, có 
danh tiếng lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua cao 
tiếng, lớn tiếng đi vào Đại lâm đề yết kiến Thế Tôn, Thế Tôn 
có dạy: "Tiếng ồn là cây gai cho Thiền." Vậy chúng ta hãy đi 


128 Chương X - Mười Pháp 


đến Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, chúng ta có thể 
sông an ồn, không ồn ào, không chen chúc." 


3. Rồi các Tôn giả ấy đi đến Gosinga, ngôi rừng các 
cây sàla. Tại đây, các Tôn giả ây sông an ôn, không ôn ào, 
không chen chúc. Rôi Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Ty-kheo, Càla ở đâu? Upacàla ở đâu? 
Kakkata ở đâu? Kalimbha ở đâu? Nikata ở đâu? Katissaha ở 
đâu? Này các Tỷ-kheo, các trưởng lão đệ tử ây đi đâu? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy suy nhĩ như sau: 
"Có nhiều Licchavì có danh tiếng, có danh tiếng lớn đang cỡi 
các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiếng, đi vào Đại 
Lâm để yết kiến Thế Tôn, Thế Tôn có dạy: "Tiếng ồn là cây 
gai cho thiền". Vậy chúng ta hãy đi đến Gosinga khu rừng 
cây sàla. Tại đây, chúng ta có thể sống an ồn, không ôn ào, 
không chen chúc". Bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy đã đi đến 
Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, các bậc Tôn giả ấy sống 
an ôn, không ôn ào, không chen chúc. 


4. - Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo. Trả lời như 
các đại đệ tử đã trả lời, là trả lời một cách chơn chánh. Này 
các Tỷ-kheo, "Tiếng ôn là gai cho thiền", đã được Ta nói như 
vậy. Này các Tỷ-kheo, có mười loại cây gai này. Thế nảo là 
mười? 

5. Với người ưa thích viễn ly, ưa thích hội chúng là cây 
gai. Với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, tu tập tịnh 
tướng là cây gai. Với người phòng hộ các căn, đi xem văn 
nghệ trình diễn là cây gai. Với người sống Phạm hạnh, thân 
cận với phụ nữ là cây gai. Với người chứng Thiền thứ nhất, 
tiếng ôn là cây gai. Với người chứng Thiền thứ hai, tầm tứ là 
cây gai. Với người chứng Thiền thứ ba, hỷ là cây gai. Với 
người chứng Thiền thứ tư, hơi thở là cây gai. Với người đã 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 129 


đạt được Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ là cây gai. Tham 
là cây gai. Sân là cây ga. S1 là cây gai. 

Này các Tỷ-kheo, hãy sông không phải là cây gai. Này 
các Tỷ-kheo, hãy sông rời khỏi cây gai. Này các Ty-kheo, 
hãy sông không phải là cây gai và rời khỏi cây gai. Này các 
Tỷ-kheo, không có cây gai là bậc A-la-hán. Này các Ty-kheo, 
rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, vị không 
có gai và rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán 

qI) (73) Khả Lạc 

1. - Có mười pháp này khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm 
được ở đời. Thê nào là mười? 

2. Tài sản khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời, 
dung sắc... không bệnh... các giới đức... Phạm hạnh... các bạn 
bè... nhiêu trí.... các pháp... thiên giới, khả lạc, khả hỷ, khả ý 
khó tìm được ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, mười pháp khả lạc, khả lạc, khả hỷ, 
khả này khó tìm được ở đời. 

3. Này các Tý-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hý, 
khả ý khó tìm được ở đời này, mười pháp là những chướng 
ngại. Thê nào là mười? 

4. Thụ động và không hăng hái là chướng ngại cho tải 
sản. Không trang sức, không tô điêm là chướng ngại cho 
dung sắc. Hành động không thích ứng là chướng ngại cho 
không bệnh. Ác băng hữu là chướng ngại cho giới đức. 
Không chê ngự các căn là chướng ngại cho Phạm hạnh. Lừa 
đôi là chướng ngại cho các bạn bè. Không học tập là chướng 
ngại cho nhiêu trí. Không nghe, không hỏi là chướng ngại 
cho trí tuệ. Không có chú tâm, không có quán sát là chướng 
ngại cho các pháp. Tà hạnh là chướng ngại cho Thiên giới. 


130 Chương X - Mười Pháp 


Này các Tỷ-kheo, đối với mười khả lạc, khả hỷ, khả ý 
khó tìm được ở đời này, mười pháp này là những chướng 
ngại. 


5. Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hý, 
khả ý khó tìm được ở đời này, mười pháp là những thức ăn. 
Thế nào là mười? 

6. Không thụ động, hăng hái là món ăn cho các tải sản. 
Trang sức, tô điểm là món ăn cho dung sắc. Hành động thích 
ứng là món ăn cho không bệnh. Bạn bè với thiện bằng hữu là 
thức ăn cho các giới đức. Chế ngự các căn là thức ăn cho 
Phạm hạnh. Không có lừa dối là thức ăn cho bạn bè. Học tập 
là thức ăn cho trí tuệ. Chú tâm quán sát là thức ăn cho các 
pháp. Chánh hạnh là thức ăn cho Thiên giới. 


Này các Tý-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, 
khả ý khó tìm được ở đời này, mười pháp nảy là những thức 
ăn. 

(VD (74) Tăng Trưởng 


I. - Này các Tỷ-kheo, do tăng trưởng với mười tăng 
trưởng, vị Thánh đệ tử tăng trưởng Thánh tăng trưởng, năm 
được tinh hoa và năm được tối thắng của thân. Thế nào là với 
mười sự tăng trưởng? 


2. Tăng trưởng ruộng đất, tăng trưởng tài sản lúa gạo, 
tăng trưởng vợ và con, tăng trưởng những người nô lệ, kẻ 
làm công, tăng trưởng các loài bốn chân, tăng trưởng lòng tin, 
tăng trưởng giới, tăng trưởng nghe nhiều, tăng trưởng thí, 
tăng trưởng trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, do tăng trưởng với mười tăng trưởng 
này, vị Thánh đệ tử tăng trưởng Thánh tăng trưởng, nắm 
được tỉnh hoa và nắm được tối thắng của thân. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 l31 


Ai đời này tăng trưởng, 
Tài sản và lúa gạo, 

Tăng trưởng vợ và con, 
Cùng các loài bốn chân, 
Được danh, được kính trọng, 
Như người nhiễu tài sản, 
Từ bà con bạn Đè, 

Và những người quyên thế, 
Ai ở đời tăng trưởng, 
Lông tin và giới đức, 

Trí tuệ và cả hai, 

Bồ thí và nghe nhiễu, 
Người như vậy là người, 
Chân nhân và có mắt, 
Ngay ở trong đời này, 
Tăng trưởng cả hai phần. 


(V) (75) Migasàlà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anathapindika. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng, 
đắp y, câm y bát đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasảlà; sau khi 
đến, ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ cư sĩ Migasàlà 
đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, nữ cư sĩ 
Magasảlà bạch Tôn giả Ananda: 


2. - Thưa Tôn giả Ananada, như thế nào cần phải hiểu 
pháp được Thế Tôn thuyết giảng, rằng người sông phạm 
hạnh và người sống không phạm hạnh, cả hai sẽ đồng một 
chỗ thọ sanh trong đời sau? Thưa Tôn giả, phụ thân con 
Puràna sống phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
Vị ấy, khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời: "Là bậc Nhất 
lai, sanh với thân ở Tusita". Còn Isidatta, cậu của con, thưa 


132 Chương X - Mười Pháp 


Tôn giả, sống không Phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, 
sau khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: "Là bậc Nhất lai, 
sanh với thân ở Tusita". Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả 
Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết 
(nói răng): "Cả hai, sống phạm hạnh và sống không phạm 
hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai"? 


- Này Chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. 


3. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi nhận đồ khất thực tại 
nhà của nữ cư sĩ Migasàlà, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. 
Rồi Tôn giả Ananda sau buôi ăn, trên con đường đi khất thực 
trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda 
bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cằm Ỷ 
bát đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasàlà, sau khi đến, con ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ cư sĩ Migasàlà đi đến con, 
sau khi đến, đảnh lễ con ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Magasàlà thưa với con: 


- "Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải 
hiểu pháp này do Thế Tôn thuyết (nói rằng): "Cả hai, sông 
phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đăng về sanh 
thú trong tương lai."?. "Puràna thân phụ con, thưa Tôn giả, 
sống phạm hạnh, sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi 
mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: "Là bậc Nhất Lai, sanh 
với thân ở Tusita". Còn Isidatta, cậu của con, thưa Tôn giả, 
sống không Phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, sau khi 
mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: "Là bậc Nhất Lai, sanh 
với thân ở Tusita." Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả 
Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết 
(nói rằng): "Cả hai, sống phạm hạnh và sống không phạm 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 133 


hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai"? Được hỏi 
vậy, bạch Thê Tôn, con nói với nữ cư sĩ Migasàlà: 


- "Này Chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế Tôn". 


- Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasàlà, lại ngu sĩ, 
kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, để 
có thê hiểu biết sự thắng liệt giữa các người. 

Này Ananda, có mười hạng người, có mặt hiện hữu ở 
đời. Thế nào là mười? 

4. Ở đây, này Ananda, có hạng người ác giới, không 
như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, ác 
giới ấy của người ấy được diệt trừ, không có dư tàn. Người 
ấy không có nghe pháp, không có học nhiều, không có thê 
nhập với chánh kiến, không chứng được nhất thời giải thoát. 
Người ây sau khi thân hoại mạnh chung, hướng về thối đọa, 
không về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi về thù 
thắng. 


5. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người ác giới, 
như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, ắc 
giới ấy của người được trừ diệt, không có dư tàn. Người ây 
có nghe pháp, có học nhiều, có khéo thê nhập với chánh kiến, 
chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại 
mạng chung, hướng về thù thăng, không hướng về thối đọa, 
chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. 


Ở đây, này Ananda, ai là người đo lường, đo như sau: 
"Những pháp ấy có mặt trong người này, những pháp ấy 
cũng có mặt trong người kia. Vì sao, giữa hai người ấy, một 
là hạ liệt, một là thù thắng?". Nhận xét như vậy đem lại đau 
khổ lâu dài cho họ. Ở đây này Ananda, người này là ác giới 
và như vậy rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy, chính ở 
nơi đây, ác giới ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư 


134 Chương X - Mười Pháp 


tàn. Với vị ấy, có nghe pháp, có học hỏi nhiều, có khéo thê 
nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Này 
Ananda, hạng người này, so sánh với hạng người trước là vi 
diệu hơn, là thù thắng hơn. Vì sao? Vì dòng pháp đưa người 
này ra phía trước. Nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được 
sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chớ có làm người đo 
lường các hạng người. Chớ có làm sự đo lường các hạng 
người. Tự đào hỗ cho mình là người đi làm sự đo lường các 
hạng người. Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thể làm sự đo 
lường các hạng người. Ai có thể được như Ta? 


6. Ở đây, này Ananda, có hạng người có giới nhưng 
không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây; ở đây, 
giỚớI ây của người ây được đoạn diệt, không có dư tàn. Người 
ầy không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều, không có 
thê nhập với chánh kiến, nên không chứng được nhất thời 
giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 
thối đọa, không huớng về thù thăng, chỉ đi đến thối đọa, 
không đi đến thù thắng. 


7. Nhưng ở đây này Ananda, có hạng người có giới và 
như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây; ở đây, giới 
ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Vị ấy có 
nghe pháp, có học hỏi nhiều, và khéo thể nhập với chánh 
kiến, vị ấy chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi 
thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về 
thối đọa. Chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây, 
này Ananda... Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thể làm sự đo 
lường các hạng người. Ai có thể được như Ta? 


8. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có tham 
rất sắc sảo, người ây không như thật rõ biết tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát ấy; ở đây, tham ấy của người ấy được trừ diệt, 
không có tàn dư. Người này không có nghe pháp, không có 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 135 


học hỏi nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, không có 
chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại 
mạng chung, hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, 
chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. 


9. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có tham 
rất sắc sảo, người ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát ấy, ở đây, lòng tham ấy của người ấy được trừ diệt, 
không có dư tàn. Người ấy nghe pháp, học hỏi nhiều, khéo 
thê nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Vị 
ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không 
hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối 
đọa. Ở đây, này Ananda... Chỉ có Ta, này Ananda, mới có 
thê làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như Ta? 


10. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người phẫn nộ, 
không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây; ở đây, 
lòng phân nộ ấy của người ấy được trừ diệt trừ, không có tàn 
dư. VỊ ây không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều, 
không có thể nhập với chánh kiến, không chứng được nhất 
thời giải thoát. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, hướng 
về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, 
không đi đến thù thắng. 


11. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có phẫn 
nộ và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, 
lòng phẫn nộ ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. 
Vị ấy lại nghe pháp, học hỏi nhiều, và khéo thể nhập với 
chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi 
thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về 
thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây, 
này Ananda... Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thể làm sự đo 
lường các hạng người. Ai có thể được như Ta? 


136 Chương X - Mười Pháp 


12. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có trạo 
cử, nhưng không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
ấy; ở đây, trạo cử của người ấy được trừ diệt, không có dư 
tàn. Người â ấy không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều, 
không có thể nhập với chánh kiến, không chứng được nhất 
thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng 
về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, 
không đi đến thù thắng. 


13. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có trạo 
cử, và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, 
trạo cử của người ẫây được trừ diệt, không có tàn dư. Và vị 
này có nghe pháp, có học hỏi nhiều, khéo thể nhập với chánh 
kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại 
mạng chung, hướng về thù thăng, không hướng về thối đọa, 
chỉ đi đến thù thắng, không hướng về thối đọa. Ở đây, này 
Ananda, ai là người đo lường, đo lường như sau: "Những 
pháp ấy có mặt trong người này, những pháp ấy cũng có mặt 
trong người kia. Vì sao giữa hai người Ấy, một là hạ liệt, một 
là thù diệu? " Nhận xét như vậy, đem lại đau khổ lâu dài cho 
họ. Ở đây, này Ananda, người này là trạo cử, và như thật rõ 
biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây, chính ở đây, trạo cử của 
người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Và vị ấy có nghe 
pháp, có học hỏi nhiều, có khéo thể nhập với chánh kiến, 
chứng được nhất thời giải thoát. Này Ananda, hạng người 
nảy so sánh với hạng người trước, là vi diệu hơn, là thù thắng 
hơn. Vì sao? Vì dòng pháp đưa người nảy ra phía trước. 
Nhưng ai ngoài Như Lai có thê biết được sự khác biệt? Do 
vậy, này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng người. 
Chớ có làm sự đo lường các hạng người. Tự đào hồ cho mình 
là người làm sự đo lường các hạng người. Chỉ có Ta, này 
Ananda, mới có thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có 
thể được như Ta? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 137 


Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasàlà lại ngu s1, 
kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, đê 
có thê hiệu biệt sự thăng liệt giữa các người? 


Này Ananda, có mười hạng người này có mặt, hiện hữu 
ở đời. 

Giới như thế nào, này Ananda, Puràna được thành tựu, 
giới ẫy Isidatta chưa thành tựu. Do vậy, ở đây, Puràna có 
sanh thú khác với sanh thú của Isidatta. Tuệ như thế nào, này 
Ananda, Isidatta được thành tựu, tuệ ẫy Puràna chưa thành 
tựu. Do vậy, ở đây, Isidatta có sanh thú khác với sanh thú 
của Puràna. Như vậy, này Ananda, cả hai người này đều có 
thê thiếu sót một chi phần. 

(VD) (76) Không Thể Tăng Trưởng 

1. - Này các Tỷ-kheo, nếu ba pháp không có mặt ở đời, 
thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không xuất 
hiện ở đời, và Pháp, Luật được Như Lai thuyết giảng không 
được nêu rõ ở đời. Thế nào là ba? 

2. Sanh, già và chết. Này các Tỷ-kheo, nếu ba pháp này 
không hiện hữu ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật do Như Lai 
thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, này các Tỷ- 
kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời, do vậy, Pháp, Luật 
do Như Lai thuyết giảng được nêu rõ ở đời. 

3. Này các Tỷ-kheo, không đoạn tận ba pháp thời 
không có thể đoạn tận sanh, thời không có thể đoạn tận 1à, 
thời không có thể đoạn tận chết. Thế nào là ba? 

4. Không đoạn tận tham, không đoạn tận sân, không 
đoạn tận si. Do không đoạn tận ba pháp này, không có thê 


138 Chương X - Mười Pháp 


đoạn tận sanh, không có thể đoạn tận già, không có thể đoạn 
tận chết. 

5. Này các Ty-kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời 
không có thê đoạn tận tham, không có thê đoạn tận sân, 
không có thê đoạn tận si. Thê nào là ba? 

6. Không đoạn tận thân kiến, không đoạn tận nghĩ, 
không đoạn tận giới câm thủ. Do không đoạn tận ba pháp 
này, này các Tỷ-kheo, không có thê đoạn tận tham, không có 
thê đoạn tận sân, không có thê đoạn tận s1. 

7. Này các Ty-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không 
có thê đoạn tận thân kiên, không có thê đoạn tận nghi, không 
có thê đoạn tận giới câm thủ. Thê nào là ba? 


8. Không đoạn tận phi như lý tác ý, không đoạn tận tu 
tập tà đạo, không đoạn tận tánh thụ động. Do không đoạn tận 
ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận thân 
kiến, không có thê đoạn tận nghi, không có thê đoạn tận giới 
cắm thủ. 


9. Này các Ty-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không 
có thê đoạn tận phi như lý tác ý, không có thê đoạn tận tu tập 
tà đạo, không có thê đoạn tận tánh thụ động. Thê nảo là ba? 


10. Không đoạn tận vọng niệm, không đoạn tận không 
tỉnh giác, không đoạn tận tâm loạn động. Do không đoạn tận 
ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận phi như 
lý tác ý, không có thể đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể 
đoạn tận tánh thụ động. 


I1. Này các Ty-kheo, do không đoạn tận ba pháp, 
không có thể đoạn tận vọng niệm, không có thể đoạn tận 
không tỉnh giác, không có thê đoạn tận tâm loạn động. Thế 
nào là ba? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 139 


12. Không đoạn tận không muốn yết kiến các bậc 
Thánh, không đoạn tận không muốn nghe Thánh pháp, 
không đoạn tận bới lông tìm vết. Do không đoạn tận ba pháp 
này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận vọng niệm, 
không có thể đoạn tận không tỉnh giác, không có thể đoạn tận 
tâm loạn động. 


13. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, 
không có thể đoạn tận không muốn yết kiến các bậc Thánh, 
không có thê đoạn tận không muốn nghe Thánh pháp, không 
có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Thế nào là ba? 


14. Không đoạn tận trạo cử, không đoạn tận không chế 
ngự, không đoạn tận ác giới. Do không đoạn tận ba pháp này, 
này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận không muôn yết 
kiến các bậc Thánh, không có thể đoạn tận không muốn nghe 
Thánh pháp, không có thể đoạn tận tâm bới lông tìm vết. 


15. Này các Ty-kheo, do không đoạn tận ba pháp, 
không có thê đoạn tận trạo cử, không có thê đoạn tận không 
chê ngự, không có thê đoạn tận ác giới. Thê nào là ba? 


16. Không đoạn tận không có lòng tin, không đoạn tận 
xan tham, không đoạn tận biếng nhác, do không đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận trạo cử, 
không có thể đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn tận 
áC ĐIỚI. 

17. Này các Tyỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không 
có thê đoạn tận không có lòng tim, không có thể đoạn tận xan 
tham, không có thể đoạn tận biếng nhác. Thế nào là ba? 

18. Không đoạn tận không cung kính, không đoạn tận 
khó nói, không đoạn tận ác bằng hữu. Do không đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận không có 


140 Chương X - Mười Pháp 


lòng tin, không có thể đoạn tận xan tham, không có thể đoạn 
tận biêng nhác. 


19. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, 
không có thê đoạn tận không cung kính, không có thê đoạn 
tận khó nói, không có thê đoạn tận ác băng hữu. Thê nào là 
ba? 


20. Không đoạn tận không xấu hồ, không đoạn tận 
không sợ hãi, không đoạn tận phóng dật, do ba pháp này 
không đoạn tận, này các Tý-kheo, không có thể đoạn tận 
không cung kính, không có thể đoạn tận khó nói, không có 
thể đoạn tận ác bằng hữu. 


21. Người này không có xấu hỗ, này các Tỷ-kheo, 
không có sợ hãi, có phóng dật. Người ấy do phóng dật, 
không có thể đoạn tận không cung kính, không có thê đoạn 
tận khó nói, không có thể đọan tận ác bằng hữu. Người ấy do 
ác bằng hữu, không có thê đoạn tận không có lòng tin, không 
có thê đoạn tận xan tham, không có thể đoạn tận biếng nhác. 
Vị ấy do biếng nhác, không có thể đoạn tận trạo cử, không có 
thê đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn tận áC gIỚI. 
Vị ấy do ác giới, không có thê đoạn tận không ưa yết kiến 
các bậc Thánh, không có thể đoạn tận không ưa nghe Thánh 
pháp, không có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Vị ấy do bới 
lông tìm vết, không có thê đoạn tận vọng niệm, không có thê 
đoạn tận không có tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm loạn 
động. VỊ ẫy do tâm loạn động, không có thể đoạn tận phi như 
lý tác ý, không có thể đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể 
đoạn tận tánh thụ động. Vị ấy do tánh thụ động, không có thể 
đoạn tận thân kiến, không có thể đoạn tận nghi, không có thể 
đoạn tận giới cấm thủ. Vị ấy do nghi hoặc, không có thể 
đoạn tận tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể đoạn 
tận s1. VỊ ẫy do không đoạn tận tham, không đoạn tận sân, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 141 


không đoạn tận si, không có thể đoạn tận sanh, không có thể 
đoạn tận già, không có thê đoạn tận chêt. 


22. Do đoạn tận ba pháp, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn 
tận sanh, có thê đoạn tận già, có thê đoạn tận chêt. Thê nào là 
ba? 


23. Do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, do đoạn tận si, 
do đoạn tận ba pháp này, này các Tyỷ-kheo, có thê đoạn tận 
sanh, có thê đoạn tận già, có thê đoạn tận chết. 


24. Này các Tỷ-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có thể 
đoạn tận tham, có thê đoạn tận sân, có thê đoạn tận s1. Thê 
nào là ba? 


25. Do đoạn tận thân kiến, do đoạn tận nghi, do đoạn 
tận giới cắm thủ, do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
có thê đoạn tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận si. 


26. Này các Tỷ-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có thể 
đoạn tận thân kiên, có thê đoạn tận nghi, có thê đoạn tận giới 
câm thủ. Thê nào là ba? 


27. Do đoạn tận phi như lý tác ý, do đoạn tận thực hành 
tà đạo, do đoạn tận tánh thụ động, do đoạn tận ba pháp này, 
này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận thân kiến, có thể đoạn tận 
nghI, có thể đoạn tận giới cấm thủ. 


28. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn 
tận phi như lý tác ý, có thê đoạn tận thực hành tà đạo, có thê 
đoạn tận tánh thụ động. Thê nào là ba? 


29. Do đoạn tận vọng niệm, do đoạn tận không tỉnh 
giác, do đoạn tận tâm loạn động, do đoạn tận ba pháp, này 
các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận phi như lý tác ý, có thê đoạn tận 
không tỉnh giác, có thể đoạn tận tánh thụ động. 


142 Chương X - Mười Pháp 


30. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê đoạn 
tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn 
tận tâm loạn động. Thế nào là ba? 


31. Do đoạn tận không muốn yết kiến các bậc Thánh, 
do đoạn tận không muốn nghe Thánh pháp, do đoạn tận bới 
lông tìm vết, do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có 
thể đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có 
thể đoạn tận tâm loạn động. 


32. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê đoạn 
tận không: muốn yết kiến các bậc Thánh, có thể đoạn tận 
không muốn nghe Thánh pháp, có thể đoạn tận bới lông tìm 
vết. Thế nào là ba? 


33. Do đoạn tận trạo cử, do đoạn tận không chế ngự, do 
đoạn tận ác giới, do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
có thê đoạn tận không muốn yết kiến các bậc Thánh, có thể 
đoạn tận không muôn nghe Thánh pháp, có thể đoạn tận bới 
lông tìm vết. 


34. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn 
tận trạo cử, có thê đoạn tận không chê ngự, có thê đoạn tận 
ác giới. Thê nào là ba? 

35. Do đoạn tận không có lòng tin, do đoạn tận xan 
tham, do đoạn tận biêng nhác, do đoạn tận ba pháp này, này 
các Tỷ-kheo, có thê đoạn tận trạo cử, có thê đoạn tận không 
chê ngự, có thê đoạn tận ác giới. 

36. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn 
tận không có lòng tin, có thê đoạn tận xan tham, có thê đoạn 
tận biêng nhác. Thê nào là ba? 

37. Do đoạn tận không cung kính, do đoạn tận khó nói, 
do đoạn tận ác băng hữu, do đoạn tận ba pháp này, này các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 143 


Tỷ-kheo, có thể đoạn tận không có lòng tin, có thể đoạn tận 
xan tham, có thể đoạn tận biếng nhác. 

38. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn 
tận không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận 
ác bằng hữu. Thế nào là ba? 

39. Do đoạn tận không xấu hồ, do đoạn tận không sợ 
hãi, do đoạn tận phóng dật, do đoạn tận ba pháp này, này các 
Tỷ-kheo, có thể đoạn tận không cung kính, có thể đoạn tận 
khó nói, có thể đoạn tận ác bằng hữu. 

40. Này các Tý-kheo, người này có xấu hồ, có sợ hãi, 
có phóng dật. Người ấy do không phóng dật, có thể đoạn tận 
không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận ác 
bằng hữu. Người ấy do thiện bằng hữu, có thể đoạn tận 
không có lòng tin, có thể đoạn tận xan tham, có thể đoạn tận 
biếng nhác. Người ấy do tinh cần tinh tấn, có thể đoạn tận 
trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể đoạn tận ác 
giới. Người ấy do giới đức, có thể đoạn tận không muốn yết 
kiến các bậc Thánh, có thể đoạn tận không muốn nghe Thánh 
pháp, có thê đoạn tận bới lông tìm vết. Người ấy do không 
bới lông tìm vết, có thể đoạn tận vọng niệm, có thê đoạn tận 
không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm loạn động. Người ấy do 
tâm không loạn động, có thể đoạn tận phi như lý tác ý, có thể 
đoạn tận tu tập tà đạo, có thể đoạn tận tánh thụ động. Người 
ấy do tánh không thụ động, có thê đoạn tận thân kiến, có thê 
đoạn tận nghi, có thể đoạn tận giới cấm thủ. Người ây do 
không có nghi hoặc, có thể đoạn tận tham, có thể đoạn tận 
sân, có thể đoạn tận si. Vị ẫy do đoạn tận tham, do đoạn tận 
sân, do đoạn tận si, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn tận già, 
có thê đoạn tận chết. 


144 Chương X - Mười Pháp 


(VID(77) Con Qua 


I.- Này các Ty-kheo, con quạ thành tựu với mười tà 
pháp. Thê nào là mười? 


2. Ngạo nghề, hung hãn, cường dục, ăn lớn, độc ác, 
không từ bị, khiêp nhược, giọng chói tai, vọng niệm và cât 
chứa tài sản. 

Này các Tỷ-khao, con quạ thành tựu với mười tà pháp 
này. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ác Tỷ-kheo thành tựu 
với mười tà pháp. Thê nào là mười? 

4. Ngạo nghề, hung hãn, cường dục, ăn lớn, độc ác, 


không từ bi, khiếp nhược, giọng chói tai, vọng niệm và cất 
chứa tài sản. 


Này các Tỷ-kheo, vị ác Tỷ-kheo thành tựu với mười tà 
pháp này. 
(VIID(78) Ni-Kiền-Tử 


I.- Này các Tỷ-kheo, các Ni-kiền tử (Niganthàputta) 
thành tựu với mười tà pháp. Thế nào là mười? 

2. Không có lòng tin, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền 
tử. Ác giới, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Không có 
xấu hồ, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Không có sợ hãi, 
này các Tý-kheo, là các Ni-kiền tử. Không làm bạn các bậc 
Chân nhân, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Khen mình 
chê người, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Chấp thủ các 
vấn đề hiện tại, không từ bỏ những gì đã chấp thủ, này các 
Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Gian xảo, này các Tỷ-kheo, là 
các Ni-kiền tử. Ác dục, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. 
Theo tà kiến, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 145 


Này các Ty-kheo, thành tựu với mười tà pháp này là 
các Ni-kiên tử. 
(IX) (79) Những Trường Hợp Hiềm Hận. 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp hiềm hận. 
Thế nào là mười? 

2. Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đã làm 
hại ta". Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ răng: "Nó đang 
làm hại ta". Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ răng: "Nó sẽ 
làm hại ta". Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ răng: "Nó đã 
hại người ta yêu, người ta mến..." "Nó đang hại người ta yêu, 
hại người ta mến..." "Nó sẽ hại người ta yêu, người ta mến". 
Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đã làm lợi cho 
người ta không yêu, người ta không mến". Hiềm hận được 
kết thành, khi nghĩ rằng: " Nó đang làm lợi cho người ta 
không yêu, người ta không mến". Hiềm hận được kết thành, 
khi nghĩ rằng: "Nó sẽ làm lợi cho người ta không yêu, người 
ta không mến". Làm cho vị ấy tức giận không có lý do. 


Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp hiềm hận này. 
(X) (80) Nhiếp Phục Hiềm Hận 


I. - Này các Tỷ-kheo, có mười nhiếp phục hiềm hận 
nảy, Thế nào là mười ? 

2.- Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: "Nó đã 
làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy?" Hiềm 
hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: "Nó đang làm hại ta, 
nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy?”. Hiềm hận được 
nhiếp phục khi nghĩ rằng: "Nó sẽ làm hại ta, nhưng lợi ích từ 
đâu đến khi ta nghĩ như vậy?" Hiềm hận được nhiếp phục, 
khi nghĩ rằng: "Nó đã làm hại người ta yêu, người ta 
mến ..."... "Nó đang làm hại người ta yêu, người ta 


146 Chương X - Mười Pháp 


t† 


mến ... "Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mến, 
nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy?" Hiềm hận được 
nhiếp phục, khi nghĩ rằng: "Nó đã làm lợi cho người ta 
không yêu, người ta không mến..."... "Nó đang làm lợi cho 
người ta không yêu, người ta không mến..."... "Nó sẽ làm lợi 
cho người ta không yêu, người ta không mến, nhưng lợi ích 
từ đâu đến khi nghĩ như vậy?" Không làm cho vị ấy tức giận 
không có lý do. 


Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp nhiếp phục được 
hiêm hận. 


IX. Phẩm Trưởng Lão 


(D (81) Bàhuna 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà, trên bờ hỗ Gaggarà. 
Rồi Tôn giả Bàhuna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Bàhuna bạch Thế Tôn: 


- Từ bao nhiêu pháp, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải 
thoát với tâm không hạn cuộc. 


2. - Từ mười pháp, này Bàhuna, Như Lai sống xuất ly, 
ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. Thê nào là mười? 


3. Từ sắc, này Bàhuna, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải 
thoát với tâm không hạn cuộc. Từ thọ, này Bàhuna... Từ 
tưởng, này Bàhuna... Từ các hành, này Bàhuna... Từ thức, 
này Bàhuna.. Từ sanh, này Bàhuna.. Từ giả, này 
Bàhuna...Từ chết, này Bàhuna...Từ các khổ này, Bàhuna.... 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 147 


Từ các phiền não, này Bàhuna, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, 
giải thoát với tâm không hạn cuộc. 


4. Ví như, này Bàhuna, hoa sen xanh, hay hoa sen hồng, 
hay hoa sen trắng, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, 
vươn lên mặt nước và đứng, không có dính nước. Cũng vậy, 
này Bàhuna, từ mười pháp này, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, 
giải thoát với tâm không hạn cuộc. 


(ID (82) Ananda 


1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 

2. - Này Ananda, Tỷ-kheo nào không có lòng tin, sẽ 
được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật 
này, sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, Tỷ-kheo nào ác 
giới... không nghe pháp... khó nói... làm bạn với ác... biếng 
nhác... thất niệm... không biết đủ... ác dục.. này Ananda, Tỷ- 
kheo nào có tà kiến sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng 
trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy ra. 


Này Ananda, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này, sẽ 
được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật 
này, sự kiện này có xảy ra. 


3. Này Ananda, Tyỷ-kheo nào có lòng tin, sẽ được tăng 
trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện 
này có xảy ra. Này Ananda, Tỷ-kheo nảo có giới... nghe pháp, 
thọ trì điều đã nghe... đễ nói... làm bạn với thiện... tinh cần, 
tinh tấn... trú niệm... biết đủ... ít dục... Này Ananda, Tỷ-kheo 
nào có chánh tri kiến, sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn 
rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 


148 Chương X - Mười Pháp 


Này Anada, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này sẽ 
được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật 
này, sự kiện này có xảy ra. 


(HH) (83) Punniya 


1. Rồi Tôn giả Punniya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đánh lê Thê Tôn rôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, 
Tôn giả Punniya bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có khi Thế 
Tôn thuyêt pháp, có khi Thê Tôn không thuyêt pháp? 


2.- Này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, không đi đến yết 
kiến, Như Lai không có thuyết pháp. Khi nào, này Punniya, 
Tỷ-kheo có lòng tin, đi đến yết kiến, như vậy Thế Tôn 
thuyết. pháp. Và này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, có đi đến 
yết kiến, nhưng không có hầu hạ... có hầu hạ nhưng không 
hỏi.. có hỏi nhưng không có lóng tai nghe pháp... có lóng tai 
nghe pháp, nhưng sau khi nghe, không thọ trì pháp... sau khi 
nghe, có thọ trì pháp, nhưng không suy nghĩ ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì... suy nghĩ ý nghĩa các pháp đã được thọ 
trì, nhưng không có sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, 
thực hành pháp đúng pháp... sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết 
pháp, có thực hành pháp đúng pháp, nhưng không nói thiện, 
phát ngôn thiện, thành tựu các lời tao nhã, nói lên ý nghĩa 
phân biệt rõ ràng... khéo nói, khéo phát ngôn, thành tựu các 
lời tao nhã, nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng, nhưng không 
có thuyết trình, không có khích lệ, không có làm cho phân 
chắn, không có làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh, cho 
đến như vậy, Như Lai không thuyết pháp. 


3. Và này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, có đi đến yết 
kiên, có hâu hạ, có hỏi, có lóng tai nghe; sau khi nghe, có thọ 
trì pháp, có suy nghĩ ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 149 


khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, có thực hành pháp đúng 
pháp, khéo nói, khéo phát ngôn, thành tựu các lời tao nhã, 
nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng và có thuyết trình, có khích 
lệ, có làm cho phân chấn, có làm cho hoan hỷ các vị đồng 
Phạm hạnh, cho đến như vậy Như Lai có thuyết pháp. 


Thành tựu mười pháp này, này Punniya, Như Lai thế 
nào cũng thuyêt pháp. 


(VD) (84) Nói Lên Chánh Trí 

1. Ở đây, Tôn giả Mahàmoggallàna gọi các Tỷ-kheo: 
- Này các Hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàmoggallàna. 
Tôn giả Mahàmogsallàna nói như sau: 


2. - Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo nói lên chánh trí: 
"Tôi rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"". Rồi 
Như Lai hay đệ tử Như Lai, là vị hành thiền, thiện xảo trong 
thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong 
hành tướng tâm người khác, thâm vấn, gạn hỏi, thảo luận. VỊ 
ây bị Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện 
xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thâm 
vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trong trông rông (sa mạc), rơi 
vào trong rỗi ren (rừng rậm), TƠI VàO trong bế tắc, rơi vào 
trong bắt hạnh, rơi vào trong bế tắc và bất hạnh. Như Lai hay 
đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo trong tâm 
người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm 
mình tác ý đến tâm của người ấy như sau: "Như thế nảo, 
Tôn giả này nói lên chánh trí: "Tôi rõ biết rằng: "Sanh đã tận, 


150 Chương X - Mười Pháp 


Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn 
trở lui trạng thái này nữa."? " Như Lai hay đệ tử Như Lai, 
những vị hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo 
trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người 
khác, với tâm mình biết rõ tâm người ấy như sau: "Có phẫn 
nộ là Tôn giả này, sống nhiều với tâm bị phẫn nộ thắm nhuân. 
Với tâm bị phẫn nộ thấm nhuằn, nghĩa là tổn giảm trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. Có hiềm hận là Tôn 
giả này... có gièm pha là Tôn giả này... có não hại là Tôn giả 
này... có tật đồ là Tôn giả này... có xan tham là Tôn giả này... 
có lừa đảo là Tôn giả này... có man trá là Tôn giả này... có ác 
dục là Tôn giả này... có thất niệm là Tôn giả này... Dầu cho 
còn nhiều việc (cao thượng hơn) cần phải làm thêm, tuy có 
chứng được thù thắng nhưng chỉ là phần nhỏ lại đứng lại 
giữa đường; đứng lại giữa đường này nghĩa là tổn giảm trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng." 

3. Tỷ-kheo ấy, chư Hiền, do không đoạn tận mười pháp 
này, đi đến được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp 
và Luật này, sự kiện này không xảy ra. Tỷ-kheo ấy, này chư 
Hiền, do đoạn tận mười pháp này, đi đến được tăng trưởng 
lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có 
xảy ra. 

(V) (85) Khoe Khoang 


1. Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú giữa dân chúng Cetl, 
tại SahaJati. Tại đây, Tôn giả Mahàcunda bảo các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheol 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn giả 
Mahàcunda nói như sau: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 151 


2. - Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo là hạng khoe khoang, 
khoa trương những chứng đắc của mình: "Tôi chứng nhập, 
tôi xuất ly sơ Thiên. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thiên thứ 
hai. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thiền thứ ba. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly Thiền thứ tư. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly 
Không vô biên xứ. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thức vô biên 
xứ. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Vô sở hữu xứ. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tôi chứng nhập, 
tôi xuất ly Diệt thọ tưởng định." Như Lai hay đệ tử Như Lai 
là bậc hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo 
trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người 
khác, thâm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vị ấy khi bị Như Lai hay 
đệ tử Như Lai là những bậc hành thiền, thiện xảo trong thiền 
chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, thâm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào 
trống không, rơi vào rối ren, rơi vào bề tắc, rơi vào bất hạnh, 
rơi vào bế tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, 
những vị hành thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm của 
người khác, với tâm của mình tác ý đến tâm của người ấy 
như sau: "Như thế nào, Tôn giả này khoe khoang, khoa 
trương những chứng đắc của mình: "Tôi chứng nhập, tôi xuất 
ly Thiền thứ nhất... tôi chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ tưởng 
định." Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiên... 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm mình rõ 
biết tâm người ấy như sau: "Đã lâu rồi, Tôn giả này có những 
hành động phá nát, có những hành động bể vụn, có những 
hành động chấm đen, có những hành động uế nhiễm, có 
những hành động không phù hợp, có những tập quán không 
phù hợp trong các giới luật. Phá giới là Tôn giả này, và phá 
giới có nghĩa là tổn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng. Không có lòng tin là Tôn giả này, và không có 
lòng tin, nghĩa là tốn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai 


152 Chương X - Mười Pháp 


thuyết giảng. Nghe ít là Tôn giả này, theo tà hạnh, học ít 
nghĩa là tổn giảm trong Pháp Luật do Như Lai thuyết giảng. 
Khó nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... đo Như Lai thuyết 
giảng. Bạn bè với ác là Tôn giả này, và tánh bạn bẻ với ác... 
biếng nhác là Tôn giả này, và tánh biếng nhác... thất niệm là 
do Tôn giả này, và tánh thất niệm... do Như Lai thuyết giảng. 
Gian xảo là Tôn giả này, và tánh gian xảo... khó nuôi dưỡng 
là Tôn giả này, và tánh khó nuôi dưỡng... ác tuệ là Tôn giả 
này, và tánh ác tuệ có nghĩa là tốn giảm trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng." 


3. Ví như, này chư Hiền, một người bạn nói với người 
của mình: "Này Bạn, khi nào Bạn cần đến tải sản, hãy xm tôi 
tài sản và tôi sẽ cho Bạn tài sản." Người bạn kia khi cần đến 
tài sản liền nói với người bạn như sau: "Này Bạn, nay tôi cần 
đến tài sản, hãy cho tôi tài sản". Vị ấy trả lời như sau: "Vậy 
này Bạn, hãy đào ở đây". VỊ kia tại đây đào lên và không tìm 
được gì. VỊ kia nói: "Này Bạn, Bạn đã nói láo với tôi. Này 
Bạn, Bạn đã nói những lời trống rỗng với tôi." "Hãy đào ở 
đây". Vị ấy nói: "Này Bạn, tôi không nói láo với Bạn. Tôi 
không nói những lời trống rỗng với Bạn. Vậy này Bạn, hãy 
đào ở đây". Vị kia tại đấy đào lên và không tìm được gì. Vị 
kia nói: "Này Bạn, Bạn đã nói láo với tôi. Này Bạn, Bạn đã 
nói những lời trống rỗng với tôi". "Hãy đào ở đây". Vị ấy nói: 
"Này Bạn, tôi không nói láo với Bạn. Tôi không nói những 
lời trống rỗng. Vậy này Bạn, hãy đào ở đây". Vị kia tại đây 
đào lên và không tìm được gì. VỊ kia nói: "Này Bạn, Bạn đã 
nói láo với tôi. Bạn đã nói những lời trống rỗng với tôi". 
"Hãy đào ở đây". VỊ kia nói: "Này Bạn, tôi không nói láo với 
Bạn. Tôi không nói những lời trông rỗng với Bạn nhưng tôi 
bị điên loạn, tâm tôi bị đảo lộn. Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ- 
kheo là hạng khoe khoang, khoa trương những chứng đắc 
của mình: "Tôi chứng nhập, Tôi xuất ly sơ Thiên...Thiền thứ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 153 


hai... Thiền thứ ba... Thiền thứ tư... Không vô biên xứ... Thức 
vô biên xứ... vô sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 
Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ tưởng định". Như Lai 
hay đệ tử Như Lai là bậc hành thiền, thiện xảo trong thiền 
chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, thầm vấn, gạn hỏi, thảo luận. VỊ Ấy, 
khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành thiền... 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm vẫn, gạn 
hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, rơi vào rối ren, rơi vào 
bề tắc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bề tắc và bất hạnh. Như Lai 
hay đệ tử Như Lai, những bậc hành thiền... thiện xảo trong 
hành tướng tâm người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm 
của người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm của người 
ấy như sau: "Như thế nảo, Tôn giả này khoa trương, khoe 
khoang, những chứng đắc của mình: "Tôi chứng nhập và 
xuất ly sơ Thiên... tôi chứng nhập và xuất ly Diệt thọ tưởng 
định". Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiên... 
thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác như sau: "Đã 
lâu rồi, Tôn giả này có những hành động phá nát, có những 
hành động bề vụn, có những hành động chấm đen, có những 
hành động uề nhiễm, có những hành động không phủ hợp, có 
những tập quán không phù hợp trong các giới. Phá giới là 
Tôn giả này, và phá giới có nghĩa là tổn giảm trong Pháp và 
Luật do Như Lai thuyết giảng. Không có lòng tin là Tôn giả 
này và tánh không có lòng tin... nghe ít là Tôn giả này và 
tánh nghe ít... khó nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... bạn 
bè với ác là Tôn giả này và tánh làm bạn với ác...biếng nhác 
là Tôn giả này, và tánh biếng nhác..... thất niệm là Tôn giả 
nảy và tánh thất niệm... gian xảo là Tôn giả này và tánh gian 
xảo... khó nuôi dưỡng là Tôn giả này và tánh khó nuôi 
dưỡng... Ác tuệ là Tôn giả này và tánh ác tuệ là tốn giảm 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng." 


154 Chương X - Mười Pháp 


4. Tỷ-kheo ấy, này chư Hiền, không đoạn tận mười 
pháp này sẽ tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và 
Luật này, sự kiện này không xảy ra. Tỷ-kheo ấy, này chư 
Hiền, sau khi đoạn tận mười pháp này, sẽ được tăng trưởng, 
lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có 
Xảy ra. 


(VD) (86) Câu Hỏi Về Chánh Trí 


l. Một thời, Tôn giả Mahàkassapa ở tại RàJagaha 
(Vương Xá), Trúc Lâm, tại vườn nuôi dưỡng các con sóc. 
Tại đây, Tôn giả Kassapa gọi các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàkassapa. Tôn 
giả Mahàkassapa nói như sau: 


2. - Ở đây, này chư Hiền Tỷ-kheo nói lên chánh trí, nói 
rằng: "Tôi biết rõ như sau: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa"", Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, 
thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm vẫn, gạn 
hỏi, thảo luận. Vị ấy khi bị Như Lai, hay đệ tử Như Lai, là 
những vị hành thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm người 
khác, thắm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, rơi 
vào bối rối, rơi vào bế tắc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và 
bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, là những vị hành 
thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác, với 
tâm của mình, tác ý đến tâm người ấy. như sau: "Như thế nào, 
vị Tôn giả này nói lên chánh trí, nói răng: "Tôi rõ biết: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa"". Như Lai hay đệ tử 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 155 


Như Lai, là những bậc hành thiên... thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, với tâm của mình, biết được tâm 
người ấy như sau: "Tăng thượng mạn là Tôn giả này, xem 
tăng thượng mạn của mình như là sự thật, chưa chứng đạt 
tưởng rằng đã chứng đạt, chưa làm tưởng răng đã làm, chưa 
chứng đắc tưởng rằng đã chứng đắc, với tăng thượng mạn đã 
tuyên bố về chánh trí", nói rằng: "Tôi rõ biết: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa"". Như Lai hay đệ tử Như Lai, là những vị 
hành thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác, 
với tâm của mình, tác ý đến tâm người ấy: "Dựa trên gì, Tôn 
giả này tăng thượng mạn, xem tăng thượng mạn của mình 
như là sự thật, chưa chứng đạt tưởng rằng đã chứng đạt... 
chưa chứng đắc tưởng rằng đã chứng đắc, với tăng thượng 
mạn, đã tuyên bố về chánh trí", nói rằng: "Tôi rõ biết: "Sanh 
đã tận... không còn trở lui trạng thái này nữa"". Như Lai hay 
đệ tử Như Lai, là những vị hành thiên... thiện xảo trong hành 
tướng tâm của người khác, với tâm của mình biết được tâm 
của người ấy: "Nghe nhiều là Tôn giả này, thọ trì điều đã 
nghe, cất chứa điều đã nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán đời sống Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn trong sạch, những pháp như vậy, vị 
ẫy nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, thọ trì đọc tụng bằng 
lời, với ý khéo quán sát, khéo thể nhập, với chánh kiến. Do 
vậy, Tôn giả này, tăng thượng mạn, xem tăng thượng mạn 
của mình như là sự thật, chưa chứng đạt tưởng rằng đã chứng 
đạt, chưa làm tưởng rằng đã làm, chưa chứng đắc tưởng răng 
đã chứng đắc, với tăng thượng mạn, đã tuyên bố về chánh 
trí", nói rằng: "Tôi rõ biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui 
trạng thái này nữa"". Như Lai hay đệ tử Như Lai, là những vị 
hành thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với 
tâm của mình, biết rõ tâm của người ấy: "Tham là Tôn giả 


156 Chương X - Mười Pháp 


nảy, sống nhiều với tâm bị tham chi phối, và bị tham chi phối 
nghĩa là tốn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. Sân là Tôn giả này, sống nhiều với tâm bị sân chỉ phối, 
và bị sân...Hôn trầm thụy miên là Tôn giả này và sống nhiều 
với tâm bị hôn trằm thụy miên chỉ phối, và bị hôn trầm thụy 
miện chi phối nghĩa là tổn giảm... Trạo cử là Tôn giả này, và 
vị ấy sống nhiều với tâm bị trạo cử chi phối, và tâm bị trạo 
cử chi phối nghĩa là tổn giảm... Nghi là Tôn giả này, sống 
nhiều với tâm bị nghi hoặc chi phối... Ưa thích công việc là 
Tôn giả này, thích thú công việc, chuyên chú trong thích thú 
công việc, và ưa thích công việc nghĩa là tổn giảm trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. Ưa thích nói chuyện 
là Tôn giả này, thích thú nói chuyện, chuyên chú trong thích 
thú nói chuyện, thích thú nói chuyện là tôn giảm trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyết giảng. Ưa thích ngủ nghỉ là Tôn 
giả này, thích thú ngủ nghỉ, và tánh thích thú ngủ nghỉ nghĩa 
là tốn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. Ưa 
thích hội chúng là Tôn giả này, thích thú hội chúng, chuyên 
chú ưa thích hội chúng, ưa thích hội chúng có nghĩa là tổn 
giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. Thất niệm 
là Tôn giả này, đối với các Pháp cao thượng chỉ được phần 
nhỏ, dầu cho có chứng được thù thắng nhưng chỉ là phần nhỏ, 
lại đứng lại giữa đường; đứng lại giữa đường, có nghĩa là tổn 
giảm trong Pháp Luật do Như Lai thuyết giảng." 


3. Tỷ-kheo ấy, này chư Hiền, không đoạn tận mười 
pháp này, sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, sự kiện này không 
xảy ra. Tỷ-kheo ấy, này chư Hiền, đoạn tận mười pháp này, 
sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng, sự kiện này có xảy ra. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 157 


(VI) (87) Tỷ Kheo Kàlaka 


1. Tại đấy, nhân việc của Tỷ-kheo Kàlaka, Thế Tôn gỌI 
các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Vâng bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ưa thích kiện 
tụng, không tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích kiện tụng, không tán thán làm 
lắng dịu các cuộc kiện tụng, pháp này không đưa đến thân ái, 
không đưa đến kính trọng, không đưa đến bắt chước (được 
làm quen), không đưa đến hòa đồng, không đưa đến nhất trí. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa học tập, 
không tán thán chấp nhận các học pháp. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo không ưa học tập, không tán thán chấp nhận các học 
pháp, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất 
trí. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ác dục, không tán 
thán nhiếp phục ác dục. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ác dục, 
không tán thán nhiếp phục ác dục, pháp này không đưa đến 
thân ái... không đưa đến nhất trí. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phẫn nộ, không 
tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
phẫn nộ, không tán thán nhiếp phục phẫn nộ, pháp này không 
đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gièm pha, không 
tán thán nhiêp phục gièm pha. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


158 Chương X - Mười Pháp 


gièm pha, không tán thán nhiếp phục gièm pha, pháp này 
không đưa đên thân ái... không đưa đên nhất trí. 


7. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo lừa đảo, không 
tán thán nhiếp phục lừa đảo. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo lừa 
đảo, không tán thán nhiếp phục lừa đảo, pháp này không đưa 
đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


S. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo man trá, không 
tán thán nhiếp phục man trá. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo man 
trá, không tán thán nhiếp phục man trá, pháp này không đưa 
đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tánh không vâng 
theo Chánh pháp, tánh không tán thản vâng theo Chánh pháp. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tánh không vâng theo Chánh 
pháp. tánh không tán thắn vâng theo Chánh pháp, pháp này 
không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không thiền tịnh, 
không tán thán thiền tịnh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
thiền tịnh, không tán thán thiền tịnh, pháp này không đưa đến 
thân ái... không đưa đến nhất trí. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có tiếp 
đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh, không tán thán việc đón 
tiếp tốt đẹp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có tiếp đón tốt 
đẹp các vị đồng Phạm hạnh, không tán thán việc tiếp đón tốt 
đẹp, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất 
trí. 


12. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo như vậy, nếu có ước 
muốn nào khởi lên: "Ôi mong răng các vị đồng Phạm hạnh 
cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường tôi", nhưng các vị 
đồng Phạm hạnh không có cung kính, không có tôn trọng, 
không có đảnh lễ, cúng dường vị ấy. Vì sao? Này các Tỷ- 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 159 


kheo, vì rằng các vị đồng Phạm hạnh có trí, quán thấy các 
pháp ác bắt thiện không được đoạn tận trong vị ấy. 


13. Ví như, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa không thuần 
phục, dầu cho có khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng loài 
Người sẽ đặt ta trong vị trí của con ngựa đã được thuần thục, 
cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần phục, điều 
phục ta với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục". 
Nhưng loài Người không đặt nó trong vị trí của con ngựa 
thuần thục, không cho nó ăn trong vị trí của con ngựa thuần 
thục, không điều phục nó với sự điều phục dành cho con 
ngựa thuần thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được 
những tánh hạ liệt, sự lừa đảo, giả dối, xảo trá, xảo quyệt. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo như vậy, nêu có 
ước muốn nào khởi lên: "Ôi mong răng các vị đồng Phạm 
hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường ta", nhưng 
các vị đồng Phạm hạnh không có cung kính, không có tôn 
trọng, không có đảnh lễ, không có cúng dường vị ây. Vì sao? 
Này các Tỷ-kheo, vì rằng các vị đồng Phạm hạnh có trí, quán 
thấy các pháp ác bất thiện không được đoạn tận trong vị ấy. 


14. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa 
thích kiện tụng, tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa thích kiện tụng, tán 
thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Pháp này đưa đến thân 
ái, đưa đến kính trọng, đưa đến muốn làm quen, đưa đến hòa 
đồng, đưa đến nhất trí. 


15. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo ưa thích học tập, 
tán thán chấp nhận học pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa 
thích học tập, tán thán chấp nhận học pháp. Pháp này đưa 
đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


16. Lại nữa, nảy các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo ít dục, tán thán 
nhiêp phục các dục. Này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo ít dục, tán 


160 Chương X - Mười Pháp 


thán nhiếp phục các dục. Pháp này đưa đến thân ái ... đưa 
đên nhât trí. 


17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không phẫn nộ, tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Pháp này đưa 
đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


18. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không gièm pha, 
tán thán nhiếp phục gièm pha. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không gièm pha, tán thán nhiếp phục gièm pha. Pháp này 
đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


19. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không lừa đảo, 
tán thán nhiếp phục lừa đảo. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
không lừa đảo, tán thán nhiếp phục lừa đảo. Pháp này đưa 
đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


20. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo không man trá, 
tán thán nhiếp phục man trá. Này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo 
không man trá, tán thán nhiếp phục man trá. Pháp này đưa 
đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


2l. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vâng theo 
Chánh pháp, tán thán vâng theo Chánh pháp. Này các Tỷ- 
kheo, Ty-kheo vâng theo Chánh pháp, tán thán vâng theo 
Chánh pháp. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


22. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo thiền tịnh, tán 
thán thiền tịnh. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thiền tịnh, tán 
thán thiền tịnh. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 

23. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tiếp đón tốt đẹp 
các vỊ đồng Phạm hạnh, tán thán việc tiếp đón tốt đẹp các vị 
đồng Phạm hạnh. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tiếp đón tốt đẹp 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 ló1 


các vỊ đồng Phạm hạnh, tán thản việc tiếp đón tốt đẹp các vị 
đông Phạm hạnh. Pháp này đưa đên thân ái... đưa đên nhật trí. 


24. Này các Tý-kheo, Tý-kheo như vậy, nếu không có 
ước muốn nảo khởi lên: "Ôi mong răng các vị đồng Phạm 
hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường ta", nhưng 
các vị đồng Phạm hạnh cũng vẫn cung kính, tôn trọng, đảnh 
lễ, cúng dường vị ấy. Vì sao? Này các Tý-kheo, vì răng các 
vị đồng Phạm hạnh có trí, quán thấy các pháp ác bất thiện đã 
được đoạn tận nơi vị ẫy. 


25. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con ngựa thuần phục, 
dầu cho không khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng loài 
Người sẽ đặt ta trong vị trí của con ngựa đã thuần thục, cho 
ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điều phục 
ta với điều phục dành cho con ngựa thuần thục". Nhưng loài 
Người vẫn đặt nó trong vị trí của con ngựa thuần thục, vẫn 
cho nó ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, vẫn 
điều phục nó với điều phục dành cho con ngựa thuần thục. 
Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được những tánh hạ 
liệt, gian dối, giả dối, xảo trá, xảo quyệt của nó đã được đoạn 
tận. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Ty-kheo như vậy, nếu 
không có khởi lên ước muốn: "Ôi mong răng các vị đồng 
Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường ta", 
nhưng các vị đồng Phạm hạnh vẫn cung kính, tôn trọng, đảnh 
lễ, cúng đường vị ấy. Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, các 
vị đồng Phạm hạnh có trí thấy rằng các pháp ác bất thiện ấy 
đã được đoạn tận nơi vị Ấy. 

(VHI) (88) Tai Nạn 

1. - Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo nào mạ ly, khiển 
trách, nhiếc mắng các vị Thánh và những vị đồng Phạm hạnh, 
thật sự không thể không xảy ra được, không thê không có lúc 


162 Chương X - Mười Pháp 


để vị ấy khỏi phải gặp một trong mười tai nạn này. Thế nào 
là mười? 

2. Không chứng đắc điều chưa được chứng đắc, điều đã 
chứng đắc bị thối thất, không được sáng suốt đối với diệu 
pháp, tăng thượng mạn trong diệu pháp, sống Phạm hạnh 
không được hoan hỷ, vi phạm một uề tội, cảm xúc bệnh nặng, 
đạt đến điên cuồng loạn tâm, khi chết bị bất tỉnh (hôn mê), 
hay sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, Tyý-kheo nào mạ ly, khiến trách, 
nhiệc măng các vị Thánh và những vị đông Phạm hạnh, thật 
sự không thê không xảy ra được, không thê không có lúc đê 
vị ây phải gặp một trong mười tai nạn này. 

(IX) (89) Tỷ Kheo Kokàlika 

1. Bấy giờ có Tỷ-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đên, đánh lễ Thê Tôn ngôi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Kokàlika bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Mogsallàna là ác dục, bị 
ác dục chinh phục. 

- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ có 
nói vậy. Này Kokảlika, tâm hãy tịnh tín đôi với Sàriputta và 
Mogøsallàna. Hiên thiện là Sàriputta và Moggallàna. 

Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: "Bạch 
Thê Tôn, dâu Thê Tôn có lòng tin và tin tưởng, đôi với con 
Sàriputta và Moggallàna là ác dục, bị ác dục chinh phục." 

- Này Kokảlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ có 
nói vậy. Này Kokảlika, tâm hãy tịnh tín đôi với Sàriputta và 
Mogøsallàna. Hiên thiện là Sàriputta và Moggallàna. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 163 


- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ có 
nói vậy. Này Kokảlikaa, tâm hãy tịnh tín đôi với Sảripuuta 
và Moggallàna. Hiên thiện là SàriIputta và Moggallàna. 


Lần thứ ba, Tý-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: ... Hiền 
thiện là Sàriputta và Moggallàna. 


2. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi ra đi. Tỷ-kheo 
Kokàlika ra đi không bao lâu, toàn thân của Tỷ-kheo 
Kokàlika nổi lên những mụt to bằng hạt cải: sau khi lớn bằng 
hạt cải, chúng lớn lên bằng hột đậu; sau khi lớn lên bằng hột 
đậu, chúng lớn lên bằng hạt đậu lớn; sau khi lớn bằng hột 
đậu lớn, chúng lớn lên băng hòn sỏi; sau khi lớn bằng hòn sỏi 
Kolatthi, chúng lớn lên bằng hột táo; sau khi lớn lên bằng hột 
táo, chúng lớn lên bằng trái Amala (A-ma-lặc); sau khi lớn 
lên bằng trái Amala, chúng lớn lên bằng trái dưa (trái vilva); 
sau khi lớn lên bằng trái dưa vilva, chúng lớn lên bằng trái 
billa (trái dưa đã chín); sau khi lớn lên bằng trái billa, chúng 
bị phá vỡ, mủ và máu chảy ra. Tại đây, nó năm trên lá chuối, 
như con cá ăn phải đồ độc. 


3. Lúc ấy có độc giác Phạm thiên Tudu đi đến Tỷ-kheo 
Kokàlika, sau khi đên, đứng trên hư không và nói với Tỷ- 
kheo Kokảlika: 

- Này Kokàlika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi SảrIputta và 
Mogøsallàna! Hiên thiện là Sàriputta và Moggallàna. 

- Ông là ai? 

- Ta là độc giác Phạm thiên Tudu. 

- Thưa Hiển giả, có phải Hiền giả là người được Thể 
Tôn trả lời là đã chứng Bât lai? Sao người lại đên đây? Hãy 
xem như thê nào người đã lâm lạc trong vân đê này. 


164 Chương X - Mười Pháp 


Rồi độc giác Phạm thiện Tudu nói lên với Tỷ-kheo 

Kokàlika bài kệ này: 
Con người được sanh ra, 
Sanh với búa trong miỆng, 
Người ngu nói điều xấu, 
Là tự chém vào mình. 
Ai khen người đáng ché, 
Ai chê người đảng khen, 
Đếu chất chứa bất hạnh, 
Do từ miệng tạo thành, 
Và chính do bất hạnh, 
Nên không được an lạc. 
Nhỏ thay, bất hạnh này, 
Chính do cở bạc sanh, 
Khiến tài sản tiêu hao, 
Bắt hạnh này lớn hơn, 
Không những mắt tất cả, 
Lại mất cả tự mình, 
Là người khởi ác ý 
Đối với chư Thiện Thệ. 
Ai chỉ trích bác Thánh, 
Với lời, với ác ÿ, 
Trải qua trăm ngàn thời, 
Với ni-ra-bu-äa, 
Còn thêm ba mươi sáu, 
Với năm a-bu-äa, 
Còn thêm ba mươi sáu, 
Với năm a-bu-äa, 
Phải sanh vào địa ngục 
Chịu khổ đau tại đấy. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 165 


4. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika, do chứng bệnh ấy mệnh chung. 
Sau khi chết, Tỷ-kheo Kokàlika sanh vào địa ngục sen hồng vì 
tâm khởi ác ý đối với Sàriputta và Moggallàna. Rồi Phạm thiên 
Sahampati, sau khi đêm gân mãn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi đứng một bên, đứng một bên, Phạm thiên 
Sahampati bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika 
đã mệnh chung. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã mệnh 
chung, phải sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi ác ý đối 
với SàrIputta và Moggallàna". Phạm thiên Sahampati nói như 
vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng 
về Thế Tôn rồi biến mắt tại chỗ. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm đã qua, bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, đêm nay Phạm thiên Sahampati khi 
đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng toản vùng 
Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng một 
bên, đứng một bên, này các Tỷ-kheo, Phạm thiên SahampatI 
thưa với Ta: "Bạch Thế Tôn, Tyỷ-kheo Kokàlika đã mệnh 
chung. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàika đã mệnh chung, 
phải sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi ác ý đối với 
Sàriputta và Moggallàna". Này các Tyỷ-kheo, Phạm thiên 
Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ Ta, thân 
phía hữu hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 


6. Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thé Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, lâu dài bao nhiêu, là tuổi thọ ở địa 
ngục sen hông? 

- Này Tỷ-kheo, tuổi thọ ở địa ngục sen hồng, rất khó 
mà tính được. Có chừng ây năm, hay có chừng ây trăm năm, 
hay có chừng ây ngàn năm, hay có chừng ây trăm ngàn năm. 


- Bạch Thế Tôn, có thể cho một ví dụ được chăng? 


166 Chương X - Mười Pháp 


- Có thê được, này Tỷ-kheo, một cô xe chở hai mươi cân 
Kosala chở đầy hột mè. Rồi một người cứ sau một trăm năm, 
một trăm năm, một trăm năm lấy lên một hột mè. Mau hơn, 
này Tỷ-kheo, là cỗ xe chở hai mươi cân Kosala chở đầy hột 
mè, do phương pháp này, đi đến tận sạch, không còn gì nữa, 
cũng chưa đủ là một Abbuda địa ngục. Ví như, này Tỷ-kheo, 
hai mươi Abbuda địa ngục là bằng một Nirabbuda địa ngục. 
Ví như, này Tỷ-kheo, hai mươi Nirabbuda địa ngục bằng một 
Ababà địa ngục. Ví như, này Tỷ-kheo, hai mươi Ababà địa 
ngục bằng một Ahaha địa ngục. Ví như, này Tỷ-kheo, hai 
mươi Ahaha địa ngục là bằng một Atato địa ngục. Ví như, này 
Tỷ-kheo, hai mươi Atato địa ngục bằng một Kumodo địa ngục. 
Ví như, này Tỷ-kheo, hai mươi Kumodo địa ngục là băng một 
Sogandhlka địa ngục. Ví như, này Tỷ-kheo, hai mươi 
Sogandhika địa ngục bằng một Uppalako địa ngục. Ví như, 
này Tỷ-kheo, hai mươi Uppalako địa ngục bằng một 
Pundarika địa ngục. VÍ như, này Tỷ-kheo, hai mươi Pundarika 
địa ngục bằng một Paduma địa ngục . Này Tỷ kheo, Tỷ kheo 
Kokàlika phải sanh vào địa ngục Paduma (sen hồng), vì khởi 
lên ác ý đối với Sàriputta và Moggallàna. 

Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc 
Đạo Sư lại nói thêm: 


Con người được sanh ra 
Sanh với búa Irong miệng, 
Người ngu nói điều xấu, 
Là tự chém vào mình. 

Ai khen người đáng ché, 
Ai chê người đảng khen, 
Đếu chất chứa bất hạnh, 
Do từ miệng tạo thành, 
Và chính do bắt hạnh, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 167 


Nên không được an lạc 
Nhỏ thay bất hạnh này, 
Chính do cờ bạc sanh, 
Khiến do cờ bạc sanh, 
Khiến tài sản tiêu hao, 
Bắt hạnh này lớn hơn, 
Không những mắt tất cả, 
Lại mất cả tự mình. 

Là người khởi ác ÿ, 

Đối với chư Thiện Thệ. 
Ai chỉ trích bác Thánh, 
Với lời, với ác ÿ, 

Trải qua trăm ngàn thời, 
Với ni-rab-bu-da, 

Còn thêm ba mươi sáu, 
Với năm a-bu-äa, 

Phải sanh vào địa ngục, 
Chịu khổ đau tại đấy. 


(X) (90) Những Sức Mạnh 


Ï; Bấy giờ có Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuông một bên. Thế Tôn nói 
với Tôn giả Sảriputta đang ngôi xuông một bên: 


- Này Sàriputta, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có 
bao nhiêu sức mạnh? Thành tựu với những sức mạnh ấy, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt các 
lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta" 


- Bạch Thế Tôn, Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có 
mười sức mạnh. Thành tựu với những sức mạnh ấy, Tỷ-kheo 
đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc: 
"Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta". Thế nào là mười? 


168 Chương X - Mười Pháp 


2.Ở đây, bạch Thế Tôn, Ty-kheo đoạn tận các lậu hoặc, 
đã khéo như thật thấy với chánh trí tuệ, các hành là vô 
thường. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc tự nhận biết sự đoạn tận diệt các hoặc: "Các lậu hoặc đã 
được đoạn tận nơi ta." 


3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, các dục được ví 
như hồ than hừng. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ kheo đoạn 
tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc: "Các 
lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta." 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận 
các lậu hoặc, với tâm hướng về viễn ly, thiên về viễn ly, xuôi 
về viễn ly, trú vào viễn ly, ưa thích xuất ly, chấm dứt hoàn 
toàn các pháp làm trú xứ cho các lậu hoặc. Bạch Thế Tôn, ... 
đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc... "... 
được đoạn tận nơi ta." 


5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tyỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc tu tập, khéo tu tập Bốn niệm xứ. Bạch Thế Tôn, Tỷ- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo tu tập Bốn niệm xứ. 
Bạch Thế Tôn đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc... "... đã được đoạn tận nơi ta." 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận 
các lậu hoặc tu tập, khéo tu tập Bốn chánh cần... tu tập, khéo 
tu tập Bồn như ý túc... tu tập, khéo tu tập Năm căn... tu tập, 
khéo tu tập Năm lực... tu tập, khéo tu tập Bảy giác chi... tu 
tập, khéo tu tập Thánh đạo tám ngành. Bạch Thế Tôn, Tỷ 
kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo tu tập Thánh đạo tám 
ngành. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận 
các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ kheo đoạn tận các lậu 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 169 


hoặc tự nhận biệt sự đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc 
được đoạn tận nơi ta." 


Bạch Thế Tôn, có mười sức mạnh này của Tỷ-kheo 
đoạn tận các lậu hoặc. Thành tựu những lực này, Tỷ-kheo 
đoạn tận các lậu hoặc nhận biết sự đoạn tận diệt các lậu hoặc: 
"Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta". 


X. Phẩm Nam Cư Sĩ 


(D (91) Người Hưởng Dục 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàhapindika. Rồi nam cư sĩ Anàthapindika đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Anàthapindika đang ngồi một bên: 


2. - Này Gia chủ, có mười hạng người hưởng dục này 
có mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là mười? 

3. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản 
chi pháp với sức mạnh, vị ẫy không tự mình được an lạc, hân 
hoan, không có chia xẻ, không làm các công đức. 

4. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
câu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tâm câu tải sản 
phi pháp với sức mạnh, vị ây tự mình được an lạc, hân hoan, 
không có chia xẻ, không làm các công đức. 

5. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản 


170 Chương X - Mười Pháp 


phi pháp với sức mạnh, vị ấy tự mình được an lạc, hân hoan, 
chia xẻ, làm các công đức. 

6. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không 
với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp 
với sức mạnh và không với sức mạnh, vị ẫy không tự mình 
được an lạc, hân hoan, không có chia xẻ, không làm các công 
đức. 

7. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không 
với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp 
với sức mạnh và không với sức mạnh, vị ây tự mình được an 
lạc, hân hoan, nhưng không chia xẻ, không làm các công đức. 

8. Ở đây, này Gia Chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không 
với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp 
với sức mạnh và không với sức mạnh, vị ây tự mình được an 
lạc, hân hoan, có chia xẻ, có làm các công đức. 

9. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tải sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu 
tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ấy không tự mình 
được an lạc, hân hoan, không chia xẻ, không làm các công 
đức. 


10. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tải sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu 
tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ẫy tự mình được 
an lạc, hân hoan, không chia xẻ, không làm các công đức. 

11. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu 
tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ẫy tự mình an lạc, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 171 


hân hoan, chia xẻ, làm các công đức. Và vị này hưởng thụ 
các tài sản ây với tâm tham trước, đăm say, mê loạn, không 
thây sự nguy hại, không với trí tuệ xuât ly. 


12. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu 
tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ẫy tự mình an lạc, 
hân hoan, chia xẻ, làm các công đức. Và vị này hưởng thụ 
các tài sản ấy, không với tâm tham trước, không đắm say, 
không mê loạn, thấy sự nguy hại, với trí tuệ xuất ly. 


13. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi 
pháp và dùng sức mạnh, vị ẫy không tự mình an lạc, hân 
hoan, không chia xẻ, không làm các công đức. Này Gia chủ, 
vị hưởng dục này do ba điều bị quở trách: "Tầm cầu tải sản 
phi pháp, dùng sức mạnh là điều thứ nhất, bị khiển trách; 
không tự mình an lạc, hân hoan là điều thứ hai, bị khiển trách; 
không chia xẻ, không làm công đức là điều thứ ba, bị khiển 
trách. 


Này Gia chủ, vị hưởng dục này có ba điều bị quở trách. 


14. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản phi pháp, dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi 
pháp và dùng sức mạnh, vị ẫy tự mình an lạc, hân hoan, 
không chia xẻ, không làm các công đức. Này Gia chủ, vị 
hưởng dục này có hai điều bị quở trách, và một điều được tán 
thán. Vị ấy tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh do 
điều thứ nhất này, bị quở trách. VỊ ấy tự mình an lạc, hân 
hoan, do một điều này được tán thán. VỊ ẫy không san sẻ, 
không làm các công đức, do điều thứ hai này, bị chỉ trích. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều này bị chỉ 
trích, và một điêu này được tán thán. 


172 Chương X - Mười Pháp 


15. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi 
pháp và dùng sức mạnh, vị ây tự mình an lạc, hân hoan, san 
sẻ và làm các công đức. VỊ hưởng dục này, này G1a chủ, do 
một điều bị chỉ trích, do hai điều được tán thán. Vị ấy tầm 
cầu tài sản một cách phi pháp và dùng sức mạnh, do một 
điều này, bị chỉ trích. Vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều 
thứ nhất này được tán thán. Vị ấy chia xẻ và làm các công 
đức, do điều thứ hai này được tán thán. 


VỊ hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều này bị chỉ 
trích, và hai điêu này được tán thán. 


16. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng 
sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, 
dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vị ẫy không tự 
mình an lạc, hân hoan, không chia xẻ, không làm các công 
đức. Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều được tán 
thán, có ba điều bị chỉ trích. Vị á ấy tầm cầu tài sản đúng pháp 
không dùng sức mạnh, do một điều này được tán thán. Vị ấ ây 
tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều thứ nhất 
này bị chỉ trích. VỊ ẫy không tự mình an lạc, hân hoan, do 
điều thứ hai này bị chỉ trích. Vị ấy không chia xẻ, không làm 
các công đức, do điều thứ ba này bị chỉ trích. 


VỊ hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều này được 
tán thán, và ba điêu này bị chỉ trích. 


17. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng 
sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, 
dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an 
lạc, hân hoan, không chia sẻ và không làm các công đức. VỊ 
hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều được tán thán, và 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 173 


hai điều bị chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và 
không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được tán thán. 
Vị ấy tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều 
thứ nhất này bị chỉ trích. Vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, do 
điều thứ hai này được tán thán. Vị ấy không san sẻ, không 
làm các công đức, do điều thứ hai này bị chỉ trích. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều này được 
tán thán, và hai điêu này bị chỉ trích. 


18. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng 
sức mạnh. Sau khi, tầm câu tài sản đúng pháp và phi pháp, 
dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vị ây tự mình an 
lạc, hân hoan, chia xẻ và làm các công đức. VỊ hưởng dục 
này, này Gia chủ, có ba điều được tán thán, và một điều bị 
chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức 
mạnh, do điều thứ nhất này được tán thán. Vị ấy tầm cầu tài 
sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này, bị chỉ 
trích. VỊ ẫy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này, 
được tán thán. VỊ ẫy chia xẻ và làm các công đức, do điều 
thứ ba này, được tán thán. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có ba điều này được 
tán thán, và một điêu này bị chỉ trích. 


19. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vị ấy không tự 
mình an lạc, hân hoan, không chia xẻ và không làm các công 
đức. VỊ hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều được tán 
thán, và hai điều bị chỉ trích. Vị á ấy tầm cầu tài sản đúng pháp 
và không dùng sức mạnh, do điều này được tán thán. VỊ ây 
không tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ nhất này, bị chỉ 


174 Chương X - Mười Pháp 


trích. Vị ấy không chia xẻ, không làm các công đức, do điều 
thứ hai này, bị chỉ trích. 


VỊ hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều này được 
tán thán, và hai điêu này bị chỉ trích. 


20. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, 
hân hoan, không chia xẻ, không làm các công đức. VỊ hưởng 
dục này, này Gia chủ, có hai điều được tán thán, và một điều 
bị chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh, do điều thứ nhất này được tán thán. Vị ấy tự mình 
an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này, được tán thán. VỊ ẫy 
không chia xẻ, không làm các công đức, do điều thứ nhất này, 
bị chỉ trích. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều này được 
tán thán, và một điêu này bị chỉ trích. 


21. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vị ẫy tự mình an lạc, 
hân hoan, chia xẻ và làm các công đức. Và người ấy thọ 
hưởng các tài sản ấy tham đăm, đăm say, mê loạn, không 
thấy sự nguy hại, không có xuất ly với trí tuệ. Người hưởng 
dục này, này Gia chủ, có ba điều được tán thán, và một điều 
bị chỉ trích. VỊ â ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh, do điều thứ nhất này, được tán thán. Vị ấy tự mình 
an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này, được tán thán. VỊ ẫy 
chia xẻ và làm các công đức, do điều thứ ba này, được tán 
thán. Vị ấy thọ hưởng các tài sản ấy tham đắm, đắm say, mê 
loạn, không thấy sự nguy hại, không có xuất ly với trí tuệ, do 
một điều này bị chỉ trích. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 175 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có ba điều này được 
tán thán, và một điêu này bị chỉ trích. 


22. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, 
hân hoan, chia xẻ và làm các công đức. Người â ấy hưởng thọ 
các tài sản ấy, không có tham đắm, không có đăm say, không 
có mê loạn, thấy được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Vị 
hưởng dục này, này Gia chủ, có bốn điều được tán thán. Vị 
ấy tầm cầu đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ 
nhất này, được tán thán. VỊ ấy tự mình an lạc, hân hoan, do 
điều thứ hai này, được tán thán. VỊ ẫy chia xẻ và làm các 
công đức, do điều thứ ba này, được tán thán. VỊ ây thọ hưởng 
các tài sản ấy, không tham đắm, không có đắm say, không có 
mê loạn, thấy được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ, do 
điều thứ tư này, được tán thán. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có bốn điều này được 
tán thán. 


Này Gia chủ, mười hạng người hưởng dục này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 

23. Trong mười hạng người hưởng dục này, này Gia 
chủ, người hưởng dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp, không 
dùng sức mạnh, Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không 
dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia xẻ, làm 
các công đức, hưởng thọ các tài sản ấy, không tham đắm, 
không đắm say, không mê loạn, thấy được sự nguy hại, có 
xuất ly với trí tuệ. Trong mười hạng người hưởng dục nảy, 
hạng người này là tối thượng, là tối thăng, là thượng thủ, là 
vô thượng, là tối tôn. 


176 Chương X - Mười Pháp 


Ví như, này Gia chủ, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ 
lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có tinh túy của 
thục tô, đề hồ, tinh túy thục tô được xem như tối thượng ở 
đây. Cũng vậy, này Ga chủ, trong mười hạng người hưởng 
dục này, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp và 
không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và 
không dùng dùng sức mạnh, vị ẫy tự mình an lạc, hân hoan, 
chia xẻ và làm các công đức, thọ hưởng các tài sản ấy, không 
tham đắm, không đắm say, không mê loạn, thấy được sự 
nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Trong mười hạng người 
hưởng dục này, hạng người này là tối thượng, tối thắng, 
thượng thủ, vô thượng và tối tôn. 


(ID (92) Sợ Hãi Và Hận Thù 


1. Bấy giờ có Gia chủ Anàthapindika đi đến Thê Tôn,. 
Thế Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống 
một bên: 


2. - Này Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử làm cho lắng 
dịu năm sợ hãi hận thù, thành tựu bốn chỉ phân Dự lưu, khéo 
thấy, khéo thể nhập Thánh lý với trí tuệ; nêu vị ấy muốn, có 
thể tự trả lời với mình rằng: "Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã 
đoạn tận bảng sanh; ta đã đoạn tận ngạ quỷ; Ta đã đoạn tận 
các cõi dữ, ác thú, đọa xứ; ta đã chứng Dự lưu, không còn bị 
đọa lạc, quyết chắc chứng đạt cứu cánh giác ngộ." Thế nào là 
năm sợ hãi hận thù được làm cho lắng dịu? 


3. Này Gia chủ, sát sanh, do duyên sát sanh tạo ra sợ 
hãi hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù trong 
tương lai, khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh, 
không tạo ra sợ hãi hận thù trong hiện tại, không tạo ra sợ hãi 
hận thù ngay trong tương lai, không khiến tâm cảm thọ khô 
ưu. Người từ bỏ sát sanh, làm lắng dịu sợ hãi hận thù này. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 177 


4. Này Gia chủ, lẫy của không cho... tà hạnh trong các 
dục... nói láo... đắm say trong Tượu men, rượu nấu; do duyên 
đắm say trong rượu men, rượu nấu, tạo ra sợ hãi hận ngay 
trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, khiến 
cảm thọ khổ ưu về tâm. Người từ bỏ đắm say trong rượu men, 
rượu nấu, không tạo ra sợ hãi thù hận ngay hiện tại, không 
tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, không khiến cảm thọ 
khổ ưu về tâm. Với người từ bỏ đắm Say rượu men, rượu nấu, 
như vậy sợ hãi hận thù này được lắng dịu. 


Năm sợ hãi hận thù này được lắng dịu. Thể nào là thành 
tựu bôn Dự lưu phân? 


5. - Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh 
tín bất động đối với đức Phật: "Đây là Thế Tôn, bậc Ứng 
Cúng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động 
đối với Pháp: "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". Vị ấy 
thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: "Diệu hạnh 
là chúng đệ tử Thế Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; 
Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Chơn chánh hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử 
Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được đánh lễ, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở 
đời." Vị ấy thành tựu với những giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hủy, không bị bể vụn, không bị điểm 
chấm, không bị uế nhiễm, đưa đến giải thoát, được bậc trí tán 
thán, không bị chấp trước, đưa đến Thiền định. 


Đây là thành tựu bốn chỉ phần Dự lưu này. Thế nào là 
Thánh lý được khéo thây, khéo thê nhập với trí tuệ? 


178 Chương X - Mười Pháp 


6. - Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử quán sát như 
sau: "Do cái này có, cái kia có. Do cái này sanh, cái kia sanh. 
Do cái này không có, cái kia không có. Do cái này diệt, cái 
kia diệt. Tức là do duyên vô minh, có các hành. Do duyên 
các hành có thức. Do duyên thức có danh sắc. Do duyên 
danh sắc có sáu nhập. Do duyên sáu nhập có xúc. Do duyên 
xúc có thọ. Do duyên thọ có ái. Do duyên ái có thủ. Do 
duyên thủ có hữu. Do duyên hữu có sanh. Do duyên sanh có 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Như vậy, là sự tập khởi của 
toàn bộ khổ uẫn này. Do vô minh diệt không có dư tàn, nên 
các hành diệt. Do các hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt 
nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Do sáu 
nhập diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt 
nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu 
diệt.Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên giả, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uân này diệt. 
Đây là Thánh lý được khéo thấy và khéo thể nhập với trí 
tuệ:” 

Này Ga chủ, khi nào với vị Thánh đệ tử, năm sợ hãi 
hận thù này được lắng dịu, bốn Dự lưu phần này được thành 
tựu, và Thánh lý này được khéo thấy và khéo thê nhập với trí 
tuệ, thời nễu muốn, vị ẫy có thê tự mình trả lời về mình rằng: 
"Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận bàng sanh; ta đã 
đoạn tận ngạ quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ; ta đã 
chứng được Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc chứng 
đạt cứu cánh giác ngộ." 


(HI) (93) Kiến 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu 
vườn AnảthapIndika. Bây giờ có Gia chủ Anàthapindika, vào 
buôi sáng thật sớm đi ra khỏi Sàvatthi đê yêt kiên Thê Tôn. 


~ 


Rồi Gia chủ Anàthapindika suy nghĩ: "Nay không phải thời 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 179 


để yết kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang Thiền tịnh. Cũng không 
phải thời để yết kiến các vị Tỷ-kheo đang tu tập về ý, các Tỷ- 
kheo tu tập về ý đang Thiền tịnh. Vậy ta hãy đi đến khu vườn 
các du sĩ ngoại đạo". Rồi Gia chủ Anàthapindika đi đến khu 
vườn các du sĩ ngoại đạo. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngồi hội họp, 
đang tụ họp ôn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận những vân 
đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy Gia chủ 
Anàthapindika từ xa đi đến, khi thấy vậy liền đặn dò bảo với 
nhau: "Hãy bớt ồn ào, các Tôn giả chớ có làm ồn, các Tôn 
giả. Gia chủ Anàthapindika này đang đến, một đệ tử của Sa- 
môn Gotama, trong những đệ tử của Sa-môn Gotama có gia 
đình mặc áo trắng ở Sàvatthi, Gia chủ Anàthapindika là một 
trong những vị ây. Các vị ấy Ít ưa ồn ào, được huấn luyện 
trong ít ồn ào, tán thán ít ồn ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng ít 
ồn ào, vị ấy có thê nghĩ đến thăm ở đây". Rồi các du sĩ ngoại 
đạo ấy giữ im lặng. 

3. Rồi Gia chủ Anàthapinidika đi đến các du sĩ đạo ấy, 
sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chảo đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo 
ấy nói với Gia chủ Anàthapidika đang ngồi một bên: 

- Này Gia chủ, hãy nói lên Sa-môn Gotama có kiến gì? 

- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của Thế 
Tôn. 

- Này Gia chủ, Gia chủ có thê không biết tất cả kiến của 
Sa-môn Gotama. Nhưng này Gia chủ, hãy nói các Tỷ-kheo 
có kiến gì? 

- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của các 
Tyỷ-kheo. 


180 Chương X - Mười Pháp 


- Này Gia chủ, Gia chủ có thê không biệt tât cả kiên của 
Sa-môn Gotama, Gia chủ có thê không biết tât cả kiên của 
các Tỷ-kheo. Vậy này Gia chủ, hãy nói vê kiên của Gia chủ. 


- Thưa các Tôn giả, thật không khó gì để chúng tôi trả 
lời về kiến của chúng tôi. Nhưng các Tôn giả hãy trả lời về 
kiến của các Tôn giả trước. Rồi sau thật không khó gì để 
chúng tôi trả lời về kiến của chúng tôi. 

4. Khi được nói vậy, một du sĩ ngoại đạo nói với C1a 
chủ Anàthapindika: "Thường còn là thế giới. Kiến này là sự 
thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến 
của tôi". Một du sĩ ngoại đạo khác nói với Gia chủ 
Anàthapindika: "Vô thường là thế giới. Kiến này là sự thật. 
Kiến nào khác là hư vọng. Như vậy là kiến của tôi." Rồi một 
du sĩ ngoại đạo khác nói với Gia chủ Anàthapindika: "Có 
biên tế là thế giới... không có biên tế là thế giới... mạng sống 
và thân thê là một... mạng sống và thân thể là khác... Như Lai 
có tồn tại sau khi chết... Như Lai không có tổn tại sau khi 
chết... Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết... 
Như Lai không có tồn tại và không không có tồn tại sau khi 
chết. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia 
chủ, như vậy là kiến của tôi". 

5. Khi nghe nói vậy, Gia chủ Anàthapindika nói với các 
du sĩ ngoại đạo ấy: 

- Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: "Thường 
còn là thế giới. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. 
Này Gia chủ, như vậy là kiến của tôi". Kiến này của Tôn giả 
ấy, hoặc nhân tự mình tác ý không hợp lý, hay do duyên 
nghe tiếng người khác nói. Kiến ẫy như vậy được sanh, được 
tác thành (hữu vi) do tâm suy tư, do duyên khởi lên. Và cái 
gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi 
lên, cái ấy là vô thường; cái gì vô thường, cái ấy là khổ; cái 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 l81 


(khổ) ấy, Tôn giả chấp trước (dính vào); cái (khổ) ấy, Tôn 
giả chấp nhận. Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: 
"Vô thường là thế giới này... có biên tế là thế giới này... 
không biên tế là thế giới này...sinh mạng và thân thể là một... 
sinh mạng và thân thể là khác... Như Lai có tồn tại sau khi 
chết... Như Lai không tổn tại sau khi chết... Như Lai không 
có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự 
thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến 
của tôi". Kiến này của Tôn giả ấy, hoặc nhân tự mình tác ý 
không hợp lý, hoặc do duyên nghe tiếng người khác nói. 
Kiến như vậy được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do 
duyên khởi lên. Và cái gì được sanh, được tác thành, do tâm 
suy tư, do duyên khởi lên, cái ấy là vô thường; cái gì vô 
thường, cái ấy là khổ; cái (khổ) ấy, Tôn giả chấp trước; cái 
khổ ấy, Tôn giả chấp nhận. 

6. Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ẫy nói với G1a 
chủ Anàthapindika: 


- Này Gia chủ, tất cả kiến của chúng tôi đã được nói lên. 
Này Gia chủ, hãy nói lên kiến của Gia chủ là gì? 

- Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác 
thành do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô 
thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khô. Cái gì là khổ, cái ấy 
là "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi." Tôi có kiến như vậy, thưa 
các Tôn giả. 

- Này G1a chủ, phàm cái gì được sanh, được tác thành, 
do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô thường. 
Cái gì vô thường, cái ấy là khô. Cái gì là khổ, cái ấy, này Gia 
chủ, Gia chủ lại chấp trước, cái ấy, này Gia chủ, Gia chủ lại 
chấp nhận. 


182 Chương X - Mười Pháp 


- Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác 
thành, do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô 
thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy là: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Như vậy là như thật khéo 
thấy với chánh trí tuệ. Và từ nơi khổ ấy, tôi như thật rõ biết 
sự xuất ly hơn thế nữa. 

Khi nghe nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy ngồi im 
lặng, hoang mang, thụt val, cúi đầu, sửng sờ, không nói lên 
lời. 

7. Rồi Gia chủ Anàthapinika, sau khi biết các du sĩ 
ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sửng sờ, 
không nói lên lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Gia chủ Anàthapindika, câu chuyện với các du sĩ 
ngoại đạo ấy như thế nào, đều thuật lại tất cả cho Thế Tôn rõ. 


- "Lành thay, lành thay, này Gia chủ. Như vậy, này Gia 
chủ, những kẻ ngu sĩ ấy thường cần phải được bác bỏ với sự 
khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp". Rồi Thế Tôn với một bài 
pháp thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ Gia chủ Anàthapindika. Rồi Gia chủ Anàthapindika, 
sau khi được Thế Tôn với bài pháp thuyết giảng, khích lệ, 
làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy 
đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


§. Rồi Thế Tôn, sau khi Gia chủ Anàthapindika ra đi 
không bao lâu, bảo các vị Tỷ-kheo: 


- Tỷ-kheo nào dầu đã được đầy đủ 100 năm an cư mùa 
mưa trong Pháp và Luật này, vị ấy cần phải như vậy, thường 
thường bác bỏ các du sĩ ngoại đạo, với sự khéo bác bỏ nhờ 
Chánh pháp, như Gia chủ Anàhtapindika đã khéo bác bỏ. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 183 


(IV) (94) Vajjiyamahita 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà, trên bờ ao Gaggarà. 
Rồi Gia chủ Vajjiyamàhita, vào buổi sáng sớm đi ra khỏi 
Campà, đến yết kiến Thế Tôn. Rồi Gia chủ Vajjiyamàhita 
suy nghĩ: "Nay không phải thời để yết kiến Thế Tôn, Thế 
Tôn đang thiền tịnh. Cũng không phải thời để yết kiến các 
Tỷ-kheo đang tu tập về ý, các Tỷ-kheo đang tu tập về ý đang 
thiền tịnh. Vậy hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo" Rồi 
Gia chủ Vajjiyamàhita đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. 


2; LẺ bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngồi hội họp, 
đang tụ họp, Ôn ào, cao tiếng, lớn tiếng bản luận những vân 
đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy Gia chủ 
Vajjiyamàhita từ xa đi đến, khi thấy vậy, liền đặn dò bảo với 
nhau: "Hãy bớt ồn ào, các Tôn giả, chớ làm ồn, các Tôn giả, 
Gia chủ Vajjiyamàhita này đang đến, một đệ tử của Sa-môn 
Gotama, có gia đình, mặc áo trăng ở Campà. Gia chủ 
Vajjiyamàhita là một trong những vị ấy, các vị ấy ưa ít ồn ào, 
được huấn luyện trong Ít ôn. ào, tán thán ít ồn ào. Nếu vị ấy 
thấy hội chúng ít ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây." 
Rồi các du sĩ ngoại đạo ấy giữ im lặng. 


3. Rồi Gia chủ Vajjiyamàhita đi đến các du Sĩ ngoại đạo 
ấy; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chảo đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo 
ấy nói với Gia chủ Vajjiyamàhita đang ngồi một bên: 

- Có đúng sự thật chăng này Gia chủ, Sa-môn Gotama 
chỉ trích mọi khổ hạnh, nhất hướng bài bác, chống đối mọi 
khô hạnh, mọi nếp sống kham khổ? 


- Thưa các Tôn giả, Thế Tôn không chỉ trích mọi khổ 
hạnh, không nhât hướng bải bác, chông đôi mọi khô hạnh, 


184 Chương X - Mười Pháp 


mọi nếp sống kham khổ. Thưa các Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích 
cái gì đáng chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán. Thưa các 
Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng chỉ trích, tán thán cái 
gì đáng tán thán, như vậy Thế Tôn là người phân tích luận, 
không phải là người nhất hướng luận (nói một chiều). 


4. Được nói vậy, một du sĩ nói với Gia chủ 
Valjiyamàhita: "Thôi chờ ở đây, này Gia chủ, Gia chủ tán 
thán Sa-môn Gotama và Sa-môn Gotama là người hư vô, một 
người không bao giờ có định nghĩa rõ ràng”. 

- Ở đây, thưa các Tôn giả, tôi nói với các Tôn giả, tôi 
nói với các Tôn giả đúng pháp: "Đây là thiện, thưa các Tôn 
giả, Thế Tôn đã định nghĩa. Đây là bất thiện, thưa các Tôn 
giả, Thế Tôn đã định nghĩa. Đây là thiện, đây là bất thiện, 
Thế Tôn đã định nghĩa. Thế Tôn là người có định nghĩa rõ 
ràng. Thế Tôn không phải là người chủ trương hư vô, không 
phải là người không có định nghĩa rõ ràng". Khi được nói 
vậy, các du sĩ ẫy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sửng sờ, không nói nên lời. 

5. Rồi Gia chủ Vajjiyamàhita, sau khi biết các du sĩ 
ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sửng sờ, 
không nói nên lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Gia chủ Vajjiyamàhita, câu chuyện với các 
du sĩ ngoại đạo như thế nào, tất cả đều thuật lại cho Thế Tôn 
TỐ. 

6. - Lành thay, lành thay, này Gia chủ, những kẻ ngu s1 
ấy thường thường cần phải được bác bỏ với sự khéo bác bỏ 
nhờ Chánh pháp. Này Gia chủ, Ta không nói rằng tất cả khổ 
hạnh cần phải hành trì. Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng 
tất cả sự chấp trì cần phải được chấp trì. Này Gia chủ, Ta 
cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì không nên chấp trì. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 185 


Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng tất cả sự tinh cần phải 
tinh cần. Này Gia chủ, ta cũng không nói rằng, tất cả sự tỉnh 
cần không nên tính cần. Này Gia chủ, Ta cũng không nói 
rằng, tất cả sự từ bỏ nên từ bỏ. Này Gia chủ, Ta cũng không 
nói răng tất cả sự từ bỏ không nên từ bỏ. Này Gia chủ, Ta 
cũng không nói rằng tất cả sự giải thoát nên giải thoát. Này 
Gia chủ, Ta cũng không nói rằng, tất cả sự giải thoát không 
nên giải thoát. 


7. Này Gia chủ, phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp 
bắt thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, khổ hạnh ấy, 
Ta nói, không nên hành trì. Nhưng này Gia chủ, phàm hành 
trì khô hạnh nào, các pháp bất thiện tôn giảm, các pháp thiện 
tăng trưởng, khổ hạnh ấy, Ta nói nên hành trì. Này Gia chủ, 
phàm chấp trì nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp 
thiện tốn giảm, chấp trì ấy, Ta nói, không nên chấp trì. Phàm 
chấp trì nào, các pháp bắt thiện tốn giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng, thời chấp trì ấy, Ta nói miên chấp trì. Này Gia chủ, 
phảm tĩnh cân nào được tính cần, các pháp bắt thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tổn giảm, thời tinh cân ây, Ta nói răng, 
không nên tinh cần. Phàm tinh cần nào được tinh cần, các 
pháp bất thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời tỉnh 
cần ấy, Ta nói nên tinh cần. Này Gia chủ, phàm từ bỏ sự từ 
bỏ nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn 
giảm, thời từ bỏ ấy, Ta nói, không nên từ bỏ. Phàm từ bỏ sự 
từ bỏ nào, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng, thời từ bỏ ấy, Ta nói, nên từ bỏ. Này Gia chủ, phàm 
giải thoát sự giải thoát nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, 
các thiện pháp tôn giảm, thời giải thoát ấy, Ta nói, không nên 
giải thoát. Phàm giải thoát sự giải thoát nào, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời giải thoát ấy, 
Ta nói nên giải thoát. 


186 Chương X - Mười Pháp 


Rồi Gia chủ Vajjiyamàhita sau khi được Thế Tôn với 
một pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


8, Rồi Thế Tôn, sau khi Gia chủ Vajjiyamàhita ra đi 
không bao lâu, bảo các Tỷ-kheo: 


- Phàm Tỷ-kheo nảo, đã lâu ngày với trần cấu ít trong 
Pháp và Luật này, vị ây hãy như vậy bài bác các du sĩ ngoại 
đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh pháp, như Gia chủ 
VaJJiyamàhrta đã làm. 

(V) (95) Uttiya 


1 Bấy giờ có du sĩ ngoại đạo Uttiya đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi 
ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, du sĩ Uttiya nói 
với Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Tôn giả chủ trương thế 
giới là vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? 

- Này Uttiya. Ta không có nói như sau: "Thế giới là vô 
thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng". 

- Này Tôn giả Gotama, có phải thế giới là có biên 
tế...thế giới là không biên tế... sinh mạng và thân thê là một... 
sinh mạng và thân thể là khác... Như Lai có tồn tại sau chết... 
Như Lai không có tồn tại sau khi chết... Như Lai có tôn tại và 
không tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại và không 
không tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác 
là hư vọng? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 187 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt. Kiên này là sự 
thật, kiên nào khác là hư vọng”. 


2- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô thường, 
kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, 
Thế Tôn trả lời: "Này Uttiya, Ta không có nói: "Thế giới là 
vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng." 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường? .... có phải thế giới là có biên tế? ... có phải thế giới 
không có biên tế? ... có phải sinh mạng và thân thể là một? .... 
có phải sinh mạng và thân thể là khác? ... có phải Như Lai có 
tồn tại sau khi chết? ... có phải Như Lai không có tồn tại sau 
khi chết? ... có phải Như Lai có tồn tại và không có tồn tại 
sau chết? ... có phải Như Lai không tồn tại và không không 
tồn tại sau khi chết? Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: "Này Utiya, Ta không 
có nói: "Như Lai không tồn tại và không không tồn n sau 
khi chết. Kiễn này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng." 


- Vậy cái gì được Tôn giả Gotama nói lên? 


- Với thắng trí, này Uttiya, Ta thuyết pháp cho các đệ tử 
để họ được thanh tịnh, để sầu bi được vượt qua, để khổ ưu 
được chấm dứt, đế Thánh lý được chứng đạt, để Niết-bàn 
được chứng ngộ. 


- "Nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho các đệ tử đề họ 
được thanh tịnh... để Niết-bàn được chứng ngộ", thời do vậy, 
cả thế giới này sẽ đi ra khỏi, hay chỉ có một nửa, hay chỉ có 
một phần ba? Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. 

3. Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ như sau: "Chớ có đề 
cho du sĩ Uttiya có ác tà kiến rằng: "Sa-môn Gotama khi 
được nghe ta hỏi câu hỏi tối ư quan trọng lại tránh né, không 


188 Chương X - Mười Pháp 


có trả lời, không dám trả lời, và như vậy là bất hạnh, là đau 
khổ lâu dài cho du sĩ Uttiya." Rồi Tôn giả Ananda nói với du 
sĩ Uttiya: 

4.- Vậy này Hiền giả Uttiya, Ta sẽ dùng một ví dụ, 
chính nhờ ví dụ, ở đây một số người có trí có thê hiểu được ý 
nghĩa của lời nói. Ví như, này Hiền giả Uttiya, ngôi thành trì 
biên địa của vua với những nền móng vững chắc, với các 
thành lũy tháp canh vững chắc, và chỉ có một cửa vào. Tại 
đây, người giữ cửa là người sáng suốt, thông minh, có trí, 
ngăn chận những người không quen biết, cho vào những 
người quen biết. Khi đi tuần trên con đường chạy vòng 
quanh thành trì ấy, người ấy có thể không thấy một kẽ hở 
trong thành hay lỗ trống thành lớn cho đến một con mèo có 
thê chui qua. Người ấy có thê không biết được: "Từng ấy loài 
hữu tình đã đi vào hay đi ra thành này, nhưng điều này cho 
biết: "Những loài hữu tình thô lớn nào đi vào hay đi ra thành 
này", tất cả chúng phải đi vào hay đi ra ngang qua cửa thành 
này. Cũng vậy, này Hiền giả Uttiya, đối với Như Lai, không 
phải là một vẫn đề quan trọng (câu hỏi này của Thây). là có 
phải toàn thế giới do vậy được thoát ra khỏi hay nửa phần thế 
giới, hay là một phần ba? Những điều Như Lai nói là như sau: 
"Những ai đã được thoát ra khỏi thế giới, hay đang được 
thoát ra, hay sẽ thoát ra, tất cả những vị ấy, sau khi đoạn tận 
năm triền cái, những pháp làm ô nhiễm tâm, làm yếu ớt trí 
tuệ, với tâm khéo an trú trên Bốn niệm xứ; sau khi như thật 
tu tập Bảy giác chi, như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang 
thoát khỏi, sẽ thoát khỏi thế giới. Này Hiền giả Uttiya, về câu 
hỏi mà Thầy đã hỏi Thế Tôn đứng trên một lập trường khác. 
Đó là lý do tại sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi ấy cho 
Thây. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 189 


(VI) (96) Kokanuda 

1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Ràjagaha, tại suối 
nước nóng Tapodàràma. Rôi Tôn giả Ananda khi đêm vừa 
mới sáng, thức dậy đi đên Tapodàràma đê rửa tay chân. Rửa 
tay chân xong, ở Tapodà, sau khi ra khỏi, Tôn giả đứng đắp 
một y đê phơi tay chân cho khô. Bây giờ có tu sĩ Kokanuda, 
khi đêm vừa mới sảng, thức dậy đi đên Tapodà đê rửa tay 
chân. Du sĩ Kokanuda thây Tôn giả Ananda từ xa đi đên, sau 
khi thây, nói với Tôn giả Ananda: 

- Hiền giả là ai? 

- Thưa Hiền giả, tôi là Tỷ-kheo. 

- Này Hiền giả, thuộc về các Tỷ-kheo nào? 

- Là Sa-môn Thích tử. 

- Này Hiền giả, chúng tôi muốn hỏi Hiền giả một vài 
vân đê. 

- Nếu Hiền giả cho tôi cơ hội để trả lời câu hỏi, thì nay 
Hiên giả, hãy hỏi đi. Sau khi nghe, chúng tôi sẽ được biệt. 

2. - Thưa Hiền giả, có phải: "Thế giới là thường còn. 
Kiên này là sự thật, kiên nào khác là hư vọng."? Kiên là như 
vậy, có phải không Hiên giả? 

- Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vậy: " Thế giới 
là ĐI 0HE còn. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng." 

- Vậy có phải: "Thế giới là vô thường. Kiến này là sự 
thật, kiên nào khác là hư vọng”? Kiên là như vậy, có phải 
không Hiên giả? 


190 Chương X - Mười Pháp 


- Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vây: "Thế giới 
là vô thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng." 

- Có phải, thưa Hiền giả, "Thế giới là có biên tế... "Thế 
giới là không biên tế... "Sinh mạng và thân thể là một... "Sinh 
mạng và thân thể là khác... "Như Lai có tồn tại sau khi chết... 
"Như Lai không tôn tại sau khi chết... "Như Lai có tồn tại và 
không tôn tại sau khi chết... "Như Lai không có tồn tại và 
không không tôn tại sau khi chết... Kiến này là sự thật, kiến 
nảo khác là hư vọng"? Kiến là như vậy, có phải không thưa 
Hiền giả? 

- Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy: "Như Lai 
không có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiến 
này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng". 

- Vậy thưa Hiền giả, Hiền giả không biết, Hiền giả 
không thấy. 

- Thưa Hiền giả, không phải tôi không hết, không phải 
tôi không thấy. Thưa Hiền giả, tôi có biết, tôi có thấy. 

3. - Có phải, thưa Hiền giả, "Thế giới là thường còn. 
Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng"? Được hỏi 
vậy, Hiền giả nói: "Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vậy: 
"Thế giới là thường còn. Kiến này là sự thật, kiến nào là khác 
là hư vọng". Có phải, thưa Hiền giả, "Thế giới là vô thường. 
Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng"?.... "Thế giới 
là có biên tế... Thế giới là vô biên... "Sinh mạng và thân thê 
là một... Sinh mạng và thân thể là khác... "Như Lai có tồn tại 
sau khi chết... "Như Lai không có tồn tại sau khi chết... "Như 
Lai có tôn tại và không tồn tại sau khi chết... "Như Lai không 
có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự 
thật, kiến nào khác là hư vọng”? Được hỏi vậy, Hiền giả nói: 
"Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vây: "Như Lai không 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 191 


tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự 
thật, kiến nào khác là hư vọng."" Vậy, thưa Hiền giả, "Hiền 
giả không biết, Hiền giả không thấy?" Được hỏi vậy, Hiền 
giả nói: "Thưa Hiền giả, không phải tôi không biết, không 
phải tôi không thấy. Thưa Hiền giả, tôi có biết, tôi có thấy". 
Vậy thưa Hiền giả, "cần phải hiểu như thế nào, ý nghĩa lời 
nói này? " 

4. - "Thế giới là thường còn. Kiến này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng". Thưa Hiền giả, đây là tà kiến. "Thế 
giới là vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng". Thưa Hiền giả, đây là tà kiến. "Thế giới có biên tế... 
"Thế giới không biên tế... "Sinh mạng và thân thê là một... 
"Sinh mạng và thân thể là khác... "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết... "Như Lai không có tồn tại sau khi chết... "Như Lai có 
tồn tại và không tồn tại sau khi chết... "Như Lai không có tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, 
kiến nào khác là hư vọng". Thưa Hiền giả, đây là tà kiến. 
Thưa Hiền giả, xa cho đến như vậy là các tà kiến. Xa cho đến 
như vậy là kiến xứ, kiến trú, kiến triền phược, kiến khởi, kiến 
diệt, tôi có biết điều ấy, tôi có thấy điều ấy. Do tôi có biết 
điều ấy, tôi có thấy điều ấy, làm sao tôi lại trả lời: "Tôi 
không biết, tôi không thấy"! Thưa Hiền giả: "Tôi có biết, tôi 
có thấy". 

- Hiền giả tên là gì? Và như thế nào các vị đồng Phạm 
hạnh biết Hiền giả? 


- Thưa Hiền giả, Ananda là tên của tôi. Và các vị đồng 
Phạm hạnh biết tôi là Ananda. 

- Ôi, tôi đang nói chuyện với Tôn giả Đại sư, mà tôi 
không biết là Tôn giả Ananda. Nếu tôi biết là Tôn giả 
Ananda, tôi đã không nói nhiều như vậy, mong Tôn giả 
Ananda tha lỗi cho. 


192 Chương X - Mười Pháp 


(VI) (97) Đáng Đảnh Lễ 


. = Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh 
lễ, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế 
nào là mười? 

2.Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống chế 
ngự với sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghỉ 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và 
học tập trong học pháp. 


3. Là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều 
đã nghe. Các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, tán thán đời sông Phạm hạnh, hoàn toàn viên 
mãn thanh tịnh, các pháp như vậy nghe hiệu, được thọ trì, 
được tụng đọc băng lời, được quán sát với ý, được khéo thê 
nhập với chánh kiên. 

4. Là người bạn với thiện, là thân hữu với thiện, thân 
thiêt với thiện. 

5. Có chánh kiến, thành tựu chánh tri kiến. 


6ó. Chứng được nhiều loại thần thông, một thân hiện ra 
nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình 
đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư 
không; độn thỏ, trồi lên qua đất liền như ở trong nước; đi 
trong nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết già du 
hành trên hư không như con chim; với bàn tay chạm rờ mặt 
trăng và mặt trời, những vật có đại oal lực, đại oai thần như 
vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 


7. Có thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai 
loại tiêng chư thiên và loài người, xa và gân. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 193 


S. Sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài 
người với tâm của mình, vị ẫy được biết như sau: "Tâm có 
tham biết là tâm có tham; tâm không tham biết là tâm không 
tham." "Tâm có sân biết là tâm có sân; tâm không sân biết là 
tâm không sân." "Tâm có si biết là tâm có si; tâm không sĩ 
biết là tâm không si." "Tâm chuyên chú biết là tâm chuyên 
chú; tâm tán loạn biết là tâm tán loạn; "Đại hành tâm biết là 
đại hành tâm, không phải đại hành tâm, biết là không phải 
đại hành tâm." "Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng." "Tâm 
chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng.""Tâm Thiền 
định biết là tâm Thiền định." ."Tâm không Thiền định biết là 
tâm không Thiền định." "Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát; 
tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát." 

9. Vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, 
hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai 
trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ răng: 
“Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giải 
cấp như thế này, đồ ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế 
này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, 
ta được sanh tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, 
dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ ăn như thế này, 
thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ở đây". Như vậy, ta nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các 
chỉ tiết. 

10. Vị ấy với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, biết trí 
tuệ về sanh tử của chúng sanh, thấy sự sống và chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất 


194 Chương X - Mười Pháp 


hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này các Hiền giả, những vị 
này, làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc 
Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những vị 
này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi đữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền giả, còn những chúng 
sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phi 
báng các bậc Thánh, theo chánh kiến tạo các nghiệp theo 
chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy, 
vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết 
của chúng sanh. VỊ ẫy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


II. Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ẫy ngay trong hiện tại, 
tự mình với thăng trí, chứng ngộ chứng đạt, và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Này các Tyỷ-kheo, thành tựu mười pháp này, vị Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đánh 
lê, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước 
điện vô thượng ở đời. 

(VHI) (98) Vị Trưởng Lão 


I. Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, vị 
trưởng lão tại địa phương nào vị ấy trú, vị ấy trú an ồn. Thế 
nào là mười? 


2. Vị trưởng lão đã lâu ngày được biết đến, xuất gia đã 
lâu ngày có giới... chấp nhận và học hỏi trong các học pháp; 
là vị nghe nhiều.... khéo thể nhập với chánh kiến; cả hai giới 
bốn Pàtimokkha được khéo truyền đạt một cách rộng rãi, 
được khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định theo 
kinh, theo chỉ tiết, vị ẫy thiện xảo trong sự sanh khởi và 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 195 


chấm dứt các tranh sự, ưa thích pháp; dùng lời ái ngữ, hết 
sức hân hoan trong thắng pháp, thăng luật; biết đủ với bất cứ 
vật dụng nào nhận được như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh; dễ mến, khéo chế ngự trong khi đi tới đi 
lui, khi ngồi trong nhà; chứng được không khó khăn, chứng 
được không mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn Thiền 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú; do đoạn diệt các lậu 
hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
trưởng lão trú tại địa phương nào, tại địa phương nào, sông 
được an ôn. 


(1X) (99) Upàli 


1. Bấy giờ có Tôn giả Upàii đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Upàli bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, con muôn sông trong rừng núi cao 
nguyên, tại các trú xứ xa văng. 


2. Này Upàli, không dễ dàng là sống tại các rừng núi 
cao nguyên, các trú xứ xa văng, khó khăn là đời sống viễn ly, 
khó ưa thích là đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng: "Các ngôi 
rừng làm loạn ý Tỷ-kheo chưa được Thiền định”. Này Upàii, 
ai nói như sau: "Dầu tôi chưa được Thiền định, tôi sẽ sống tại 
các rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng", thời người 
ấy được chờ đợi như sau: "Vị ấy sẽ chìm xuống (đáy) hay 
nổi lên (mặt nước)". 

3. Ví như, này Upàli, một hồ nước lớn, có con voi lớn 
đi đến, bảy thước hay tám thước cao. Con voi ấy suy nghĩ: 
"Ta hãy lặn vào hồ nước này, rồi chơi trò chơi rửa tai, rồi 
chơi trò chơi rửa lưng; sau khi chơi trò rửa tai, sau khi chơi 


196 Chương X - Mười Pháp 


trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ 
hồ bước lên, ta đi chỗ nào ta muốn". Rồi con voi ấy lặn vào 
hồ nước ấy, có thê chơi trò chơi rửa tai, có thể chơi trò chơi 
rửa lưng, sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi chơi trò rửa 
lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ bước lên, 
nó đi chỗ nào nó muốn. Vì sao? Vì tự ngã to lớn tìm được 
chân đứng trong chỗ nước. Rồi có con thỏ hay con mèo đến, 
nó suy nghĩ: "Ta là ai, con voi lớn là ai? Vậy ta sau khi lặn 
xuống hồ nước này, có thê chơi trò chơi rửa tai, có thể chơi 
trò chơi rửa lưng; sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi chơi 
trò chơi rửa lưng, sau khi tăm, sau khi uống nước, sau khi từ 
hồ bước lên, ta sẽ đi chỗ nào ta muốn". Rồi nó nhảy vào hồ 
nước ấy lập tức, không có tính toán. Với nó, được chờ đợi 
rằng: "Nó sẽ chìm hay nỗi trên mặt nước" Vì sao? Này Upàii, 
vì tự ngã nhỏ bé không tìm được chân đứng trong nước sâu. 
Cũng vậy, này Upàli, ai nói rằng: "Dầu tôi không được định, 
tôi k sông trong các rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa 
vắng". Với vị ấy, QUỐC chờ đợi rằng: "Vị ấy sẽ chìm xuống 
hay nỗi trên mặt nước". 


4. Ví như: này Upàli, một đứa trẻ, còn nhỏ, còn yếu, 
năm ngửa, chơi với phân và nước tiêu của mình. Thầy nghĩ 
thế nào, này Upàii, trò chơi con nít này có thiệt là toàn diện 
đầy đủ không? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàili, đứa con nít ấy, sau một thời gian, sau khi 
lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, có được các đồ chơi 
của những con nít, như trẻ con chơi khăn, chơi nhảy lộn nhào, 
chơi chong chóng, chơi với đồ đong bằng lá, chơi xe con, 
chơi cung nhỏ, và nó chơi với những đồ chơi ấy. Thầy nghĩ 
thế nào, này Upàli, trò chơi này so sánh với trò chơi trước, có 
đi đến thù diệu hơn, thù thắng hơn? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 197 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Rồi này Upàli, đứa trẻ ấy, sau một thời gian, sau khi 
lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, thọ hưởng đầy đủ 
năm món dục lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thúc lòng dục, 
hấp dẫn, với các tiếng do tai nhận thức... với các hương do 
mũi nhận thức... với các vị do lưỡi nhận thức... với các xúc 
do thân cảm giác, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thích 
lòng dục, hấp dẫn. Thầy nghĩ thế nào, này Upàii, trò chơi này, 
so sánh với các trò chơi trước có thù diệu hơn, thù thắng hơn 
không? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


5. Ở đây, này Upàli, Như Lai xuất hiện ở đời, là bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với 
thắng trí, tuyên bố cho biết về thế giới này, các chư Thiên, 
các Ma, các Phạm thiên, với chúng Sa-Môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, nêu rõ phạm hạnh hoàn toàn viên 
mãn thanh tịnh. Người gia chủ, hay con người gia chủ hay 
một người tái sanh trong một gia đình khác nghe Pháp ấy, 
sau khi nghe Pháp, vị ấy sanh lòng tin vào Như Lai. Vị ây 
thành tựu với lòng tin ấy, suy xét như sau: "Đời sống gia 
đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, 
đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó 
cho một người sống ở gia đình có thê sống theo phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ 
ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình. VỊ ấy xuất gia như vậy, thọ 
lãnh đầy đủ sự học tập và nếp sống của các Tỷ-kheo. Sau khi 
đoạn tận sát sanh, sống từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, 


198 Chương X - Mười Pháp 


biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Sau khi đoạn tận lấy của 
không cho, vị ấy sống từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy 
những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự mình sống 
thanh tịnh không có trộm cướp. Sau khi đoạn tận không 
Phạm hạnh, vị ẫy sống Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, từ 
bỏ dâm dục hèn hạ. Sau khi đoạn tận nói láo, vị ẫy sống từ 
bỏ nói láo, nói lời chơn thật, nói lời liên hệ đến chân thật, 
vững chắc đáng tin cậy, không lường gạt lời hứa đối với đời. 
Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vị ấy sống từ bỏ nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến chỗ kia để sanh 
chia rẽ ở những người kia; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi 
nói đến chỗ này đề sanh chia rẽ ở những người này. Như vậy, 
vị ấy sống kết hợp những kẻ bị chia rẽ, tăng trưởng những kẻ 
đã hòa hợp, ưa thích hòa hợp, thích thú hòa hợp, hoan hỷ 
trong hòa hợp. Sau khi đoạn tận lời nói độc ác, vị ấy sống từ 
bỏ lời nói độc ác; những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, 

thích ý nhiều người, vị ấy nói những lời như vậy. Sau khi 
đoạn tận nói lời phù phiếm, vị ấy sống từ bỏ nói lời phù 
phiếm, nói lời đúng thời, nói lời chân thật, nói lời có ý nghĩa, 
nói lời về Chánh pháp, nói lời về Luật, nói những lời đáng 
được gìn giữ, những lời hợp thời thuận lý, có mạch lạc hệ 
thống, có ích lợi. Vị ấy sống từ bỏ làm hại các hột giống và 
các loại cây cỏ; dùng mỗi ngày một bữa, từ bỏ ăn ban đêm, 
từ bỏ ăn phi thời; từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, từ 
bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời 
trang, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng 
và bạc, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ 
nhận đàn bà, con gái; từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai; từ bỏ nhận 
cừu và đê; từ bỏ nhận gia cầm và heo; từ bỏ nhận voi, bò, 
ngựa và ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ việc 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 199 


phái người làm môi giới, hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ 
buôn bán; từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo 
lường; từ bỏ các tà hạnh, như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ 
làm thương tôn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp 
phá. Vị ấy, biết đủ, băng lòng với tắm y để che thân, với đồ 
ăn khất thực để nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang theo. 
Cũng như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai 
cánh; cũng vậy, vị ấy bằng lòng với tấm y để che thân, với 
đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang 
theo. Vị ấy thành tựu với thành tựu giới uẫn này, nội tâm 
cảm thọ sự an lạc không có phạm lỗi. 


L TÀ l ấy, khi mắt thấy sắc, không năm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn 
căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bị, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì 
nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... 
mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức 
các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì ý căn không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị 
ây chế ngự nguyên nhân â ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì 
ý căn. VỊ ây thành tựu Thánh hộ trì các căn này, nên hưởng 
lạc thọ nội tâm, không có xen lẫn. 

7. VỊ ẫy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay 
đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh 
giác; khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tính giác; khi đi đại tiện, 
tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên 
lặng đều tỉnh giác. Vị ấy thành tựu với Thánh giới uân này, 
thành tựu với Thánh hộ trì các căn này, thành tựu với Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này, chọn một trú xứ thanh vắng như 


200 Chương X - Mười Pháp 


rừng, gốc cây, khe đá, hang đá, bãi tha ma, khu rừng xa vắng, 
ngoài trời, đồng rơm. VỊ ây đi đến rừng hay đi đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống, ngôi kiết-già, lưng thăng và an trú 
chánh niệm trước mặt. VỊ ấy, sau khi đoạn tận tham ái ở đời, 
sông với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm khỏi tham ái. Sau 
khi đoạn tận sân, vị ây sông với tâm không sân hận, lòng từ 
mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân 
hận. Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, sống với tâm 
thoát ly hồn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh 
sáng, chánh niệm tỉnh giác, vị ấy gột rửa tâm hết hôn trầm 
thụy miên. Sau khi đoạn tận trạo hối, sống không trạo hồi, 
với nội tâm trầm lặng, vị ây gột rửa hết tâm trạo cử hối tiếc. 
Sau khi đoạn tận nghi ngờ, vị ấy sống thoát ly nghi ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với 
thiện pháp. 


§. Vị ấy sau khi đoạn tận năm triền cái này, những pháp 
làm uế nhiễm tâm, làm hèn yếu trí tuệ, ly dục, ly các pháp 
bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì sao, này UpàlI, có 
phải sự an trú này, sánh với các an trú trước, được thù diệu 
hơn, thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàli, các đệ tử của Ta, thấy được Pháp này 
trong tự ngã, sống tại các rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa 
vắng, cho đến khi mục đích của mình chưa đạt, thời họ vẫn 
trú (tại các chỗ ấy), (hay như mục đích của mình chưa đạt, 
tức là định chưa đạt; thời không sống trong rừng núi cao 
nguyên tại các trú xứ xa vắng). 


9. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tầm và 
ứ... chứng đạt và an trú Thiên thứ hai. Thây nghĩ thê nảo, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 201 


này UpàlI, có phải sự an trú này, sánh với những an trú trước, 
được thù diệu hơn, được thù thăng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này UpàlI, các đệ tử của Ta, khi quán thây Pháp này 
trên tự ngã, họ mới đên ở các rừng núi cao nguyên, các trú 
xứ xa văng. Họ sẽ không trú nêu mục đích của mình chưa đạt 
được. 


10. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo ly hỷ... chứng và trú 
Thiên thứ ba. Thầy nghĩ thế nào, này Upàli, có phải sự an trú 
này, sánh với những an trú trước, được thù diệu hơn, được 
thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàili, các đệ tử của Ta, khi quán thấy Pháp này 
trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi, cao nguyên, các trú 
xứ xa vắng. Họ sẽ không trú nêu mục đích của mình chưa đạt 
được. 

I1. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo đoạn lạc... chứng đạt 
và an trú Thiền thứ tư. Thầy nghĩ thế nào, này Upàii... chưa 
đạt được...?.... 

12. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua các sắc tưởng 
một cách hoàn toàn, chấm dứt các tưởng đối ngại, không tác 
ý đến các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Thầy nghĩ thế nảo, 
này UpàiI...? ... mục đích của mình chưa đạt được. 

13. Lại nữa, này Upàli, Tyỷ-kheo vượt qua một cách 
hoàn toàn Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Thầy nghĩ thế nào, này 
UpàiI...? ... mục đích của mình chưa đạt được. 


202 Chương X - Mười Pháp 


Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn 
toàn Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có sở hữu", chứng 
đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Thây nghĩ thê nào, này 
Upàii...? ... mục đích của mình chưa đạt được. 

Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn 
toàn Vô sở hữu xứ, nghĩ răng: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 
diệu", chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thây 
nghĩ thê nào, này UpàÏli, có phải sự an trú này, sánh với các 
an trú trước, được thù diệu hơn, được thù thăng hơn? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn... mục đích của mình chưa 
đạt được. 

14. Lại nữa, này Upàli, Tyỷ-kheo sau khi vượt qua một 
cách hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an 
trú Diệt thọ tưởng định, vị ấy sau khi thấy với trí tuệ, các lậu 
hoặc được đoạn tận. Thầy nghĩ thế nào, này Upàil1I, có phải sự 
an trú này, sánh với các an trú trước, được thù diệu hơn, 
được thù thăng hơn? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này Upàii, các đệ tử của Ta, sau khi quán thấy Pháp 
này trên tự ngã đã đên ở trong các rừng núi cao nguyên, tại 
các trú xứ xa văng, họ không trú nêu mục đích của mình 
chưa đạt được. 

Vậy này Upàii, “Thầy hãy sống giữa chúng Tăng. Sống 
giữa chúng Tăng, Thây sẽ được an ồn. 

(X) (100) Không Thể Tăng Trưởng 

I. Này các Tý-kheo, không đoạn tận mười pháp này, 
không có thê chứng ngộ quả A-la-hán. Thê nào là mười? 

2. Tham, sân, s1, phần nộ, hiềm hận, gièm pha, não hại, 
tật đô, xan tham, mạn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 203 


Không đoạn tận mười pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê chứng ngộ quả A-la-hán. 

3. Đoạn tận mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
chứng ngộ quả A-la-hán. Thê nào là mười? 

4. Tham, sân, s1, phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, não hại, 
tật đô, xan tham, mạn. 

Đoạn tận mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê 
chứng ngộ quả A-la-hán. 


XI. Phẩm Sa Môn Tưởng 


(D (101) Tưởng 


1. Có ba Sa-môn tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, làm cho đây đủ bảy pháp. Thê nào là ba? 


2. Ta nay đã đến tình trạng mất bản sắc; đời sống ta bị 
phụ thuộc vào người khác; hành vi của ta cân phải thay đôi. 


Ba Sa-môn tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. Thế nào 
là bảy? 

3. Luôn luôn là người làm liên tục, thực hiện liên tục 
trong các Giới Luật; không có tham ái; không có sân; không 
có quá mạn, ưa thích học tập; đối với các vật dụng cân yêu 
cho đời sống, nó nghĩ: "Đây là mục đích sống tinh cần tinh 


LÊN) 


tân.. 


Này các Tỷ-kheo, có ba Sa-môn tưởng này tu tập, được 
làm cho sung mãn, làm cho đây đủ bảy pháp. 


(D) (102) Giác Chỉ 


204 Chương X - Mười Pháp 


1. Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, làm cho đây đủ ba minh. Thê nào là bảy? 

2. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tỉnh tấn giác chỉ, 
hỷ giác chi, khinh an giác chị, định giác chị, xả giác chị. 

Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, làm cho đây đủ ba minh. Thê nào là ba? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời... nhớ đến nhiều 
đời trước với các nét đại cương và các chỉ tiết. Với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân... rõ biết các chúng sanh, tùy thuộc 
hạnh nghiệp của họ. Do đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi 
chứng ngộ, chứng đạt, vị ẫy an trú. 


Bảy giác chi này, này các Ty-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, làm cho đây đủ ba minh này. 


(II) (103) Tà Tánh 


I. Do tà tánh, này các Tỷ-kheo, nên thất bại, không 
thành công. Và này các Tyỷ-kheo, thê nào là do tà tánh, nên 
thât bại, không thành công? 


2. Với người tà kiến, này các Tỷ-kheo, có tả tư duy. 
Với người tà tư duy, có tà ngữ. Với người tà ngữ, có tà 
nghiỆp. Với người tà nghiệp, có tà mạng. Với người tà mạng, 
có tà tinh tấn. Với người tà tinh tấn, có tà niệm. Với người tà 
niệm, có tà định. Với người tà định, có tà trí. Với người tà trí, 
có tà giải thoát. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, do tà tánh đưa đến thất bại. 


3. Do chánh tánh, này các Tỷ-kheo, nên thành công, 
không thât bại. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là do chánh tánh 
nên thành công, không thât bại? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 205 


4. Với người chánh kiến, này các Tỷ-kheo, có chánh tư 
duy. Với người chánh tư duy, có chánh ngữ. Với người 
chánh ngữ, có chánh nghiệp. Với người chánh nghiệp, có 
chánh mạng. Với người chánh mạng, có chánh tinh tấn. Với 
người chánh tinh tấn, có chánh niệm. Với người chánh niệm, 
có chánh định. Với người chánh định, có chánh trí. Với 
người chánh trí, có chánh giải thoát. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, do chánh tánh đưa đến 
thành công, không đưa đến thất bại. 


(IV) (104) Chủng Tử 


1. Này các Tỷ-kheo, với người đàn ông, với con người 
có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, 
có tả tỉnh tấn, có tà niệm, có tà định, có tà trí, có tà giải thoát; 
phàm có thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp 
nhận theo kiến ấy; phàm có khẩu nghiệp gì.. phàm có v: 
nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến 
ấy; phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phảm có 
ước nguyện nào và phàm có các hành nảo, tất cả các pháp ấ ấy 
đưa đến bắt khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ý ý, bất hạnh, đau khổ. 
Vì sao? Này các Tý-kheo, vì kiến là ác. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, hột giống cây nimba, hay hột giống cây kosàtakì (một 
loại dây leo), hay hột giống cây mướp đắng được gieo vào 
đất ướt. Phàm vị gì nó lấy lên từ đất, phàm vị gì nó lẫy lên từ 
nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh đăng, tánh cay, tánh 
không lạc của nó. Vì sao? Vì nó là tánh ác của hột giống, này 
các Tỷ-kheo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với người đàn ông, 
với con người có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, 
có tà mạng, có tà tỉnh tấn, có tà niệm, có tà định, có tà trí, có 
tà giải thoát, phàm có thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, 
được chấp nhận theo kiến ấy, phàm có khẩu nghiệp 8Ì... 
phàm có ý nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, và được chấp 


206 Chương X - Mười Pháp 


nhận theo kiến ấy; phàm có tư tâm sở nào, phảm có quyết 
định nào, phàm có ước nguyện nảo, phàm có các hành nảo, 
tất cả các pháp ấy đưa đến bất khả lạc, bất khả hý, bất khả ý, 
bất hạnh, đau khô. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì tà kiến là ác. 


3. Này các Tỷ-kheo, với người đản ông, với con người 
có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh 
nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có 
chánh định, có chánh trí, có chánh giải thoát; phàm có thân 
nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến 
ây; phảm có khâu nghiệp gì... phàm có ý nghiệp gì được thực 
hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy; phàm có tư tâm sở 
nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nảo, và 
phàm có các hành nào, tất cả các pháp ấy đưa đến khả năng 
lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì chánh kiến là hiền thiện. VÍ như, này các Tỷ-kheo, 
hột giống cây mía, hay hột giống cây lúa, hay hột giống cây 
nho được gieo vào đất ướt. Phàm vị gì nó lấy lên từ đất, 
phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh 
ngon, tánh ngọt, tánh thuần chất của nó. Vì sao? Vì hột giống 
là hiền thiện. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với người có 
chánh kiến, này các Tỷ-kheo, phảm mọi thân hành... vì tánh 
hiền thiện của kiến. 

(V) (105) Vô Minh 


1. Khi nào vô minh dẫn đầu, này các Tỷ-kheo, đưa đến 
sự thành tựu các pháp bắt thiện, thời vô tàm, vô quý nối tiếp 
theo. Với kẻ bị vô minh chi phối, vô trí, này các Tỷ-kheo, tà 
kiến sanh. Với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh. Với kẻ tà tư duy, 
tà ngữ sanh. Với kẻ tà ngữ, tà nghiệp sanh. Với kẻ tà nghiệp, 
tà mạng sanh. Với kẻ tà mạng, tà tinh tấn sanh. Với kẻ tà tinh 
tấn, tà niệm sanh. Với kẻ tà niệm, tà định sanh. Với kẻ tà 
định, tà trí sanh. Với kẻ tà trí, tà giải thoát sanh. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 207 


2. Khi nào minh dẫn đầu, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự 
thành tựu các thiện pháp, thời tàm và quý nối tiếp theo. Với 
kẻ được minh chỉ phối, có trí, này các Tỷ-kheo, chánh kiến 
sanh. Với vị có chánh kiến, chánh tư duy sanh. Với vị có 
chánh tư duy, chánh ngữ sanh. Với vị có chánh ngữ, chánh 
nghiệp sanh. Với vị có chánh nghiệp, chánh mạng sanh. Với 
vị có chánh mạng, chánh tính tân sanh. Với vị có chánh tinh 
tấn, chánh niệm sanh. Với vị có chánh niệm, chánh định sanh. 
Với vị có chánh định, chánh trí sanh. Với vị có chánh trí, 
chánh giải thoát sanh. 


(VD (106) Nguyên Nhân Khiến Cho Tổn Giảm 


1. Này các Tỷ-kheo, có mười tốn giảm sự này. Thế nào 
là mười? 

2. Với người có chánh tri kiến, này các Tý-kheo, tà kiến 
bị tôn giảm, các pháp ác, bất thiện do duyên tà kiến sanh, các 
pháp ấy bị tổn giảm. Các pháp thiện do duyên chánh kiến 
sanh, các pháp ấy đi đến viên mãn trong tu tập. Với người có 
chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, tà tư duy bị tổn giảm, và các 
pháp ác, bắt thiện do duyên tà tư duy sanh, các pháp ấy bị tốn 
giảm. Các pháp thiện do duyên chánh tư duy sanh, các pháp 
ây được viên mãn trong tu tập. Với người có chánh ngữ... có 
chánh nghiệp... có chánh mạng... có chánh tinh tấn... có 
chánh niệm... có chánh định... có chánh trí... có chánh giải 
thoát, này các Tỷ-kheo, tà giải thoát bị tốn giảm, và các pháp 
ác, bất thiện do duyên tà giải thoát sanh, các pháp ấy bị tổn 
giảm. Do duyên chánh giải thoát, các thiện pháp đi đến viên 
mãn trong tu tập. 


Này các Tỷ-kheo, có mười tôn giảm sự này. 


208 Chương X - Mười Pháp 


(VI) (107) Tẩy Trần 


1. Này các Tỷ-kheo, tại các quốc độ miền Nam, có lễ 
tây trần. Tại đây. có các món ăn, có các thức uống, các đồ ăn 
loại cứng, các đồ ăn loại mềm, đồ nếm, đồ uống, múa, hát, 
nhạc. Này các Tý-kheo, đây là lễ tây trần, Ta tuyên bố rằng 
không phải là không có. Và này các Tỷ-kheo, lễ tây trần ấy là 
hạ liệt, thô tục, phàm phu, không phải Thánh, không liên hệ 
đến mục đích, không đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bản. Này các Tỷ kheo. Ta sẽ 
thuyết về tây trần thuộc bậc Thánh, tây trần này đưa đến nhất 
hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết Bàn. Do duyên tây trần này, các chúng sanh bị 
sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị già được 
giải thoát khỏi già; cách chúng sanh bị chết được giải thoát 
khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi khổ, ưu, não được giải 
thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
SẼ nÓI. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. Và này, các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh tẩy trần, do 
Thánh tây trần này đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Do duyên 
Thánh tây trần này, các chúng sanh bị sanh được giải thoát 
khỏi sanh; những chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; 
các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng 
sanh bị sâu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, 
ưu, não. 


3. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến bị 
tây sạch, và những pháp ác bât thiện nào do duyên tà kiên 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 209 


khởi lên, các pháp ấy của người Ấy, được tây sạch. Và các 
pháp thiện do duyên chánh kiến, đi đến viên mãn trong tu tập. 
Với người chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, tà tư duy bị tây 
sạch... Với người chánh ngữ, này các Tỷ-kheo, tà ngữ được 
tây sạch..Với người chánh nghiệp, này các Tỷ-kheo, tà 
nghiệp được tây sạch... Với người chánh mạng, này các Tỷ- 
kheo, tà mạng được tây sạch... Với người chánh tính tấn, này 
các Tỷ-kheo, tà tinh tấn được tây sạch... Với người chánh 
niệm, này các Tỷ-kheo, tà nệm được tây sạch... Với người 
chánh định, này các Tỷ-kheo, tà định được tây sạch... Với 
người chánh trí, này các Tỷ-kheo, tà trí được tây sạch... Với 
người chánh giải thoát, này các Tỷ-kheo, tà giải thoát được 
tây sạch và những pháp ác bất thiện do duyên tà giải thoát 
khởi lên, các pháp ấy của người ấy được tây sạch. Và các 
pháp thiện do duyên chánh giải thoát, đi đến viên mãn trong 
tu tập. 


4. Này các Tý-kheo, đây là Thánh tây trần ấy, tây trần 
này đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do duyên tây trần này nên 
các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; những 
chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, những chúng sanh 
bị chết được giải thoát khỏi chết; những chúng sanh bị sầu, bị, 
khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. 


(VI) (108) Y Thuật 


1. Các y sư, này các Tý-kheo, cho thuốc xổ để chận 
đứng các bệnh khởi lên từ mật, để chận đứng các bệnh khởi 
lên từ đàm, để chận đứng các bệnh khởi lên từ gió. Này các 
Tỷ-kheo, đây chỉ là thuốc xổ. Ta tuyên bố rằng đây không 
phải là không có, và này các Tỷ-kheo, thuốc xổ này có thành 
công và cũng có thất bại. Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết 
về thuốc xổ các bậc Thánh, thuốc xổ này thành công, không 


210 Chương X - Mười Pháp 


có thất bại. Do nhân thuốc xổ này nên các chúng sanh bị 
sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị già được 
giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị chết được giải thoát 
khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải 
thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
SẼ nÓI. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thuốc xổ bậc Thánh, 
thuốc xổ này thành công, không có thất bại. Do duyên thuốc 
xổ bậc Thánh này nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát 
khỏi sanh... các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải 
thoát khỏi sâu, bi, khổ, ưu, não? 

3. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến bị 
xổ ra. Các ác bất thiện pháp do duyên tà kiến sanh khởi nên 
các pháp ấy được xổ ra và các pháp thiện do duyên với chánh 
kiến đi đến viên mãn trong tu tập. Với người có chánh tư duy, 
này các Tỷ-kheo, tà tư duy bị xô ra... Với người có chánh ngữ, 
này các Tỷ-kheo, tà ngữ bị xổ ra... Với người có chánh nghiệp, 
này các Tỷ-kheo, tà nghiệp bị xổ ra... Với người có chánh 
mạng, này các Tỷ-kheo, tà mạng bị xổ ra... Với người có 
chánh tinh tấn, này các Tỷ-kheo, tà tỉnh tấn bị xổ ra... Với 
người có chánh niệm, này các Tỷ-kheo, tà niệm bị xổ ra... Với 
người có chánh định, này các Tỷ-kheo, tà định bị xổ ra... Với 
người có chánh trí, này các Tý-kheo, tà trí bị xổ ra... Với 
người có chánh giải thoát, này các Tỷ-kheo, tà giải thoát bị xô 
ra... Các pháp ác bất thiện, do duyên tà giải thoát sanh khởi, 
các pháp ấy bị xổ ra và các pháp thiện, duyên với chánh giải 
thoát đi đến viên mãn trong tu tập. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 211 


4. Này các Tỷ-kheo, đây là thuốc xổ bậc Thánh, thuốc 
xổ này chỉ thành công, không thất bại. Do nhân thuốc xô này 
nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các 
chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị 
chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, 
ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. 


(IX) (109) Mửa 


(Giống như kinh 108, kinh trước dùng chữ "xổ", kinh 
này dùng chữ "mứa "). 


(X) (110) Bài Tiết 


1. Có mười pháp này, này các Tỷ-kheo, cần phải bài tiết. 
Thê nào là mười? 

2. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến bị 
bài tiết ra, . . (giống như hai kinh trước, chỉ chữ "bài tiết" 


H¿ 


thay cho chế xô”). 
(XD (111) Vô Học (1) 


1, Bấy giờ có một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Vô học, vô học, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo là bậc vô học? 


2. Ở đây, này Tỷ-kheo, Tý-kheo thành tựu vô học 
chánh tri kiến, thành tựu vô học chánh tư duy, thành tựu vô 
học chánh ngữ, thành tựu vô học chánh nghiệp, thành tựu vô 
học chánh mạng, thành tựu vô học chánh tính tấn, thành tựu 
vô học chánh niệm, thành tựu vô học chánh định, thành tựu 
vô học chánh trí, thành tựu vô học chánh giải thoát. 


Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo vô học. 


212 Chương X - Mười Pháp 


(XI) (112) Vô Học (2) 

1. Này các Tý-kheo, có mười pháp vô học này. Thế nào 
là mười? 

2. Vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học 
chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học 
chánh tính tân, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô 
học chánh trí, vô học chánh giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, có mười pháp vô học này. 


XII. Phẩm Đi Xuống 


(D (113) Phi Pháp 


1. Phi pháp và phi mục đích này, này các Tỷ-kheo, cần 
phải hiểu biết; pháp và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi 
biết phi pháp và phi mục đích, sau khi biết pháp và mục đích, 
pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải 
thực hành. Này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp và phi mục 
đích? 

2. Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh 
tắn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. 

Này các Ty-kheo, đây gọi là phi pháp và phi mục đích. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp và mục đích? 


3. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định, chánh 
trí, chánh giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là pháp và mục đích. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 213 


4. Và này các Tý-kheo, phi pháp và phi mục đích cần 
phải hiểu biết; pháp và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi 
hiểu biết phi pháp và phi mục đích sau khi hiểu biết pháp và 
mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế 
ấy, cần phải thực hành. Được nói đến như vậy là do duyên 
này được nói đến. 


(ID (114) Không Phải Mục Đích 


1. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu 
biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi 
biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, 
pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải 
thực hành. Và này các Tý-kheo, thế nào là phi pháp? Thế nào 
là pháp, thế nào là phi mục đích và thế nào là mục đích? 


2. Tà kiến, này các Tý-kheo, là phi pháp; chánh kiến là 
pháp. Những pháp ác bất thiện nào do duyên tà kiến được 
sanh, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh 
kiến đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà tư duy, 
này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh tư duy là pháp. Những 
pháp ác bất thiện nào do duyên tà tư duy được sanh, đây là 
phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh tư duy đi 
đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà ngữ, này các 
Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh ngữ là pháp. Những pháp ác bất 
thiện nào do duyên tà ngữ sanh khởi, đây là phi mục đích. 
Những pháp thiện do duyên chánh ngữ đi đến đầy đủ trong tu 
tập, đây là mục đích. Tà nghiệp, này các Tỷ-kheo, là phi 
pháp; chánh nghiệp là pháp. Những pháp ác bất thiện nào do 
duyên tà nghiệp được sanh, đây là phi mục đích. Những pháp 
thiện do duyên chánh nghiệp đi đến đầy đủ trong tu tập, đây 
là mục đích. Tà mạng, này các Tyỷ-kheo, là phi pháp; chánh 
mạng là pháp. Những pháp ác bất thiện nảo do duyên tà 
mạng sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do 


214 Chương X - Mười Pháp 


duyên chánh mạng đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục 
đích. Tà tỉnh tấn, này các Tý-kheo, là phi pháp; chánh tỉnh 
tấn là pháp. Những pháp ác bắt thiện nào đo duyên tả tinh tấn 
sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên 
chánh tinh tấn đi đến đây đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà 
niệm, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh niệm là pháp. 
Những pháp ác bất thiện nào do duyên tà niệm sanh khởi, 
đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh niệm 
đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà định, này các 
Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh định là pháp. Những pháp ác bất 
thiện nào do duyên tà định sanh khởi, đây là phi mục đích. 
Những pháp thiện do duyên chánh định đi đến đầy đủ trong 
tu tập, đây là mục đích. Tà trí, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; 
chánh trí là pháp. Những pháp ác bất thiện nào do duyên tà 
trí sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do 
duyên chánh trí đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. 
Tà giải thoát, này các Ty-kheo, là phi pháp; chánh giải thoát 
là pháp. Những pháp ác bất thiện nào do duyên tà giải thoát 
sanh khỏi, đây là phi mục đích. Và những thiện pháp do 
duyên chánh giải thoát đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục 
đích. 

3. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu 
biết; phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi 
biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, 
pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải 
thực hành. Được nói như vậy, do duyên này được nói đến 
như vậy. 


(IH) (115) Phi Pháp 

1. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu 
biệt; phi mục đích và mục đích cần phải hiệu biệt. Sau khi 
biệt phi pháp và pháp, sau khi biệt phi mục đích và mục đích, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 215 


pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải 
thực hành. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Thuyết như vậy xong, bậc 
Thiện Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy và bước vào tịnh xá. 


2. Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, suy nghĩ như sau: "Này chư Hiền, Thế Tôn đã nói lên 
một cách văn tắt lời tuyên bố này, không phân tích ý nghĩa 
một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá: 
"Phi pháp và pháp, này các Tý-kheo, cần phải hiểu biết, phi 
mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi 
pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp 
như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ẫy cần phải thực 
hành." Với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách 
văn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai là 
người có thê phân tích một cách rộng rãi? " Rồi các Tỷ-kheo 
ấy suy nghĩ như sau: "Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán 
thán, được các vị đồng Phạm hạnh có trí bắt chước. Tôn giả 
Ananda, với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách 
văn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, có thể 
phân tích một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả 
Ananda, sau khi đến, sẽ hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. 
Tôn giả Ananda trả lời cho chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ 
như vậy thọ trì". 


3. Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Tôn giả Ananda, sau khi 
đến nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy 
nói với Tôn giả Ananda: 

- Thưa Hiền giả Ananda. Thế Tôn sau khi nói lên một 
cách văn tắt lời tuyên bố này, không phân tích ý nghĩa một 
cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá: "Phi 


216 Chương X - Mười Pháp 


pháp và pháp, này các Ty-kheo, cần phải hiểu biết, phi mục 
đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi hiểu phi pháp và 
pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế 
nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành." 
Này Hiền giả, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng tôi 
suy nghĩ như sau: "Này chư Hiền, Thế Tôn sau khi nói lên 
một cách văn tắt lời tuyên bố này, không phân tích ý nghĩa 
một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá: 
"Phi pháp và pháp, này các Tý-kheo, cần phải hiểu biết, phi 
mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi 
pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp 
như thế nào, mục đích như thế nảo, như thế ẫy cần phải thực 
hành." Với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách 
văn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi", ai là 
người có thê phân tích một cách rộng rãi? Rồi thưa Hiền giả, 
chúng tôi suy nghĩ như sau: "Tôn giả Ananda được Thế Tôn 
tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh có trí bắt chước. Tôn 
giả Ananda, với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, có 
thể phân tích một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn 
giả Ananda, sau khi đến, sẽ hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa 
này. Tôn giả Ananda trả lời cho chúng ta như thế nào, chúng 
ta sẽ như vậy thọ trì". Thưa Tôn giả Ananda, hãy phân tích 
cho. 


4. Chư Hiền, cũng ví như một người cần thiết lõi cây, 
tìm lõi cây, đi khắp mọi nơi tìm lõi cây, đến một cây to lớn, 
đứng thắng và có lõi cây. Người này bỏ qua rễ, bỏ qua thân 
cây, nghĩ rằng: "Phải tìm lõi cây ở nơi cành lá". Cũng vậy, là 
hành động của chư Tôn giả, đứng trước mặt Thế Tôn, quí vị 
bỏ qua Thế Tôn, nghĩ rằng: "Cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này". 
Chư Hiền, Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những 
gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 217 


trí, trở thành Chánh pháp, trở thành Phạm thiên, vị thuyết giả, 
vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị Pháp 
chủ. Thế Tôn giải thích quý vị như thế nào, quí vị hãy như 
vậy thọ trì. 


5. Hiền giả Ananda, chắc chăn Thế Tôn biết những gì 
cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành 
vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành Chánh pháp, trở thành 
Phạm thiên, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị 
trao cho bất tử, vị Pháp chủ, Như Lai. Chúng tôi phải tùy 
thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích 
cho chúng tôi, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. nhưng Hiền giả 
Ananda được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh 
có trí bắt chước. Hiền giả Ananda có thể giải thích rộng rãi ý 
nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt 
mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Mong 
Hiền giả Ananda giải thích, nêu không có sự gì phiền muộn. 


6ó. Vậy chư Hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ 
giảng. 
- Thưa vâng Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả 
Ananda giảng như sau: 


- Thưa chư Hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố 
một cách văn tắt mà không có phân tích ý nghĩa một cách 
rộng rãi, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá: "Phi 
pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cân phải hiểu biết, phi mục 
đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và 
pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế 
nào, mục đích như thế nảo, như thế ấy cần phải thực hành." 
Và này chư Hiền, thế nào là phi pháp, thế nào là pháp, thế 
nảo là phi mục đích và thế nào là mục đích? 


218 Chương X - Mười Pháp 


7. Tà kiến, này chư Hiền, là phi pháp; chánh kiến là 
pháp, những pháp ác bất thiện gì do duyên tà kiến khởi lên, 
đây là phi mục đích. Và những pháp thiện gì đi đến viên mãn 
trong tu tập, đây là mục đích. Tà tư duy, này chư Hiển, là phi 
pháp; chánh tư duy là pháp... Tà ngữ là phi pháp; chánh ngữ 
là pháp... Tà nghiệp là phi pháp; chánh nghiệp là pháp... Tà 
mạng là phi pháp; chánh mạng là pháp... Tà tinh tấn là phi 
pháp; chánh tinh tấn là pháp... Tà niệm là phi pháp; chánh 
niệm là pháp... Tà định là phi pháp; chánh định là pháp... Tà 
trí là phi pháp; chánh trí là pháp... Tà giải thoát là phi pháp; 
chánh giải thoát là pháp. Và những pháp ác bất thiện nào do 
duyên chánh giải thoát khởi lên đây là phi mục đích, và 
những thiện pháp do duyên chánh giải thoát đi đến viên mãn 
trong tu tập, đây là mục đích. Thưa các Hiền giả, Thế Tôn 
sau khi nói lên lời tuyên bố này một cách vắn tắt mà không 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đã đi vào tịnh xá: "Phi pháp và pháp, này các Tý-kheo, cần 
phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. 
Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và 
mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế 
ấy cần phải thực hành." Thưa các Hiền giả, lời tuyên bố vắn 
tắt này của Thế Tôn mà không phân tích ý nghĩa một cách 
rộng rãi, tôi hiểu ÿ nghĩa rộng rãi như vậy. Thưa chư Hiền, 
nếu chư Hiền muốn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. 
Thế Tôn trả lời như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Ty-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Ananda, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 


Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 219 


8. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố 
một cách văn tắt mà không có phân tích ý nghĩa một cách 
rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá: "Phi pháp 
và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết, phi mục đích 
và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, 
sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nảo, 
mục đích như thế nào, như thế ấ ẫy cần phải thực hành”. Bạch 
Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng con suy 
nghĩ như sau: "Này chư Hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời 
tuyên bố một cách văn tắt mà không có phân tích ý nghĩa 
một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá: "Phi 
pháp và pháp cần phải hiểu biết... hãy như thế ấy mà thực 
hành". Với lời tuyên bố vẫn tắt này của Thế Tôn, không phân 
tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai là người có thể phân tích ý 
nghĩa một cách rộng rãi? " Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được 
Các VỊ đồng Phạm hạnh có trí bắt chước. Tôn giả Ananda với 
lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, 
không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, có thể phân tích 
một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Aunanda 
và hỏi ý nghĩa này". Bạch Thế Tôn, ý nghĩa của chúng được 
Tôn giả Ananda khéo phân tích với những lý do như thế này, 
với những chữ như thế này, với những chữ như thế này, với 
những câu văn như thế này. 


9. Lành thay, lành thay, này các Tỷý-kheo, Hiền trí là 
Hiền giả Ananda! Đại tuệ là Hiền giả Ananda! Này các Tỷ- 
kheo, nếu các Thầy đến hỏi Ta về ý nghĩa này, Ta cũng trả 
lời như vậy, như đã được Ananda trả lời. Đây là ý nghĩa của 
lời Ấy, hãy như vậy thọ trì. 


220 Chương X - Mười Pháp 


(IV) (16) Ajita 


1. Bấy giờ có du sĩ Ajita đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Ajita nói với Thế 
Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi có người đồng Phạm 
hạnh là vị Hiền trí, vị này có nghĩ đến năm trăm tâm xứ. Với 
những tâm xứ ấy, các người ngoại đạo khi bị cật nạn, biết 
rằng: "Chúng tôi đang bị cật nạn". Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các Thầy có thọ trì những căn bản 
địa của bậc Hiện trí không? 


- Bạch Thế Tôn, nay đến thời, bạch Thiện Thệ, nay đến 
thời Thê Tôn thuyết. Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ 
thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
sau: 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lời phi pháp, 
bài xích, công kích lời phi pháp. Với lời ây, vị ây kích thích 
một hội chúng phi pháp đên la cao tiêng, lớn tiêng răng: "VỊ 
Tôn giả thật là một Hiên trí! VỊ Tôn giả thật là một Hiên trí!". 

3. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lời phi 
pháp bài xích, công kích lời đúng pháp. Với lời ây, vị ây kích 
thích một hội chúng phi pháp đên la cao tiêng, lớn tiêng răng: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 221 


"Vị Tôn giả thật là một Hiền trí! Vị Tôn giả thật là một Hiền 
trí". 

4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lời phi 
pháp bài xích, công kích lời đúng pháp và lời phi pháp. Với 
lời ấy, vị ấy kích thích một hội chúng phi pháp đến la cao 
tiếng, lớn tiếng rằng: "Vị Tôn giả thật là một Hiền trí! Vị 
Tôn giả thật là một Hiền trí! ". 

5. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lời 
đúng pháp bài xích, công kích lời phi pháp. Với lời ây, vị cây 
kích thích một hội chúng phi pháp đến la cao tiếng, lớn tiếng 
rằng: "VỊ Tôn giả thật là một Hiền trí! Vị Tôn giả thật là một 
Hiền trí! ". 


6. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu 
biết; phi mục đích và mục đích, cần phải hiểu biết; phi mục 
đích và mục đích, cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và 
pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế 
nào, mục đích như thế nào, như thế Ấy, cần phải thực hành. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp, thế nào là pháp, thế 
nảo là phi mục đích, thế nào là mục đích? 


7. Tà kiến, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh kiến là 
pháp, do duyên tà kiến, các pháp ác bắt thiện nào khởi lên, 
đây là phi mục đích; do duyên chánh kiến, các pháp thiện đi 
đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Tà tư duy, này 
các Tyỷ-kheo, là phi pháp, chánh tư duy là pháp... Tà ngữ, này 
các Ty-kheo, là phi pháp, chánh ngữ là pháp... Tà nghiệp, 
này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh nghiệp là pháp... Tà 
mạng, này các Tyỷ-kheo, là phi pháp, chánh mạng là pháp... 
Tà tinh tấn, này các Tý-kheo, là phi pháp, chánh tỉnh tấn là 
pháp... Tà niệm, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh niệm là 
pháp... Tà định, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh định là 
pháp... Tà trí, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh trí là 


222 Chương X - Mười Pháp 


pháp... Tà giải thoát, này các Tyỷ-kheo, là phi pháp, chánh 
giải thoát là pháp. Do duyên tà giải thoát, các pháp ác bất 
thiện nào khởi lên, đây là phi mục đích. Do duyên chánh giải 
thoát, các pháp thiện đi đến viên mãn trong tu tập, đây là 
mục đích. 


Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết. 
Phi mục đích và mục đích, cần phải hiểu biết. Sau khi biết 
phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, 
pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải 
thực hành. Được nói đến như vậy, do duyên này được nói 
đến như vậy. 


(V) (117) Sangàrava 


1. Bấy giờ có Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Sangàrava bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, thế nào là bờ bên này? Thế nào 
là bờ bên kia? 

2. Tà kiến, này Bà-la-môn, là bờ bên này, chánh kiến là 
bờ bên kia. Tà tư duy là bờ bên này, chánh tư duy là bờ bên 
kia. Tà ngữ... chánh ngữ... Tà nghiệp... chánh nghiệp... Tà 
mạng... chánh mạng... Tà tinh tấn... chánh tinh tấn... Tà 
niệm... chánh niệm... Tà định... chánh định... Tà trí... chánh 
trí... Tà giải thoát, này Bà-la-môn, là bờ bên này, chánh giải 
thoát là bờ bên kia. 


Này Bà-la-môn, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia: 
Í người giữa nhân loại, 
Đến được bở bên Ria, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 223 


Còn số người côn lại, 
Xuốôi ngược chạy bở này. 
Những ai hành trì pháp, 
Theo Chánh pháp khéo dạy, 
Sẽ đến bờ bên kia, 
Vượt ma giới khó thoát. 
Kẻ trí bỏ pháp đen, 
Tu tập theo pháp trắng, 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
Sống viễn ly khổ lạc. 
Hãy câu vui Niết-bàn, 
Bỏ dục, không chướng ngại, 
Kẻ trí tự rửa sạch, 
Cấu u từ nội tâm. 
Những ai với chánh tâm, 
Khéo tu tập giác chỉ, 
Từ bỏ mọi ái nhiễm 
Hoan hỷ không chấp thủ, 
Không lậu hoặc, sáng chói, 
Sống tịch tịnh ở đời. 
(VD (118) Bờ Bên Này Và Bờ Bên Kia 
- Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bờ bên này và bờ 
bên kia. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
sau: 
2. Này các Tý-kheo, thế nào là bờ bên này, và thế nào 
là bờ bên kia? 
Tà kiến, này các Tỷ-kheo, là bờ bên này, chánh kiến là 
bờ bên kia... Tà giải thoát là bờ bên này, chánh giải thoát là 


224 Chương X - Mười Pháp 


bờ bên kia. Này các Tỷ-kheo, đây là bờ bên này, đây là bờ 
bên kia. 
Ít người giữa nhân loại, 
Đến được bờ bên kia, 
Còn số người côn lại, 
Xuốôi ngược chạy bở này. 
Những ai hành trì pháp, 
Theo Chánh pháp khéo dạy, 
Sẽ đến bờ bên kia, 
Vượt ma giới khó thoát. 
Kẻ trí bỏ pháp đen, 
Tu tập theo pháp trăng, 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
Sống viễn ly khổ lạc. 
Hãy câu vui Niết-bàn, 
Bỏ dục, không chướng ngại, 
Kẻ trí tự rửa sạch, 
Cấu u từ nội tâm. 
Những ai với chánh tâm, 
Khéo tu tập giác chỉ, 
Từ bỏ mọi ái nhiễm 
Hoan hỷ không chấp thủ, 
Không lậu hoặc, sáng chói, 
Sống tịch tịnh ở đời. 


(VH) (119) Sự Xuất Ly của Bậc Thánh (1) 


1. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn l]ànussoni, nhân ngày trai 
giới Uposatha, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay 
cầm nắm cỏ kusa ướt, đứng không xa Thế Tôn bao nhiêu. 
Thế Tôn thấy Bà-la-môn lànussoni, nhân ngày trai giới 
Uposatha, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cầm 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 225 


năm cỏ kusa ướt, đứng một bên không xa bao nhiêu, thây 
vậy liên nói với Bà-la-môn ]ànussoni: 


- Này Bà-la-môn, nhân ngày trai giới Uposatha, Ông 
gội đầu, mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ kusa ướt, đứng 
một bên để làm gì? Có phải hôm nay là ngày của gia đình 
Bà-la-môn? 


- Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay là ngày xuất ly của 
gia đình Bà-la-môn. 


- Này Bà-la-môn, như thế nào là ngày xuất ly của các 
Bà-la-môn? 


- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn nhân 
ngày trai giới Uposatha gội đầu, mặc đôi áo lụa mới, thoa sàn 
nhà với phân bò ướt, trải với cỏ kusa xanh, và nằm xuống 
giữa đống cát và nhà lửa. Đêm ấy họ dậy ba lần, chắp tay 
đảnh lễ ngọn lửa và nói: "Chúng tôi đi xuống đến Tôn giả". 
Rồi họ đốt lửa với nhiều thục tô, và sanh tô, và sau khi đêm 
ấy đã qua, họ cúng dường các Bà-la-môn với các món ăn thù 
điệu, loại cứng và loại mêm. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, 
là lễ đi xuống của các Bà-la-môn. 


- Sai khác, này Bà-la-môn, là lễ đi xuống của các Bà-la- 
môn. SaI khác là sự xuât ly trong Luật bậc Thánh. 


- Như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là sự xuất ly trong 
Luật bậc Thánh? Lành thay, nêu Tôn giả Gotama thuyêt pháp 
cho chúng tôi thê nào là trong Luật của bậc Thánh! 


- Này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-la-môn ]ànussoni vâng đáp Thê Tôn, Thê Tôn nói 
như sau: 


226 Chương X - Mười Pháp 


2.Ở đây, này Bà-la-môn, vị Thánh đệ tử suy xét như 
sau: "Tà kiến đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và 
trong tương lai". Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà kiến, 
ra khỏi tà kiến... Tà tư duy đưa đến ác quả dị thục ngay trong 
hiện tại và trong tương lai... Tà ngữ đưa đến ác quả dị thục 
ngay trong hiện tại và trong tương lai... Tà nghiệp đưa đến ác 
quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai... Tà mạng 
đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương 
lai... Tà tinh tân đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và 
trong tương lai... Tà niệm... Tà định... Tà trí... Tà giải thoát 
đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai". 
Sau khi suy xét như vậy, vị ây từ bỏ tà giải thoát, ra khỏi tà 
giải thoát. Như vậy, này Bà-la-môn, là sự xuất ly trong Luật 
của bậc Thánh. 


3. Sai khác, thưa Tôn giả Gotama, là lễ đi xuống của 
các Bà-la-môn. Sai khác là sự xuất ly trong Luật của bậc 
Thánh. Thưa Tôn giả Gotama, sự xuất ly của các Bà-la-môn 
không bằng giá trị của phần mười sáu, so với sự xuất ly trong 
Luật bậc Thánh. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal ... 
Mong Tôn giả Gotama bắt đầu từ nay nhận con làm đệ tử cư 
sĩ, từ nay cho đến mạng chung con xin quy ngưỡng. 


(VII) (120) Sự Xuất Ly Của Bậc Thánh (2) 


1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thầy về sự 
xuât ly của bậc Thánh. Hãy nghe... và này các Tỷ-kheo, thê 
nào là sự xuât ly của bậc Thánh? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy xét như 
sau: 'Tà kiến đưa đến ác quả dị thục trong hiện tại và trong 
tương lai". Sau khi suy xét như vậy, vị ẫy từ bỏ tà kiến, ra 
khỏi tà kiến... Tà tư duy... Tà ngữ... Tà nghiệp... Tà mạng... 
Tà tinh tấn... Tà niệm... Tà định... Tà trí... Tà giải thoát, đưa 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 227 


đến ác quả dị thục trong đời này và trong tương lai". Sau khi 

suy xét như vậy, vị ây từ bỏ tà giải thoát, ra khỏi tà giải thoát. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự xuất ly của bậc Thánh. 
(IX) (121) Điềm Báo Trước 


I. Khi mặt trời mọc, này các Tỷ-kheo, cái này là đi 
trước, cái này là tướng báo trước, tức là rạng đông. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, đôi với các thiện pháp, cái này là đi trước, 
cái này là tướng trước, tức là chánh tri kiên. 

2. Từ chánh tri kiến, này các Tỷ-kheo, có chánh tư duy. 
Từ chánh tư duy, có chánh ngữ. Từ chánh ngữ, có chánh 
nghiệp. Từ chánh nghiệp, có chánh mạng. Từ chánh mạng, 
có chánh tinh tân. Từ chánh tinh tân, có chánh niệm. Từ 
chánh niệm, có chánh định. Từ chánh định, có chánh trí. Từ 
chánh trí, có chánh giải thoát. 

(X) (122) Các Lậu Hoặc 

I1. Có mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đên các lậu hoặc được đoạn 
diệt. Thê nào là mười? 

2. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định, chánh 
trí, chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên các lậu hoặc được đoạn diệt. 


228 Chương X - Mười Pháp 


XIII. Phẩm Thanh Tịnh 


(D (123) Các Pháp Thanh Tịnh 
1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong 
sáng, chỉ có trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thê nào là mười? 


2. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tình tân, chánh niệm, chánh định, 
chánh trí, chánh giải thoát. 


Mười pháp này, này các Ty-kheo, thanh tịnh, trong 
sáng, chỉ có trong Luật của bậc Thiện Thệ. 


(ID (124) Pháp Chưa Khởi 


l. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, chưa khởi, chỉ 
khởi lên trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thê nào là mười? 


2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 


Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, chưa khởi, chỉ khởi 
lên trong Luật của bậc Thiện Thệ. 


(II) (125) Pháp Có Quả Lớn 


1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có quả lớn, có lợi 
ích, chỉ có trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thê nào là mười? 


2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, chỉ có trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

(IV) (126) Cứu Cánh Nhiếp Phục Tham 


1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, cứu cánh là nhiếp 
phục tham, cứu cánh là nhiếp phục sân, cứu cánh là nhiếp 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 229 


phục sĩ, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thế nào là 
mười? 
2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 


Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, cứu cánh là nhiếp 
phục tham, cứu cánh là nhiêp phục sân, cứu cánh là nhiêp 
phục s1, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

(V) (127) Nhất Hướng Nhàm Chán 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến nhất 
hướng nhảm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niêt-bàn, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thê 
nào là mười? 

2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến nhất hướng 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, 
Niêt-bàn, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

(VD (128) Được Tu Tập (1) 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, chưa khởi lên, chỉ khởi lên trong Luật của 
bậc Thiện Thệ. Thê nào là mười? 

2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 

3. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, chưa được khởi lên, chỉ khởi lên trong 
Luật của bậc Thiện Thệ. 

(VID (129) Được Tu Tập (2) 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, chỉ có mặt 
trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thê nào là mười? 


230 Chương X - Mười Pháp 


2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 


3. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, chỉ có mặt 
trong Luật của bậc Thiện Thệ. 


(VI) (130) Được Tu Tập (3) 


1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, cứu cánh là 
nhiếp phục tham, cứu cánh là nhiếp phục sân, cứu cánh là 
nhiếp phục s1, chỉ có được trong Luật của bậc Thiện Thệ. 
Thế nào là mười? 

2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 


Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, cứu cánh là 
nhiêp phục tham, cứu cánh là nhiêp phục sân, cứu cánh là 
nhiệp phục s1, chỉ có được trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

(IX) (131) Được Tu Tập(4) 

1. Mười pháp này, này các Ty-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên nhât hướng nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niêt-bàn, chỉ có mặt 
trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thê nào là mười? 

2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 


Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn, chỉ có mặt 
trong Luật của bậc Thiện Thệ. 


(X) (132) Tà Tánh 


I. Có mười tà tánh này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 
mười? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 231 


2. Tà kiến... tà giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, có mười tà tánh này. 

(XD (133) Chánh Tánh 

1. Có mười chánh tánh này, này các Tỷ-kheo. Thế nào 
là mười? 

2. Chánh kiến... chánh giải thoát. 


Có mười chánh tánh này, này các Tỷ kheo. 


XIV. Phẩm Thiện Lương 


(D (134) Lành Và Không Lành 


1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thầy về lành 
và không lành. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là không lành? 
Tà kiến... tà giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, như vậy là không lành. 
3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lành? 
Chánh kiến... chánh giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lành. 


232 Chương X - Mười Pháp 


(ID) (135) Thánh và Phi Thánh 


1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về Thánh pháp và phi 
Thánh pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. Và này các Tý-kheo, thế nào là phi Thánh pháp? 


Tà kiến... tà giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi 
là phi Thánh pháp. 


3. Và này các Tý-kheo, thế nào là Thánh pháp? 
4. Chánh kiến... chánh giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh pháp. 

(HI) (136) Thiện và Bắt Thiện 

(Giống như kinh trước, chỉ đổi thiện và bất thiện) 
(IV) (137) Mục Đích và Phi Mục Đích 


(Giống như kinh trước, chỉ đổi mục đích và phi mục 
đích) 


(V) (138) Pháp và Phi Pháp 

(Giống như kinh trước, chỉ đổi pháp và phi pháp) 
(VD) (139) Hữu Lậu và Vô Lậu 

(Giống như kinh trước, chỉ đổi hữu lậu và vô lậu) 
(VI) (140) Có Tội và Vô Tội 


(Gióng như kinh trước, chỉ đổi có tội và vô tội) 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 233 


(VII) (141) Hồi Hận và Không Hồi Hận 


(Giống như kinh trước, chỉ đổi hồi hận và không hồi 
hận) 


(IX) (142) Đi Đến Tích Tập và Không Tích Tập 

(Giống như kinh trước, chỉ đổi có tích tập và không tích 
tập) 

(X) (143) Dẫn Khổ và Dẫn lạc 

(Giống như kinh trước, chỉ đổi có dẫn khổ và dẫn lạc) 

(XD (144) Khổ Dị Thục và Lạc Dị Thục 


(Giống như kinh trước, chỉ đổi khổ dị thục và lạc dị 
thục) 


XV. Phẩm Thánh Đạo 


(D (145) Thánh và Phi Thánh 

(Như kinh trước, chỉ đổi Thánh đạo và phi Thánh đạo) 
(H) (146) Bạch Đạo và Hắc Đạo 

(Như kinh trước, chỉ đổi bạch đạo và hắc đạo) 

(II) (147) Diệu Pháp và Phi Diệu Pháp 

(Như kinh trước, chỉ đối diệu pháp và phi diệu pháp) 
(IV) (148) Chân Nhân Pháp và Phi Chân Nhân pháp 


(Như kinh trước, chỉ đổi chân nhân pháp và phi chân 
nhán pháp) 


234 Chương X - Mười Pháp 


(V) (149) Cần Khởi Lên và Không Cần Khởi Lên 
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần khởi lên và không 
cân khởi lên) 
(VD (150) Cần Phải Thực Hiện và Không Cần Phải 
Thực Hiện 
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải thực hiện và 
không cân phải thực hiện) 
(VI) (151) Cần Phải Tu Tập Và Không Cần Phải 
Tu Tập 
__ (Như kinh trước, chỉ khác chữ cân phải tu tập và không 
cân phải tu tập) 
' (VINH) (152) Cần Phải Làm Sung Mãn và Không 
Cân Phải Làm Sung Mãn 
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải làm sung mãn 
và không cần phải làm sung mãn) 
(IX) (153) Cần Phải Nhớ và Không Cần Phải Nhớ 
__ (Như kinh trước, chỉ khác chữ cân phải nhớ và không 
cân phải nhớ) 
(X) (154) Cần Phải Chứng Ngộ và Không Cần Phải 
Chứng Ngộ 
(Như kinh trước, chỉ khác chữ cân phải chứng ngộ và 
không cân phải chứng ngộ) 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 235 


XVI. Phẩm Người 


(D (155) Không Nên Thân Cận 


1. Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
người không nên thân cận. Thê nào là mười? 


2. Người có tà kiến, tà tư duy... tà giải thoát. 


Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
người không nên thân cận. 


3. Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
người nên thân cận. Thê nảo là mười? 


4. Người có chánh kiến... chánh giải thoát. 


Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
người nên thân cận. 


(ID (156-166) Những Người Sai Khác 


I. Thành tựu với mười pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không nên giao thiệp... nên giao thiệp... không nên hầu hạ... 
nên hầu hạ... không nên đảnh lễ... nên đảnh lễ... không nên 
tán thán... nên tán thán... không nên tôn trọng... nên tôn 
trọng... không nên tỏ sự cung kính... nên tỏ sự cung kính... 
không thành công... thành công... không thanh tịnh... có 
thanh tịnh... không có chinh phục mạn... có chính phục mạn... 
không tăng trưởng với trí tuệ... có tăng trưởng với trí tuệ... 
tạo nhiều phi công đức... tạo nhiều công đức. Thế nào là 
mười? 


2. Chánh kiến... chánh giải thoát. 


236 Chương X - Mười Pháp 


Thành tựu với mười pháp này, người tạo nhiều công 
đức. 


XVII. Phẩm Jànussoni 


(D (167) Sự Xuất Ly Của Bậc Thánh (1) 


__ 1. Xem kinh 112, đoạn số 1, từ: Lúc bấy giờ... cho đến 
Thê Tôn nói như sau). 


2. Ở đây, này Bà-la-môn, vị Thánh đệ tử suy xét như 
sau: "Sát sanh đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời 
sau". Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, ra khỏi 
sát sanh... "Lầy của không cho đưa đến ác dị thục... từ bỏ lấy 
của không cho, ra khỏi lây của không cho.. Tà hạnh trong cái 
dục, đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời sau... từ bỏ 
tà hạnh trong các dục, ra khỏi tà hạnh trong các dục... Nói láo 
đưa đến ác dị thục... từ bỏ nói láo, ra khỏi nói láo... Nói hai 
lưỡi đưa đến đưa đến ác dị thục... từ bỏ nói hai lưỡi, ra khỏi 
nói hai luỡi... Nói ác khẩu đưa đến ác dị thục... từ bỏ nói ác 
khâu, ra khỏi nói ác khẩu... Nói lời phù phiếm đưa đến ác dị 
thục... từ bỏ nói lời phù phiếm, ra khỏi nói lời phù phiếm... 
Tham dục đưa đến ác dị thục... từ bỏ tham dục, ra khỏi tham 
dục... Sân đưa đến ác dị thục ... từ bỏ sân, ra khỏi sân. "Tà 
kiến đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời sau". Vị 
ấy sau khi suy xét như vậy, từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến. 
Như vậy, này Bả-la-môn, là sự xuất ly trong Luật của bậc 
Thánh 


3. Thưa Tôn giả, sai khác là sự xuất ly của các Bà-la- 
môn, sai khác là sự xuất ly trong Luật của bậc Thánh. Thưa 
Tôn giả Gotama, sự xuất ly của các Bà-la-môn không đáng 
giá một phần mười sáu sự xuất ly trong Luật của bậc Thánh. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 237 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama...! Xin Tôn giả Gotama 
bắt đâu từ nay nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ này cho đên 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


(H) (168) Sự Xuất Ly Của Bậc Thánh (2) 


1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về sự xuất ly của bậc 
Thánh... 


Thê Tôn nó1 như sau: 


- Và này các Tý-kheo, thế nào là sự xuất ly của bậc 
Thánh? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy xét như 
sau: "Sát sanh đưa đên ác dị thục ngay trong hiện tại và trong 
tương lai". Sau khi suy xét như vậy, vị ây từ bỏ sát sanh, ra 
khỏi sát sanh... "Tà kiên đưa đên ác dị thục ngay trong hiện 
tại và trong tương lai". Sau khi suy xét như vậy, vị ây từ bỏ 
tà kiên, ra khỏi tà kiên. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự xuất ly của bậc Thánh. 

(HH) (169) Sangàrava 


1, Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn. Sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm... ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn Sangàrava bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, thế nào là bờ bên này, thế nào 
là bờ bên kia? 

2. Này Bả-la-môn, sát sanh là bờ bên này, từ bỏ sát 
sanh là bờ bên kia. Lấy của không cho, này Bà-la-môn, là bờ 
bên này, từ bỏ lấy của không cho là bờ bên kia. Tà hạnh 
trong các dục là bờ bên này, từ bỏ tà hạnh trong các dục là 
bờ bên kia. Nói láo là bờ bên này, từ bỏ nói láo là bờ bên kia. 
Nói hai lưỡi là bờ bên này, từ bỏ nói hai lưỡi là bờ bên kia. 


238 Chương X - Mười Pháp 


Nói lời độc ác là bờ bên này, từ bỏ nói lời độc ác là bờ bên 
kia. Nói phù phiếm là bờ bên này, từ bỏ nói lời phù phiếm là 
bờ bên kia. Tham là bờ bên này, không tham là bờ bên kia. 
Sân là bờ bên này, không sân là bờ bên kia. Tà kiến là bờ bên 
này, chánh kiến là bờ bên kia. 
Này các Tỷ-kheo, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia. 

Ít người giữa nhân loại, 

Đến được bờ bên kia, 

Còn số người côn lại, 

Xuốôi ngược chạy bở nảy, 

Những ai hành trì pháp, 

Theo Chánh pháp khéo dạy, 

Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượt ma giới khó thoát. 

Vị từ bỏ pháp đen, 

Tu tập theo pháp trắng, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 

Sống viễn ly khổ lạc, 

Hãy cẩu vui Niễt-bàn, 

Bỏ dục không chướng ngại. 

Kẻ trí tuệ rửa sạch, 

Cấu uễ từ nội tám, 

Những ai với chánh tâm, 

Khéo tu tập giác chỉ, 

Từ bỏ mọi ái nhiễm, 

Hoan hỷ không chấp thủ, 

Không lậu hoặc, sáng chói, 

Sống tịch tịnh ở đời. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 239 


(IV) (170) Bờ Bên Này và Bờ Bên Kia 

1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về bờ bên này và bờ 
bên kia, hãy nghe... và này các Tỷ-kheo, thê nào là bờ bên 
này, và thê nảo là bờ bên kia? 

2. Sát sanh, này các Tỷ-kheo, là bờ bên này... 

(Như kinh trước, kể cả bài kệ). 

(V) (171) Pháp và Phi Pháp (1) 


1. Phi pháp và phi mục đích, này các Tỷ-kheo, cần phải 
hiểu biết. Pháp và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết 
phi pháp và phi mục đích, sau khi biết pháp và mục đích, 
pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải 
thực hành. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp và phi 
mục đích? 


2. Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, 
nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiêm, tham, 
sân, tà kiên. 

Này các Ty-kheo, đây gọi là phi pháp và phi mục đích. 
Và này các Tỷ-kheo, thê nào là pháp và mục đích? 


3. Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... từ bỏ nói 
lời phù phiêm, không tham, không sân, chánh kiên. 


Này các Tỷ-kheo, đây là pháp và mục đích. 


Phi pháp và phi mục đích, này các Tỷ-kheo, cần phải 
hiểu biết. Pháp và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết 
phi pháp và phi mục đích, sau khi biết pháp và mục đích, 
pháp như thế nào, mục đích như thế nảo, như thế ấy, cần phải 
thực hành. Lời đã nói như vậy, chính duyên này, đã nói như 
vậy. 


240 Chương X - Mười Pháp 


(VD (172) Pháp và Phi Pháp (2) 


(Giống như kinh số 115, có hai sự sai khác: Một là 
trong kinh trước nói đến Tôn giả Ananda, trong kinh này nói 
đến Tôn giả Mahàkaccàna. Hai là trong kinh trước nói đến 
phi pháp là chỉ cho tà kiến đến tà giải thoát, nói đến pháp là 
chỉ cho chánh kiến đến chánh giải thoát. Ti rong kinh này, nói 
đến phi pháp và chỉ cho sát sanh cho đến tham, sân và tà 
kiến, Nói đến pháp là chỉ cho từ bỏ sát sanh cho đến không 
tham, không sán, chánh kiến). 


(VI) (173) Pháp và Phi Pháp (3) 


1. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu 
biết. Phi mục đích và mục đích, cần phải hiểu biết. Sau khi 
biết phi pháp và phi mục đích, sau khi biết pháp và mục đích, 
pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải 
thực hành. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp, thế nào 
là pháp, thế nào là phi mục đích, thế nào là mục đích? 


2. Sát sanh, này các Ty-kheo, là phi pháp, từ bỏ sát 
sanh là pháp. Những pháp ác bất thiện do duyên sát sanh 
khởi lên, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên từ 
bỏ sát sanh, đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. 
Lấy của không cho... tà hạnh trong các dục... nói láo... nói 
hai lưỡi... nói lời độc ác... nói phù phiếm... tham... sân... tà 
kiến, này các Tỷ-kheo là phi pháp, từ bỏ tà kiến là pháp. 
Những pháp ác bất thiện, do duyên tà kiến khởi lên, đây là 
phi mục đích. Những pháp thiện, do duyên chánh kiến đi đến 
viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. 

3. Phi pháp và pháp, này các Tý-kheo, cần phải hiểu 
biết. Phi mục đích và mục đích, này các Tỷ-kheo, cần phải 
hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 241 


đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, 
như thê ây, cân phải thực hành. 


(VHID (174) Do Tham Sân Sỉ 


I. Này các Tỷ-kheo, Ta nói sát sanh có ba: do nhân 
tham, do nhân sân, do nhân s1. Này các Tỷ-kheo, Ta nói lây 
của không cho có ba: do nhân tham, do nhân sân, do nhân sĩ. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói tả hạnh trong các dục có ba: 
do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. 


Này các Tyỷ-kheo, Ta nói, nói láo có ba: do nhân tham, 
do nhân sân, do nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói, nói hai 
lưỡi có ba: do nhân tham, do nhân sân, do nhân sĩ. Này các 
Ty-kheo, Ta nói, nói lời độc ác có ba: do nhân tham, do nhân 
sân, do nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói, nói lời phù phiếm 
có ba: do nhân tham, do nhân sân, do nhân s1. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói, tham dục có ba: do nhân tham, do nhân sân, do 
nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói, sân có ba: do nhân tham, 
do nhân sân, do nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói, tà kiến có 
ba: do nhân tham, do nhân sân, do nhân s1. 


2. Như vậy, này các Tỷ-kheo, tham là nhân duyên cho 
nghiệp sanh khởi, sân là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, sĩ 
là nhân duyên cho nghiệp sanh khỏi, do tham đoạn diệt, là 
nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt, do sĩ đoạn diệt, là nhân 
duyên cho nghiệp đoạn diệt, do sĩ đoạn diệt, là nhân duyên 
cho nghiệp đoạn diệt. 

(IX) (175) Thoát Ly 

1. Pháp này, này các Ty-kheo, có con đường thoát ly, 
pháp này không phải không có con đường thoát ly. Và này 
các Tý-kheo, thế nào pháp này có con đường thoát ly, pháp 
này không phải không có con đường thoát ly? 


242 Chương X - Mười Pháp 


2. Từ bỏ sát sanh, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát 
ly sát sanh. Từ bỏ lấy của không cho, này các Tỷ-kheo, là 
con đường thoát ly lấy của không cho. Từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, này các Ty-kheo, là con đường thoát ly tà hạnh 
trong các dục. Từ bỏ nói láo, này các Tỷ-kheo, là con đường 
thoát ly nói láo. Từ bỏ nói hai lưỡi, là con đường thoát ly nói 
hai lưỡi. Từ bỏ nói lời độc ác, này các Tỷ-kheo, là con đường 
thoát ly nói lời độc ác. Từ bỏ nói lời phù phiếm, này các Tỷ- 
kheo, là con đường thoát ly nói lời phù phiếm. Không tham 
dục, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly tham dục. 
Không sân, này các Ty-kheo, là con đường thoát ly sân. 
Chánh kiến, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly tà kiến. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, pháp này có con đường 
thoát ly, pháp này không phải không có con đường thoát ly. 

(X) (176) Cunda Người Thợ Rèn 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Pàvà, trong vườn xoài của 
Cunda, con người thợ rèn. Rôi Cunda, con người thợ rèn đi 
đên Thê Tôn, sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. Thê Tôn nói với Cunda, còn người thợ rèn đang 
ngôi một bên: 

- Này Cunda, trong những tịnh hạnh của ai, Ông cảm 
thây thích thú? 


- Bạch Thế Tôn, các Bả-la-môn ở phương Tây, những 
người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng 
hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước 
tắm, những vị này có tổ chức những lễ tịnh hạnh. Con ưa 
thích những lễ tịnh hạnh của những người ấy. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 243 


- Này Cunda, các Bà-la-môn trú ở phương Tây, những 
người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng 
hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước 
tắm, như thế nào, những người này có tô chức những lễ tịnh 
hạnh? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, những người Bà-la-môn trú ở 
phương Tây, những người có mang bình nước, những người 
có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi 
xuống nước tắm, những vị này khích lệ đệ tử như sau: "Hãy 
đến, này Bạn. Hãy dậy thật sớm và từ nơi giường chạm 
xuống đất. Nếu Bạn không chạm xuống đất thì chạm phân bò 
ướt; nếu Bạn không chạm phân bò ướt thời Bạn chạm cỏ 
xanh; nếu Bạn không chạm cỏ xanh thời Bạn hãy cúng 
dường lửa; nếu Bạn không cúng dường lửa, thời Bạn hãy 
chắp tay đảnh lễ mặt trời, nếu Bạn không chắp tay đảnh lễ 
mặt trời, thời Bạn hãy xuống nước lần thứ ba vào buôồi chiều". 
Như vậy, bạch Thế Tôn, các Bà-la-môn trú ở phương Tây, 
những người có mang theo bình nước, những người có đeo 
vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống 
nước tăm, những vị này ây tổ chức những lễ tịnh hạnh. Con 
thích thú lễ tịnh hạnh của những vị ấy. 


- Sai khác này Cunda, là những lễ tịnh hạnh do những 
Bà-la-môn trú ở phương Tây, những người có mang bình 
nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ 
lửa, những người đi xuống nước tăm tổ chức. Sai khác là lễ 
tịnh hạnh trong Luật của bậc Thánh. 

- Như thế nào, bạch Thế Tôn, là lễ tịnh hạnh trong Luật 
của bậc Thánh? Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn 
thuyết pháp cho con về lễ tịnh hạnh trong Luật của bậc 
Thánh. 


- Vậy này Cunda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói: 


244 Chương X - Mười Pháp 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Cunda con người thợ rèn vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


2. Này Cunda, thân không tịnh hạnh có ba, lời không 
tịnh hạnh có bôn, ý không tịnh hạnh có ba. Và này Cunda, 
thê nào là thân không tịnh hạnh có ba? 


3. Ở đây, này Cunda, có người sát sanh, hung bạo, tay 
lắm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối 
với các loại hữu tình. Người ấy của không cho, bất cứ tài vật 
gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, 
không cho người ấy. Người ấy lấy trộm tài vật ấy. Người ấy 
sống tà hạnh đối với các dục, tà hạnh với các hạng nữ nhân 
có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh 
che chở, có chị che chở, có bả con che chở, có pháp che chở, 
đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những 
nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa (đám cưới). 


Như vậy, này Cunda, bất tịnh hạnh về thân có ba. Và 
này Cunda, thế nào là bất tịnh hạnh về lời có bỗn? 

4. Ở đây, này Cunda, có người nói láo, đến chỗ tập hội, 
hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến 
giữa các tô hợp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất 
làm chứng và được hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì 
ông biết". Dầu cho vị ấy không biết, vị ấy nói: "Tôi biết". 
Dầu cho vị ấy biết, vị ấy nói: "Tôi không biết". Hay dầu cho 
VỊ ấy không thấy, vị ấy nói: "Tôi thấy". Hay dầu cho vị ấy 
thấy, vị ấy nói: "Tôi không thấy". Như vậy lời nói của người 
ấy trở thành cố ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc 
nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyên 
lợi gì. Và người ây là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 
này, đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này; 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 245 


nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người này để sanh 
chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy ly gián những kẻ 
hòa hợp, hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích chia rẽ, vui 
thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ. 
Và người ấy là người nói lời thô ác, bất cứ lời gì thô bạo, thô 
tục, khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến 
phẫn nộ, không đưa đến Thiền định. Người ấy nói những lời 
như vậy. Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, 
nói những lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói 
những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời 
không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời, nên lời nói không có 
thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. 

Như vậy, này Cunda, không tịnh hạnh về lời có bốn. Và 
này Cunda, thế nảo là không tịnh hạnh về ý có ba? 


5. Ở đây, này Cunda, có người có tham ái, tham lam tài 
vật kẻ khác, nghĩ răng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người 
khác trở thành của mình! ". Có người có sân tâm, khởi lên 
hại ý, hại niệm như sau: "Mong rằng những loài hữu tình này 
bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay 
mong chúng không còn tồn tại! ". Lại có người có tà kiến, có 
tưởng điên đảo, như: "Không có bố thí, không có cúng 
dường, không có tế lễ, các hành vi thiện ác không có kết quả 
dị thục, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, 
không có cha, không có các loại hóa sanh, trong đời không 
có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh 
thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này 
và cho đời sau”. 


Như vậy, này Cunda, không tịnh hạnh về ý có ba. 


6. Này Cunda, có mười bắt thiện nghiệp đạo này. Này 
Cunda, với ai thành tựu mười bắt thiện nghiệp đạo này, CÓ 
thể dậy sớm và từ giường nếu vị ấy chạm đất, vị ấy vẫn bất 


246 Chương X - Mười Pháp 


tịnh. Dầu cho vị ấy không chạm xuống. đất, vị ấy vẫn bất tịnh. 
Nếu vị ấy chạm phân bò ướt, vị ây vân bắt tịnh. Nếu vị Ấy 
không chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy chạm 
cỏ xanh, vị ây vẫn bất tịnh. Nếu vị ẫy không chạm cỏ xanh, 
vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy cúng dường lửa, vị ấy vẫn bất 
tịnh. Nếu vị ấy không cúng dường lửa, vị ấy vẫn bất tịnh. 
Nếu vị Ấy chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu 
VỊ ấy không chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn bắt tịnh. Nếu 
vị ấy vào buổi chiều xuống nước lần thứ ba, vị ấy vẫn bất 
tịnh. Vì sao? Này Cunda, mười bắt thiện nghiệp đạo này là 
bất tịnh, không tạo ra tịnh. Này Cunda, do nhân thành tựu 
mười bất thiện nghiệp đạo này, địa ngục được trình bày, 
bàng sanh được trình bày, ngạ qui được trình bày hay là ác 
thú khác được trình bày. 


7. Này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba, tịnh hạnh về lời 
có bôn, tịnh hạnh vê ý có ba. Này Cunda, thê nào là tịnh 
hạnh về thân có ba? 


§.Ở đây, này Cunda, có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ 
sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh, và loài hữu tình. 
Đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho; bất cứ 
vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, 
không có cho người ấy, người ấy không lẫy với ý niệm trộm 
cắp. Đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, không hành tà hạnh với hạng nữ nhân có mẹ che chở, có 
cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che 
chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc 
bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng 
hoa (đám cưới). 


Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba. Và này 
Cunda, thê nào là tịnh hạnh về lời có bôn? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 247 


9. Ở đây, này Cunda có người đoạn tận nói láo, từ bỏ 
nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng tội, hay đến giữa 
các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các 
vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này 
người kia, hãy nói những gì người biết". Nếu không biết, 
người ấy nói: "Tôi không biết". Nếu biết, người ấy nói: "Tôi 
biết". Hay nếu không thấy, người Ấy nói: "Tôi không thấy". 
Nếu thấy, người ây nói: "Tôi thấy". Như vậy lời nói của 
người ấy không trở thành cỗ ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân 
vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì 
một vài quyên lợi gì. Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để sanh 
chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi 
nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. 
Như vậy người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng 
trưởng những kẻ hòa hiệp, thích thú hòa hợp, nói những lời 
đưa đến hòa hợp. Đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời nói độc 
ác, những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm đến 
tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui ý nhiều người, người 
ấy nói những lời như vậy. Đoạn tận lời nói phù phiếm, nói 
đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói Pháp, nói Luật, 
nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời nói 
thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, lợi ích. 

Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về lời nói có bốn. Và 
này Cunda, thế nảo là tịnh hạnh về ý có ba? 


10. Ở đây, này Cunda, có người không tham ái, không 
tham lam tài vật kẻ khác, không nghĩ răng: "Ôi! Mong rằng 
mọi tài vật của người khác trở thành của mình”. Không có 
sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: "Mong 
rằng những loài hữu tình này sống lo tự ngã, không thù hận, 
không sân hận, không nhiễm loạn, được an lạc". Có chánh 


248 Chương X - Mười Pháp 


kiến, không có tư tưởng điên đảo, nghĩ rằng: "Có bố thí, có 
cúng thí, có tế lễ, các hành vi thiện ác, có kết quả đị thục, có 
đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, 
trong đời có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, 
chân chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố 
cho đời này và cho đời sau". 

Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về ý có ba. 


11. Này Cunda, có mười thiện nghiệp đạo này. Này 
Cunda, ai thành tựu mười thiện nghiệp đạo này, nêu có dậy 
sớm và từ giường chạm đất, VỊ Lấy vân trong sạch. Nếu VỊ ây 
không chạm xuông đất, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy chạm 
phân bò ướt, vị ây vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không chạm 
phân bò ướt, vị ây vẫn trong sạch. Nếu vị ấy chạm cỏ xanh, 
Xi ny vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không chạm cỏ xanh, vị ây 
vẫn trong sạch. Nếu vị ây thờ lửa, vị ây vẫn "trong sạch. Nếu 
vị ấy không thờ lửa, vị ây vẫn trong sạch. Nếu viây chắp tay 
đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không chắp 
tay đảnh lễ mặt trời, vị ây vân trong sạch. Nếu vào buổi 
chiều, vị ấy xuống nước lần thứ ba, vị ấy vẫn trong sạch. Vì 
sao? Này Cunda, mười thiện nghiệp đạo này là trong sạch, 
tác thành trong sạch. Do nhân thành tựu mười thiện nghiệp 
đạo này, chư Thiên được tuyên bố, loài Người được tuyên bố, 
hay bất cứ thiện thú nào khác được tuyên bố. 

12. Được nói vậy, Cunda, con người thợ rẻn thưa với 
Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn...! Mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 249 


(XI) (177) Jànussoni 


1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi Bà-la-môn, cho bố 
thí, làm các lễ cúng cho người chết. Mong rằng, bố thí này 
cho bả con huyết thống đã chết được lợi ích! Mong rằng các 
bà con huyết thống đã chết, thọ hưởng bố thí này! Thưa Tôn 
giả Gotama, bồ thí có lợi ích gì cho các bà con huyết thống 
đã chết không? Các bà con huyết thống đã chết có được thọ 
hưởng bồ thí ấy hay không? 


- Này Bảà-la-môn, nêu có tương ưng xứ, thời có lợi ích, 
không có lợi ích nêu không có tương ưng xứ. 


- Thưa Tôn giả Gotama, thế nào là tương ưng xứ, thế 
nào là không tương ưng xứ? 


2. Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh, lấy của 
không cho, sông tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân, có tà 
kiến. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào địa ngục. 
Món ăn của chúng sanh ở địa ngục ăn, tại đấy, vị ây nuôi 
sông với món ăn ây; tại đây, viây tồn tại với món ăn ây. Này 
Bà-la-môn, đây là không tương ưng xứ, trú ở nơi đây, vị ây 
không được lợi ích của bố thí ấy. 


3. Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh... có tà kiến. 

Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh vào loại bàng sanh. 
Món ăn của chúng sanh ở bàng sanh ăn, tại đấy, vị ầy nuôi 
sông với món ăn ây; tại đây, viây tồn tại với món ăn ây. Này 


250 Chương X - Mười Pháp 


Bà-la-môn, đây là không tương ưng xứ; trú ở đây, vị ấy 
không được lợi ích của bô thí ây. 


4. Ở đây, này Bà-la-môn, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù 
phiếm, không có tham ái, không có tâm sân hận, có chánh 
kiến. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh cộng trú 
với loài Người. Món ăn của loài người như thế nảo, tại đấy, 
VỊ ấy nuôi sông với món ăn Ấy; tại đây, VỊ ây tồn tại với món 
ăn ây. Này Bà-la-môn, đây là không tương ưng xứ, trú ở đây, 
vị ấy không được lợi ích của bố thí ấy. 


5. Ở đây, này Bà-la-môn, có người từ bỏ sát sanh... có 
chánh kiến. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung được 
sanh cộng trú với chư Thiên. Món ăn của chư Thiên như thế 
nảo, tại đấy, vị ây nuôi sống với món ăn ấy; tại đấy, vị ấy tồn 
tại với món ăn ây. Này Bà-la-môn đây là không tương ưng 
xứ, trú ở đây, vị ây không được lợi ích của bồ thí ấy. 


6. Ở đây, này Bả-la-môn, có người từ bỏ sát sanh... có 
tà kiến. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
cõi ngạ quỷ. Món ăn của chúng sanh ngạ quỷ như thế nào, tại 
đây, VỊ ây nuôi sông với món ăn ẫy; tại đây, VỊ ây tồn tại VỚI 
món ăn ây. Món ăn nào các bạn bè , hoặc thân hữu, hoặc bà 
con, hoặc người cùng huyết thống từ đây muốn hướng cúng 
cho vị ấy, tại đây vị ấy sông với món ăn ấy; tại đây, vị ấy tồn 
tại với món ăn ây. Này Bà-la-môn, đây là tương ưng xứ, trú 
ở đây, vị ấy được lợi ích của bố thí Sừy. 


7. Thưa Tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thông ấy đã 
chêt, không sanh vào chỗ ây, thời ai hưởng bô thí ây? 

- Này Bà-la-môn, các bà con huyết thống khác đã chết, 
được sanh vào chỗ ây, những người ây được hưởng bô thí ây. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 251 


- Thưa Tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống đã chết, 
không sanh vào chỗ ây, và các bà con huyệt thông khác cũng 
không sanh vào chỗ ây, thời ai hưởng bô thí ây? 


- Không có trường hợp â Ấy, không có cơ hội ấy, này Bả- 
la-môn, rằng chỗ ấy có thể trồng không trong một thời gian 
dài, không có người bà con huyết thống đã chết. Nhưng này 
Bà-la-môn, người bồ thí không phải không có hưởng quả. 


- Có phải Tôn giả Gotama nói một giả thuyết không thê 
xảy ra? 


- Này Bả-la-môn, Ta nói một giả thuyết không thể xảy 
ra. Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh, lấy của không 
cho, sông tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời 
độc ác, nói lời phù phiêm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. 
Người â ấy bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, các món ăn, đồ 
uông, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, các giường 
năm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với các loài voi. Tại đây, vị ây 
được đồ ăn, đồ uống, vòng hoa, các loại trang sức khác. Vì 
rằng, ở đây, này Bả-la-môn, có sát sanh, lấy của không cho, 
tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, 
nói lời phù phiểm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến, do vậy 
người Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú 
với các loài voi. Vì rằng vị ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà- 
la-môn đồ ăn, đồ uông, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, 
phần sáp, các giường năm, trú xứ, đèn đuốc; do vậy, tại đấy 
vị ây được các món ăn, các đồ uống, vòng hoa, các đồ trang 
sức khác. Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh, lẫy của 
không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói 
lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà 
kiến. Người ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, các 
món ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phẫn 


252 Chương X - Mười Pháp 


sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Sau khi thân hoại mạng 
chung, vị ấy sanh cộng trú với các loài ngựa... sanh cộng trú 
với các loài bò... Cộng trú với các loài gia cầm. Vị ấy tại đấy, 
được các món ăn, các đồ uống, vòng hoa, các đồ trang sức 
khác. Vì rằng, này Bà-la-môn, có sát sanh, có lấy của không 
cho, tà hạnh trong các dục, có nói láo, có nói hai lưỡi, có nói 
lời độc ác, có nói lời phù phiếm, có tham áI, có sân tâm, có tà 
kiến. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, vị ẫy sanh vào 
cộng trú với các loài gia cầm. Vì rằng VỊ ây có bố thí cho Sa- 
môn hay Bà-la-môn với các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, 

vòng hoa, hương liệu, , phần sáp, các giường năm, trú xứ, đèn 
đuốc, nên tại đây vị ây được đồ ăn, đồ uống, vòng hoa, các 
loại trang sức khác. Ở đây, này Bà-la-môn, có hạng người từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ 
bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham ái, từ bỏ sân tâm, có chánh 
kiến. Người ây có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các món 
ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, các vòng hoa, hương liệu, phân 
sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Vị ấy sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với loài Người. Tại đấy, VỊ 
ây được năm loại dục công đức sai khác, thuộc về loài Người. 
Vì rằng, này Bà-la-môn, vị ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ 
nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, 
không có tham ái, không có sân tâm, có chánh kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh cộng trú với loải 
Người. Vì răng vị ây có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn 
các đồ ăn, đồ uông, vải mặc, xe cộ, các vòng hoa, hương liệu, 

phần sáp, giường nằm, các trú xứ, đèn đuốc; do vậy, ở đấy vị 
ây được năm dục công đức của loài Người. Ö đây, này Bà-la- 
môn, có người từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, TƯưỜi ấy bố 
thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 253 


xe cộ, các vòng hoa, hương liệu, phân sáp, ø1ường nằm, trú 
xứ, đèn đuốc. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cộng trú với chư Thiên. VỊ ây tại đây được năm loại dục 
công đức của chư Thiên. Vì rằng ở đây có từ bỏ sát sanh... có 
chánh kiến, cho nên sau khi thân hoại mạng chung, vị ẫy 
được sanh cộng trú với chư Thiên. Vì rằng. vị ấy có bố thí 
cho Sa-môn hay Bà-la-môn các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe 
cộ, các vòng hoa, hương liệu, phần sáp, giường nằm, trú xứ, 
đèn đuốc. Do vậy, tại đấy vị ấy được năm dục công đức của 
chư Thiên. Như vậy, này Bà-la-môn, người bố thí không phải 
không có kết quả. 


8. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotama! Cho đến như thế này, thưa Tôn giả Gotama, 
là vừa đủ để bố thí, là vừa đủ để tô chức các tín thí. Vì rằng, 
ở đấy, người bố thí không phải không có kết quả (như đã 
được nói). 


- Như vậy, này Bà-la-môn, người bố thí này không phải 
không có kêt quả. 


- Thật kỳ diệu thay, Tôn giả Gotama... Xin Tôn giả 
Gotama hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


XVIII. Phẩm Thiện Lương 


(D (178) Thiện , Bất Thiện 


1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về lành và không lành. 
Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


254 Chương X - Mười Pháp 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. Này các Tý-kheo, thế nào là không lành? Sát sanh, 
lây của không cho... tà kiên. Này các Tỷ-kheo đây gọi là 
không lành. 


3. Và này các Tý-kheo, thế nào là lành? Từ bỏ sát 
sanh... có chánh kiên. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lành. 
(II-X]) (179-188) 


- Thánh và phi thánh. Thiện và bất thiện. Mục đích, phi 
mục đích. Pháp và phi pháp. Với lậu hoặc hay không với lậu 
hoặc. Phạm tội, không phạm tội. Hối quá và không hối quá. 
Tăng trưởng và tốn giảm. Đưa đến khổ và đưa đến lạc. Quả 
khổ, quả lạc. 


XIX. Phẩm Thánh Đạo 


(I-X) (189-198) 


(Như kinh trên. Các đề kinh khác như sau: Thánh đạo và 
phi Thánh đạo, Hắc đạo và bạch đạo. Diệu pháp, phi diệu 
pháp. Chân nhân pháp, phi chân nhân pháp. Cân làm cho 
sanh khởi, không cần làm cho sanh khởi. Cân phải thân cận. 
Cân phải tu tập. Cần phải làm cho sung mãn. Cần phải ức 
niệm... Cần phải cảnh giác ngộ (191, Diệu pháp). (192) Chân 
nhân pháp... (198) Cần phải chứng ngộ... 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 255 


XX. Phẩm Các Hạng Người 


(D (199) Không Nên Thân Cận 


(Giống như phẩm XEI, kinh 155, 156-166 không nên 
thán cận... ). 


XXI. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh 


(D (200) Địa Ngục, Thiên Giới 


1. Thành tựu mười pháp, tương xứng như vậy, như vậy 
bị rơi vào địa ngục. Thê nào là mười? 


2. Ở đây, này các Týỷ-kheo, có người sát sanh, hung bạo, 
tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi 
đối với tất cả loài hữu tình và sinh vật. Người ấy lấy của 
không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn 
làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy lấy 
trộm tài vật ấy. Người ấy sống tà hạnh trong các dục, tà hạnh 
với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh 
em che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che 
chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến 
những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa (đám cưới). 
Người ấy nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội, 
hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến 
giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: 
“Này người kia, hãy nói những gì ông biết"; dầu không biết, 
người ấy nói: "Tôi biết"; dầu biết, người ấy nói: "Tôi không 


256 Chương X - Mười Pháp 


biết"; hay dầu không thấy, người ấy nói: "Tôi thấy"; hay dầu 
cho thấy, người ấy nói: "Tôi không thấy". Như vậy lời nói 
của người ấy trở thành cố ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì 
mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một 
vài quyên lợi gì. Người â ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì 
ở chỗ này, đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người 
này. Nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người này, để 
sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy ly gián 
những kẻ hòa hợp, hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích 
chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói những lời đưa 
đến chia rẽ. Và người ấy là người nói lời thô ác. Bắt cứ lời gì 
thô bạo, thô tục, khiến người đau khổ, khiến người tức giận, 
liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiền định, người ấy nói 
những lời như vậy. Và người ấy nói những lời phù phiếm, 
nói phi thời, nói những lời phi chơn, nói những lời không lợi 
ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi Luật, nói 
những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời, nên lời nói 
không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có 
lợi ích. Người â ẫy có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ 
rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành 
của mình! ". Có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: 
"Mong rằng những loài hữu tình này bị giết, hay bị tàn sát, 
hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng không còn 
tồn tại! ". Người ấy có tà kiến, có tưởng điên đảo, như: 
"Không có bồ thí, không có cúng thí, không có thiện thí, các 
hành vi thiện ác không có kết quả dị thục, không có đời này, 
không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các 
loại hóa sanh, trong đời không có các Sa-môn, Bà-la-môn 
chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự mình 
chứng ngộ với thắng trí, lại tuyên bố cho đời này và cho đời 


t† 


Sau. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 257 


Thành tựu mười pháp này, người ấy như vậy tương 
xứng rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu mười pháp, này các Tyỷ-kheo, như vậy 
tương xứng, được sanh lên cõi Trời. Thế nào là mười? 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạn tận sát sanh, 
từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm; biết tàm quý, có lòng từ, 
sông thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và các loài 
hữu tình và sinh vật; đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy 
của không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại thôn 
làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy không 
lây trộm tài vật ấy; đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tả 
hạnh trong các dục, không hành tà hạnh với các hạng nữ 
nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị 
che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, 
được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được 
trang sức bằng vòng hoa (đám cưới). Người ấy đoạn tận nói 
láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội, 
hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tô hợp, hay đến 
giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: 
bào ông kia, hãy nói những gì ông biết". Nếu biết, người ây 

1: "Tôi biết". Nếu không biết, người ấy nói: "Tôi không 
biết"; hay nếu không thấy, người ây nói: "Tôi không thấy"; 
nếu thấy, người ây nói: "Tôi thấy". Như vậy lời nói của 
người ấy không trở thành cô ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân 
vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì 
một vài quyên lợi gì. Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để sanh 
chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi 
đến nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người 
kia. Như vậy, người ây sông hòa hợp những kẻ ly gián, tăng 
trưởng những kẻ hòa hiệp, thích thú hòa hợp, nói những lời 
đưa đến hòa hợp. Đoạn tận lời nói thô ác, từ bỏ lời nói thô ác. 


258 Chương X - Mười Pháp 


Những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm đến 
tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, 
người ẫy nói những lời như vậy. Đoạn tận lời nói phù phiếm, 
nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói đúng Pháp, 
nói đúng Luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp 
thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có lợi ích. Ở 
đây có người không tham ái, không tham lam tài vật kẻ khác, 
không nghĩ rằng: "Ôi! Mong rằng mọi tài vật của người khác 
trở thành của mình! ”. Lại có người không có sân tâm, không 
khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: "Mong rằng 
những loài hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, 
không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân”. Có chánh 
kiến, không có tư tưởng điên đảo, nghĩ rằng: "Có bố thí, có 
cúng thí, có tế tự, các hành vi thiện ác có kết quả dị thục, có 
đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, 
trong đời có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, 
chân chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố 
cho đời này và cho đời sau". 

"Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên Thiên giới. 

(ID (201) Địa Ngục Và Thiên Giới 

(Giống như kinh trước) 

(HD (202) Nữ Nhân 

1. Này các Tỷ-kheo, thành tựu mười pháp, nữ nhân như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là mười? 

2. Sát sanh... lấy của không cho... tà hạnh trong các 
dục... nói láo... nói hai lưỡi... nói lời thô ác... nói lời phù 
phiếm... tham ái... sân tâm... tà kiến... 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, nữ nhân 
như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 259 


3. Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, nữ nhân 
như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thê nào là 
mười? 

4. Đoạn tận sát sanh... đoạn tận lấy của không cho... 
đoạn tận tà hạnh trong các dục... đoạn tận nói láo... đoạn tận 
nói hai lưỡi... đoạn tận nói lời thô ác... đoạn tận nói lời phù 
phiêm... đoạn tận tham ái... đoạn tận sân tâm... chánh kiên... 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, nữ nhân 
như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 

(IV) (203) Nữ Cư Sĩ 

(Như kinh trên, chỉ thể nữ cư sĩ cho nữ nhân). 

(204) Sợ Hãi Và Vô Úy 

1. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, người nữ cư 
sĩ sống ở gia đình không có vô úy. Thế nào là mười? 


2. Sát sanh... có tà kiến... 
— Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, người nữ cư sĩ 

sông ở gia đình không có vô úy. 

3. Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
nữ cư sĩ sông ở gia đình, không có sợ hãi. 

4. Đoạn tận sát sanh... có chánh tri kiến. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, người nữ 
cư sĩ sông ở gia đình không có sợ hãi. 

(VD (205) Pháp Môn Quanh Co 

1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về pháp môn quanh 
co và pháp môn Chánh pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


260 Chương X - Mười Pháp 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. Thế nào là pháp môn quanh co, này các Tỷ-kheo, thế 
nào là pháp môn Chánh pháp? 


Này các Tỷ-kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là 
thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của 
nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm họ làm nghiệp gì, 
thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ấy. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, bạo 
ngược, bàn tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm 
không từ bi đối với tất cả loài hữu tình, sinh vật. Vị ấy quanh 
co với thân, quanh co với lời, quanh co với ý. Thân nghiệp 
của vị ây quanh co, ngữ nghiệp của vị ấy quanh co, ý nghiệp 
của vị ây quanh co, sanh thú quanh co, sanh thành quanh co. 
Với người có sanh thú quanh co, này các Tý-kheo, có sanh 
thành quanh co. Ta nói rằng có một trong hai sanh thú sau 
đây: Các địa ngục nhất hướng đau khổ hay các loài bàng 
sanh thuộc loại trườn bò. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các 
loài bàng sanh thuộc loại trườn bò? Loại rắn, bò cạp, rết, con 
ăn rắn, con mèo, con chuột, con cú, và bất cứ loài súc vật nào, 
khi thấy người, trườn bò mà đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo là 
các sinh vật, sự sanh khởi của sinh vật. Do làm như thế nảo, 
như vậy được sanh ra và được sanh như thế nào, thời có 
những cảm xúc như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các 
chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người lấy của không 
cho... có tà hạnh trong các dục... nói láo... nói hai lưỡi... nói 
lời thô ác... nói lời phù phiếm... có tham ái... có sân tâm... có 
tà kiến, có kiến điên đảo răng: "Không có bồ thí, không có 
cúng thí, không có tế tự; không có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác; không có đời này, không có đời sau; không có mẹ; 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 261 


không có cha; không có các loài hóa sanh; ở đời không có 
các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh 
thành tựu, những vị này, sau khi tự mình với thắng trí chứng 
ngộ đời này, đời sau và tuyên bố. Người ấy quanh co với 
thân, quanh co với lời, quanh co với ý. Thân nghiệp quanh co, 
ngữ nghiệp quanh co, ý nghiệp quanh co, sanh thú quanh co, 
sinh thành quanh co. Với người có sanh thú quanh co, này 
các Tỷ-kheo, có sanh thành quanh co, Ta nói rằng... Như vậy 
này các Tý-kheo, Ta nói rằng các chúng sanh ấy là những kẻ 
thừa tự nghiệp của mình. 


Này các Tỷ-kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là 
thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của 
nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm là nghiệp gì, 
thiện hay ác, họ thừa tự nghiệp ấy. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi đoạn tận 
sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có 
lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng 
sanh và các loài hữu tình. Vị ấy không quanh co với ý, thân 
nghiệp của vị ấy chánh trực, ngữ nghiệp chánh trực, ý nghiệp 
chánh trực, sanh thú chánh trực, sanh thành chánh trực. Với 
người có sanh thú chánh trực, này các Tyỷ-kheo, có sanh 
thành chánh trực, Ta nói rằng một trong hai sanh thú sau đây: 
Các thiên giới nhất hướng lạc, hoặc các gia đình cao quý, các 
Sát-đế-ly đại gia, các Bả-la-môn đại gia, các Gia chủ đại gia, 
giàu có tài sản lớn, vật thọ dụng lớn, vàng bạc nhiều, tài vật 
nhiều, tài sản lúa gạo nhiều. Do làm như thế nào, như vậy 
được sanh ra, và được sinh như thế nào, thời có những cảm 
xúc như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng các chúng sanh 
ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạn tận lấy của 
không cho, từ bỏ lây của không cho... đoạn tận tà hạnh trong 


262 Chương X - Mười Pháp 


các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục... đoạn tận nói láo, từ bỏ 
nói láo... đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi... đoạn tận 
nói lời thô ác, từ bỏ nói lời thô ác... đoạn tận nói lời phù 
phiếm, từ bỏ nói lời phù phiếm... không có tham dục... không 
có sân tâm, có chánh kiến, không có các kiến điên đảo. Có 
bố thí, có cúng thí, có tế tự; có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác; có đời này, có đời sau; có mẹ; có cha; có các loài 
hóa sanh. Ở đời có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành 
trì, chân chánh thành tựu, những vị này, sau khi tự mình với 
thắng trí chứng ngộ đời này, đời sau và tuyên bố. Vị ấy 
không quanh co với thân, không quanh co với lời, không 
quanh co với ý. Thân nghiệp vị ấy chánh trực, ngữ nghiệp 
chánh trực, ý nghiệp chánh trực, sanh thú chánh trực, sanh 
thành chánh trực. Với người có sanh thú chánh trực, này các 
Tỷ-kheo, có sanh thành chánh trực, Ta nói rằng có một trong 
hai sanh thú sau đây: Các thiên giới nhất hướng lạc, hoặc các 
gia đình cao quý, các Sát-đề-ly đại gia, các Bà-la-môn đại gia, 
các gia chủ đại gia, giàu có tài sản lớn, vật thọ dụng lón, 
vàng bạc nhiều, tài vật nhiều, tài sản lúa gạo nhiều. Do làm 
như thế nào, như vậy được sanh ra và được sanh như thế nảo, 
thời có những cảm xúc như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 


Này các Tỷ-kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là 
những kẻ thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bả 
con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm làm 
nghiệp gì, thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ây. 

(VH) (206) Ngọc Ma-Ni 

1. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp đã tư 
niệm, đã làm, đã tích tập, nêu không cảm thọ (kêt quả) thời 
không có chấm dứt, dầu kết quả ấy sanh khởi ngay trong đời 
hiện tại hay trong đời sau. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 263 


các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu không cảm 
thọ (kêt quả), thời khô không có thê châm dứt được. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, ba phần là lầm lỗi, phạm tội 
của thân nghiệp đã bắt thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến 
khổ dị thục. Bốn phần là lầm lỗi, phạm tội của ngữ nghiệp, 
đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. Ba 
phần là lầm lỗi, phạm tội của ý nghiệp, đã bất thiện tư niệm, 
dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. Và này các Tyỷ-kheo, thế 
nảo là ba phần lầm lỗi, phạm tội của thân nghiệp, đã bất thiện 
tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục? 


2. Ở đây, này các này các Tỷ-kheo, có người sát sanh 
hung bạo, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm 
không từ bi đối với tất cả các loài hữu tình, các sinh vật. Lấy 
của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn 
làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy lấy 
trộm tài vật Ấy. Sống tà hạnh trong các dục vọng, tà hạnh với 
hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che 
chở, có anh em che chở, có chị che chở, có bà con che chở, 
có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, 
cho đến những nữ nhân được trang sức băng vòng hoa (đám 
Cưới). 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, ba phần là lầm lỗi phạm tội 
của thân nghiệp, đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến 
khổ dị thục. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, bốn phần là lầm 
lỗi, phạm tội của ngữ nghiệp, đã bất thiện tư niệm, dẫn đến 
khổ, đưa đến khổ dị thục? 


3. Người ấy nói láo, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng 
hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tô hợp, hay 
đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được 
hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì người biết"; dầu cho 
vị ấy không biết, vị ấy nói: "Tôi biết"; dầu cho vị ấy biết, vị 


264 Chương X - Mười Pháp 


ây nói: "Tôi không biết". Hay dầu cho vị ấy không thấy, vị 
ấy nói: "Tôi có thấy"; hay dầu cho vị ấy thấy, vị ây nói: "Tôi 
không thấy". Như vậy lời nói của người ấy trở thành cố ý nói 
láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, 
hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi. Người ấy là người 
nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, đến chỗ kia nói, để sanh 
chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với 
những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như 
vậy, vị ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi giục những kẻ 
ly gián, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, 
nói những lời đưa đến chia rẽ. Và người ấy nói lời thô ác, bất 
cứ lời gì thô bạo, thô tục, khiến người đau khổ, khiến người 
tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiền định. 
Người ấy nói những lời như vậy. Và người ấy nói những lời 
phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chơn, nói những 
lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi 
luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời, nên 
lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, 
không có lợi ích. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, bốn phần là lầm lỗi, phạm 
tội của ngữ nghiệp, đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa 
đến khổ dị thục. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, ba phần là 
lầm lỗi, và phạm tội của ý nghiệp, đã bất thiện tư niệm, dẫn 
đến khổ, đưa đến khổ dị thục. 


4. Ở đây, này các Tỷ- -kheo, có người ẫy có tham ải, 
tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài 
vật của người khác trở thành của mình! ”". Có sân tâm, khởi 
lên hại ý, hại niệm như sau: "Mong rằng những loài hữu tình 
này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay 
mong chúng không còn tôn tại! ". Người ấy có tà kiến, có 
tưởng điên đảo, như: "Không có bố thí, không có cúng thí, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 265 


không có tế tự, các hành vi thiện ác không có kết quả dị thục, 
không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có 
cha, không có các loại hóa sanh, trong đời không có các Sa- 
môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, 
sau khi tự mình với thắng trí, giác ngộ đời này và đời sau, và 
tuyên bố". Như vậy, này các Tỷ-kheo, ba phần là lầm lỗi, 
phạm tội của ý nghiệp, đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, 
đưa đến khổ dị thục. 


5. Này các Tý-kheo, do nhân bất thiện tư niệm, sự lầm 
lỗi và phạm tội của thân nghiệp có ba phần, các chúng sanh, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Hay là này các Tỷ-kheo, do nhân bất thiện tư 
niệm, lầm lỗi phạm tội của ngữ nghiệp có bốn phản, các 
chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là này các Tyỷ-kheo, do nhân 
bất thiện tư niệm, lầm lỗi phạm tội của ý nghiệp có ba phần, 
các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hòn ngọc ma ni viên 
mãn, được quăng lên và rơi xuống chỗ nào, tại chỗ ấy nó 
khéo an lập. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do nhân bắt thiện tư 
niệm, lầm lỗi phạm tội của thân nghiệp có ba phần, các 
chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là này các Tyỷ-kheo, do nhân 
bất thiện tư niệm, lầm lỗi phạm tội của ngữ nghiệp có bốn 
phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là này các Tỷ-kheo, 
do nhân bất thiện tư niệm, lầm lỗi phạm tội của ý nghiệp có 
ba phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


266 Chương X - Mười Pháp 


7. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp được 
tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ (kết 
quả) thời không có chấm dứt, dầu quả ây thuộc trong đời 
hiện tại, hay trong đời sau. Ta tuyên bố răng, này các Tỷ- 
kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, nêu 
không cảm thọ (kết quả) thời khổ không có chấm dứt. Ở đây, 
này các Tỷý-kheo, ba phần là thành đạt của thân nghiệp đã 
thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục, bốn phân là 
thành đạt của ngữ nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa 
đến lạc dị thục, ba phần là thành đạt của ý nghiệp đã thiện tư 
niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Và như thế nào, này 
các Tỷ-kheo, ba phần là thành đạt của thân nghiệp đã thiện tư 
niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục? 


8. Ở đây, này các Tý-kheo, có người đoạn tận sát sanh, 
từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
sông thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và các 
loài hữu tình. Đoạn tận lẫy của không cho, từ bỏ lấy của 
không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, 
hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy không lấy 
trộm tài vật ẫy. Đoạn tận sống tà hạnh trong các dục, không 
hành tà hạnh với hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che 
chở, có mẹ cha che chở, có anh em che chở, có chị che chở, 
có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình 
phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức 
bằng vòng hoa (đám cưới). Như vậy, này các Tỷ-kheo, ba 
phần là thành đạt của thân nghiệp, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị 
thục. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bốn phần là thành đạt 
của ngữ nghiệp, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục? 

9. Ở đây, này các Tỷ-kheo có người đoạn tận nói láo, từ 
bỏ nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội, hay đến 
giữa các thân tộc, hay đến giữa các tô hợp, hay đến giữa các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 267 


vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này 
bón kia, hãy nói những gì người biết", nếu biết, người ấy 
ói: "Tôi biết", nếu không biết, người ấy nói: "Tôi không 
biết"; hay nếu không thấy, người ây nói: "Tôi không thấy"; 
nếu thấy, người ây nói: "Tôi thấy". Như vậy lời nói của 
người ấy không trở thành cô ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân 
vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì 
một vài quyền lợi gì. Đoạn tận lời nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai 
lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để 
sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, 
không đi nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những 
người kia. Như vậy, người ây sông hòa hợp những kẻ ly gián, 
tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những 
lời đưa đến hòa hợp. Đoạn tận lời nói thô ác, từ bỏ lời nói thô 
ác, những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm đến 
tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui ý nhiều người, người 
ấy nói những lời như vậy. Đoạn tận lời nói phù phiếm, từ bỏ 
lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói 
những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh Pháp, nói 
những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói 
hợp thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có lợi 
ích. Như vậy, này các Tỷ-kheo, bốn phần là sự thành đạt của 
ngữ nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba phần là thành đạt của ý 
nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục? 


10. Ở đây, này các Tý-kheo, có người không tham ái, 
không tham lam tài vật của kẻ khác, không có nghĩ rằng: "Ôi! 
Mong rằng món tài vật của người khác trở thành của mình! ". 
Lại có người không có sân tâm, không khởi lên hại ý, hại 
niệm, nhưng nghĩ răng: "Mong rằng những loài hữu tình này 
sông không thù hận, không oán thù, không nhiễu loạn, được 
an lạc, lo nghĩ tự thân!". Có chánh kiến, không có tư tưởng 


268 Chương X - Mười Pháp 


điên đảo, nghĩ rằng: "Có bố thí, có cúng thí, có tế tự, các 
hành vi thiện ác có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có 
mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, trong đời có các Sa-môn, 
Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau 
khi tự mình chứng ngộ với thắng trí đời này và đời sau, rồi 
tuyên bố". 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, ba phần là thành đạt của ý 
nghiệp đã thiện tư niệm, dân đên lạc, đưa đên lạc dị thục. 


11. Này các Tỷ-kheo, do nhân ba phần là thành đạt của 
thân nghiệp, đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị 
thục, các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ-kheo, do 
nhân bốn phần là thành đạt của ngữ nghiệp, đã thiện tư niệm, 
dẫn đến lạc, đưa đến lạc đị thục, các chúng sanh sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này. Này các Tỷ-kheo, do nhân ba phần là thành đạt của ý 
nghiệp, đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục, 
các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

12. Ví như, này các Tỷ-kheo, hòn ngọc ma-nI viên mãn, 
được quăng lên và rơi xuống chỗ nào, tại chỗ ấy nó khéo an 
lập. Cũng vậy, này các Tyỷ-kheo, do nhân thiện tư niệm, 
thành đạt của thân nghiệp có ba phần, các chúng sanh, sau 
khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi 
đời này. Hay là do nhân thiện tư niệm, thành đạt của ngữ 
nghiệp có bốn phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vảo thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Hay là do 
nhân thiện tư niệm, thành đạt của ý nghiệp có ba phân, các 
chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 269 


13. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố răng các nghiệp đã 
tư niệm, đã làm, đã tích tập, nêu chưa lãnh thọ (kết quả) thời 
không chấm dứt, dầu cho quả ấy thuộc đời hiện tại, hay trong 
đời sau, và này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng các nghiệp đã 
tư niệm, đã được làm, đã được tích tập, nếu chưa lãnh thọ 
(kết quả) thời khổ không được chấm dứt. 


(VIID (207) Tôn Giảm và Tăng Trưởng 
(kinh này giống hẳn như kinh trước 206). 
(IX) (208) Phạm Thiên Trú 


1. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp được 
tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ (kết 
quả) thời không có chấm dứt, dầu quả ấy thuộc trong đời 
hiện tại, hay thuộc trong đời sau. Ta tuyên bố rằng, này các 
Tỷ-kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, 
nêu không cảm thọ (kết quả) thời không có chấm dứt. Vị 
Thánh đệ tử ấy, này các Tý-kheo, như vậy từ bỏ tham, từ bỏ 
sân, từ bỏ sĩ, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với từ, 
an trú biến mãn một phương; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy phía 
trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. VỊ ẫy biết rõ như 
sau: "Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, không tu tập. Nhưng 
nay, tâm này của ta là vô lượng, khéo tu tập. Lại nữa, phàm 
nghiệp gì được làm có giới hạn, nay nó sẽ không sống HN 
giới hạn ấy nữa, nó sẽ không đứng trong giới hạn ây nữa. 
Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, nêu đứa trẻ này, từ 
tuổi trẻ trở lên tu tập từ tâm giải thoát, nó có thê làm nghiệp 
ác không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


270 Chương X - Mười Pháp 


- Do không làm điêu ác, nó có cảm giác khô hay không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. Không làm điều ác, bạch 
Thê Tôn, từ đâu nó sẽ cảm giác khô được? 


2. Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát này cần phải tu 
tập bởi nữ nhân hay nam nhân. Này các Tỷ-kheo, thân này 
không bị nam nhân hay nữ nhân cầm lấy rồi mang đi. Này 
các Tỷ-kheo, con đường phải chết này ở giữa những tư tưởng. 
Vị ấy rõ biết như sau: "Phàm ác nghiệp nào do ta làm từ 
trước với cái thân do nghiệp làm ra này, tất cả cần phải cảm 
thọ ở đây, nó không thể theo ta và được hiện hữu về sau". 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được tu tập đưa 
đến không có trở lui, đối với Tỷ-kheo có trí tuệ, có được 
trong đời này, nhưng vị ấy chưa thể nhập sự giải thoát hơn 
thế nữa. 

3. Với tâm câu hữu với bi... với tâm hầu hữu với hỷ... 
với tâm câu hữu với xả, vị ấy biến mãn một phương và an trú, 
như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy 
phương thứ tư. Như vậy phía trên, phía dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Vị ấy biết rõ như sau: "Trước kia, tâm này của ta 
là nhỏ, không tu tập. Nhưng nay, tâm này của ta là vô lượng, 
khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp gì được làm có giới hạn, 
nay nó sẽ không sông "HỆ giới hạn â ấy nữa, nó không đứng 
trong giới hạn ây nữa". Các Thây nghĩ thế nào, này các Tỷ- 
kheo, nếu đứa trẻ này, từ tuổi trẻ trở lên tu tập xả tâm giải 
thoát, nó có thể làm nghiệp ác không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Do không làm điêu ác, nó có cảm giác khô hay không? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 271 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. Không làm điều ác, bạch 
Thê Tôn, từ đâu nó sẽ cảm giác khô được? 


4. Này các Tỷ-kheo, xả tâm giải thoát này cần phải tu 
tập bởi nữ nhân hay nam nhân. Này các Tỷ-kheo, thân này 
không bị nam nhân hay nữ nhân cầm lấy rồi đem đi. Này các 
Tỷ-kheo, con người phải chết này ở giữa những tư tưởng. Vị 
ây rõ biết như sau: "Phàm ác nghiệp nào đo ta làm từ trước 
với cái thân do nghiệp làm ra này, tất cả cần phải cảm thọ ở 
đây, nó không thê theo và được hiện hữu về sau". Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, xả tâm này được tu tập, đưa đến không có 
trở lui, đối với Ty-kheo có trí tuệ, có được trong đời này, 
nhưng vị ấy chưa thể nhập sự giải thoát hơn thế nữa. 


(X) (209) Sau Khi Chết 


1. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói 
lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, vị Bà-la-môn ẫy bạch Thế Tôn: 


- Do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh 
sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục? 

- Do nhân phi pháp hành và bất bình đăng hành, này 
Bà-la-môn, như vậy ở đây, một sô chúng sanh sau khi thân 
hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 

- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, ở đây 
có hạng chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này? 

- Do nhân pháp hành và bình đăng hành, này Bà-la- 
môn, như vậy ở đây, một sô chúng sanh sau khi thân hoại 


272 Chương X - Mười Pháp 


mạng chung, được sanh lên Thiện thú, Thiên giới, cối đời 
này. 

- Lời tuyên bố vắn tắt này của Sa-môn Gotama, con 
không hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn 
giả Gotama, như vậy thuyết pháp cho con, để con có thê như 
vậy hiểu được ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói văn tắt này 
của Sa-môn Gotama. 


- Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, Tôn giả. 


Vị Bà-la-môn ấy vâng đáp Tôn giả Gotama. Tôn giả 
Gotama nói như sau: 


2. Này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành 
về thân có ba; phi pháp hành, bất bình đẳng hành về lời có 
bốn; phi pháp hành, bất bình đăng hành về ý có ba. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp hành, bất bình đẳng hành về 
thân có ba? ... (Xem kinh 206, đoạn 2). 


Như vậy, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đăng 
hành về thân có ba. Như thế nào, nảy Bà-la-môn, phi pháp 
hành, bất bình đăng hành về lời có bốn? ... (Xem kinh 206, 
đoạn 3). 


Như vậy, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đăng 
hành vê lời có bôn. Và như thê nào, này Bà-la-môn, phi pháp 
hành, bât bình đăng hành về ý có ba? ... (Xem kinh 206, đoạn 
4). 

Như vậy, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đẳng 
hành về ý có ba. 

Như vậy, do nhân phi hành pháp, bất bình đẳng hành, 
này Bà-la-môn như vậy ở đây có các loài chúng sanh, sau khi 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 273 


thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


3. Này Bà-la-môn, pháp hành, bình đăng hành về thân 
có ba; pháp hành, bình đăng hành về lời có bốn; pháp hành, 
bình đẳng hành về ý có ba. Như thế nào, này Bả-la-môn, 
pháp hành, bình đẳng hành về thân có ba?... (như kinh trước 
206, đoạn ð)... 


Như vậy, này Bà-la-môn, pháp hành, bình đẳng hành về 
thân có ba. Và này Bà-la-môn, như thế nào pháp hành, bình 
đăng hành về lời có bốn? ... (Xem kinh 206, đoạn 9). 


Như vậy, này Bả-la-môn, pháp hành, bình đẳng hành về 
lời có bôn. Và này Bả-la-môn, như thê nào pháp hành, bình 
đăng hành vê ý có ba? ... (Xem kinh 206, đoạn 10). 

Như vậy, này Bả-la-môn, pháp hành, bình đẳng hành về 
ý có ba. 

Như vậy, này Bà-la-môn, do nhân pháp hành, bình 
đăng hành, như vậy, một sô chúng sanh sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal ... Mong Tôn 
giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


XXII. Không Có Đầu Đề 


(D 210) Mười Pháp 


I. Thành tựu mười pháp, này các Tyỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thê nào là mười? 


274 Chương X - Mười Pháp 


2. Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, 
nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiêm, tham 
á1, sân tâm, tà kiên. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thê nào là mười? 


4. Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ 
nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham, không 
sân, tâm chánh kiến. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên Thiên giới. 


(ID (11) Hai Mươi Pháp 


1. Thành tựu hai mươi pháp, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thê nào là hai mươi? 


2. Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh; 
tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lây của 
không cho; tự mình tả hạnh trong các dục; khuyến khích 
người khác tà hạnh trong các dục; tự mình nói láo và khuyến 
khích người khác nói láo; tự mình nói hai lưỡi và khuyến 
khích người khác nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác vả 
khuyến khích người khác nói lời thô ác; tự mình nói lời phù 
phiếm và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm; tự 
mình tham và khuyến khích người khác tham; tự mình có sân 
tâm và khuyến khích người khác có sân tâm; tự mình có tà 
kiến và khuyến khích người khác có tà kiến. 

Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 275 


3. Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thê nào là hai 
mươi? 


4. Tự mình từ bỏ sát sanh và khuyến khích người khác 
từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không cho, khuyến 
khích người khác từ bỏ lấy của không cho; tự mình từ bỏ tà 
hạnh trong các dục; khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh 
trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo và khuyến khích người 
khác từ bỏ nói láo; tự mình từ bỏ nói hai lưỡi và khuyến 
khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi; tự mình từ bỏ nói lời thô 
ác và khuyến khích người khác từ bỏ nói lời thô ác; tự mình 
từ bỏ nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác từ bỏ 
nói lời phù phiếm; tự mình không tham và khuyến khích 
người khác không tham; tự mình không có sân tâm và 
khuyến khích người khác không có sân tâm; tự mình có 
chánh kiến và khuyến khích người khác có chánh kiến. 


Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 


(II) (212) Ba Mươi Pháp 


1. Thành tựu ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thê nào là ba mươi? 


2. Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, 
và tùy thuận sát sanh; tự mình lấy của không cho, khuyến 
khích người khác lấy của không cho, và tùy thuận lấy của 
không cho; tự mình tà hạnh trong các dục; khuyến khích 
người khác tà hạnh trong các dục, và tùy thuận tà hạnh trong 
các dục; tự mình nói láo; khuyến khích người khác nói láo, 
và tùy thuận nói láo; tự mình nói hai lưỡi; khuyến khích 
người khác nói hai lưỡi, và tùy thuận nói hai lưỡi; tự mình 
nói lời thô ác; khuyến khích người khác nói lời thô ác, và tùy 


276 Chương X - Mười Pháp 


thuận nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiếm; và khuyến 
khích người khác nói lời phù phiếm, và tùy thuận nói lời phù 
phiếm; tự mình có tham, khuyến khích người khác có tham, 
và tùy thuận có tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích 
người khác có sân tâm, và tùy thuận sân tâm; tự mình có tà 
kiến và khuyến khích người khác có tà kiến, và tùy thuận tà 
kiến. 

Thành tựu với ba mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu với ba mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, 
như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thê nào là ba 
mươi? 


4. Tự mình từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ 
bỏ sát sanh, và không tùy thuận sát sanh; tự mình từ bỏ lấy 
của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của 
không cho, và không tùy thuận lẫy của không cho; tự mình 
từ bỏ tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác từ bỏ 
tà hạnh trong các dục, và không tùy thuận tà hạnh trong các 
dục; tự mình từ bỏ nói láo; khuyến khích người khác từ bỏ 
nói láo, và không tùy thuận nói láo; tự mình từ bỏ nói hai 
lưỡi; khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi, và không 
tùy thuận nói hai lưỡi; tự mình từ bỏ nói lời thô ác; khuyến 
khích người khác từ bỏ nói lời thô ác, và không tùy thuận nói 
lời thô ác; tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm; và khuyến khích 
người khác từ bỏ nói lời phù phiếm, và không tùy thuận nói 
lời phù phiếm; tự mình từ bỏ tham, khuyến khích người khác 
từ bỏ tham, và không tùy thuận tham; tự mình từ bỏ sân tâm 
và khuyến khích người khác từ bỏ sân tâm, và không tùy 
thuận sân tâm; tự mình có chánh kiến và khuyến khích người 
khác có chánh kiến, và tùy thuận chánh kiến. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 277 


Thành tựu với ba mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 


(IV) (213) Bốn Mươi Pháp 


1. Thành tựu với bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thê nào là bôn mươi? 


2. Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, 
tùy thuận sát sanh, và tán thán sát sanh; tự mình lấy của 
không cho, khuyến khích người khác lây của không cho, tùy 
thuận lẫy của không cho, và tán thán lẫy của không cho; tự 
mình tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác tà 
hạnh trong các dục, tùy thuận tà hạnh trong các dục, và tán 
thán tà hạnh trong các dục; tự mình nói láo; khuyến khích 
người khác nói láo, tùy thuận nói láo, và tán thán nói láo; tự 
mình nói hai lưỡi; khuyến khích người khác nói hai lưỡi, tùy 
thuận nói hai lưỡi, và tán thán nói hai lưỡi; tự mình nói lời 
thô ác; khuyến khích người khác nói lời thô ác, tùy thuận nói 
lời thô ác, và tán thán nói lời thô ác; tự mình nói lời phù 
phiếm; và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, tùy 
thuận nói lời phù phiếm, và tán thán nói lời phù phiếm; tự 
mình có tham, khuyến khích người khác có tham, tùy thuận 
có tham, và tán thán có tham; tự mình có sân tâm và khuyến 
khích người khác có sân tâm, tùy thuận sân tâm, và tán thán 
có sân tâm; tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác 
có tà kiến, tùy thuận có tà kiến, và tán thán có tà kiến. 

Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu với bốn mươi pháp, như vậy tương xứng 
được sanh lên Thiên giới. Thế nào là bốn mươi? 


4. Tự mình từ bỏ sát sanh, không khuyến khích người 
khác sát sanh, không tùy thuận sát sanh, và không tán thán 


278 Chương X - Mười Pháp 


sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không cho, không khuyến 
khích người khác lẫy của không cho, không tùy thuận lẫy của 
không cho, và không tán thán lẫy của không cho; tự mình từ 
bỏ tà hạnh trong các dục; không khuyến khích người khác tà 
hạnh trong các dục, không tùy thuận tà hạnh trong các dục, 
và không tán thán tà hạnh trong các dục; tự mình không nói 
láo; không khuyến khích người khác nói láo, không tùy 
thuận nói láo, và không tán thán nói láo; tự mình từ bỏ nói 
hai lưỡi; không khuyến khích người khác nói hai lưỡi, không 
tùy thuận nói hai lưỡi, và không tán thán nói hai lưỡi; tự 
mình không nói lời thô ác; không khuyến khích người khác 
nói lời thô ác, không tùy thuận nói lời thô ác, và không tán 
thán nói lời thô ác; tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm; không 
khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, không tùy thuận 
nói lời phù phiếm, và không tán thán nói lời phù phiếm; tự 
mình từ bỏ tham, không khuyến khích người khác tham, 
không tùy thuận tham, và không tán thán tham; tự mình từ bỏ 
sân tâm và không khuyến khích người khác sân tâm, không 
tùy thuận sân tâm, và không tán thán sân tâm; tự mình có 
chánh kiến và khuyến khích người khác có chánh kiến, tùy 
thuận có chánh kiến, và tán thán có chánh kiến. 


Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 


(V) (214) Tổn Hại 


- Thành tựu với mười pháp, này các Tỷ-kheo, đem theo 
mình một tự ngã bị tồn hại, bị hủy hoại... đem theo mình một 
tự ngã không bị tôn hại... không bị hủy hoại... thành tựu với 
hai mươi pháp, này các Ty-kheo... thành tựu với ba mươi 
pháp, này các Tý-kheo... thành tựu với bốn mươi pháp, này 
các Tỷ-kheo, đem theo mình một tự ngã bị tôn hại, bị hủy 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 279 


hoại... không đem theo mình một tự ngã bị tôn hại, bị hủy 
hoại. 


(VD (215) Sau Khi Chết (1) 


- Thành tựu với mười pháp, này các Tyỷ-kheo, ở đây có 
người sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục... ở đây có người sau khi thân hoại 
mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này... Với hai mươi pháp, này các Tỷ-kheo... Với ba mươi 
pháp, này các Tỷ-kheo... Với bốn mươi pháp, này các Tỷ- 
kheo, ở đây có người sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục... ở đây có người, sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên 
ØIớI, cÕi đời này... 

(VI (216) Sau Khi Chết (2) 


- Thành tựu với mười pháp, này các Tỷ-kheo, người 
ngu cần phải được biết... người hiền trí cần phải được biết... 
Với hai mươi pháp, này các Tyỷ-kheo... Với ba mươi pháp, 
này các Tỷ-kheo... Với bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, 
người ngu cần phải được biết... người hiền trí cần phải được 
biết. 


Thành tựu với mười pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
hiên trí cân phải được biết... 

(VIID (217) Tham Ái (1) 

1. Để thăng tri tham ái, này các Tý-kheo, mười pháp 
cân phải tu tập. Thê nào là mười? 

2. Bất tịnh tưởng, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong 
các món ăn, tưởng không hoan hỷ đôi với tât cả thê giới, 
tưởng vô thường, tưởng khô trong vô thường, tưởng vô ngã 
trong khô, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diỆt. 


280 Chương X - Mười Pháp 


Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, mười pháp này cần 
phải tu tập. 

3. Để thăng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp 
cân phải tu tập. Thê nào là mười? 


4. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng nhàm chán 
trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đôi với tât cả thê 
giới, tưởng bộ xương, tưởng trùng ăn, tưởng xanh ứ, tưởng 
nước mủ chảy ra, tưởng nút nẻ, tưởng trương phông lên. 

Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, mười pháp này cần 
phải tu tập. 

(IX) (218) Tham Ái (2) 


1. Để thăng tri tham ái, này các Tý-kheo, mười pháp 
cân phải tu tập. Thê nào là mười? 


2. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tình tân, chánh niệm, chánh định, 
chánh trí, chánh giải thoát. 


Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp cần 
phải tu tập. 


(X) (219) Tham Ái, Sân 


1. Này các Tỷ-kheo, để biến tri, để biến diệt, để đoạn 
tận, đê trừ diệt, đê hủy diệt, đê ly tham, đê đoạn diệt, đê an 
tịnh, đê bỏ đi, đê từ bỏ tham, mười pháp này cân phải tu tập... 


2. Đề biến tri, để biến diệt, để đoạn tận, đề trừ diệt, để 
hủy diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để an tịnh, để bỏ đi, để từ 
bỏ sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, não hại, tật đố, xan 
tham, mê hoặc, gian trá, cứng đầu, bồng bột, mạn, quá mạn, 
đắm say, phóng dật, mười pháp này cần phải tu tập. 


Chương XI - Mười Một Pháp 


I. Phẩm Y Chỉ 


(D (1) Có Lợi Ích Gì 

ly Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích 
gì? 

- Có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hỗi tiếc. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, không hối tiếc có ý nghĩa gì? 
Có lợi ích gì? 

- Này Ananda, không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có 
lợi ích hân hoan. 

- Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 

- Này Ananda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích 
hoan hỷ. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ananda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích 
khinh an. 


282 Chương XI - Mười Một Pháp 


- Nhưng bạch Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ananda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an 
lạc. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi 
ích như thật tri kiên. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, như thật tri kiến có ý nghĩa gì, 
có lợi ích gì? 

- Này Ananda, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, 
có lợi ích nhàm chán. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán có ý nghĩa gì, có lợi 
ý gì 

- Này Ananda, nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích 
ly tham. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, ly tham có ý nghĩa gì, có lợi ích 
gì? 


- Này Ananda ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có 
lợi ích giải thoát tri kiến. 

2. Như vậy, này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa 
không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. Không hối tiếc có ý 
nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Hân hoan có ý nghĩa 
hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có 
lợi ích khinh an. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 
An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Định có ý nghĩa gì 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 283 


như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. Như thật tri kiến 
có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm chán. Nhàm chán có 
ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. Ly tham có ý nghĩa giải 
thoát tri kiên, có lợi ích giải thoát tri kiên. Như vậy, này 
Ananda, các thiện giới thứ lớp dẫn đến tôi thượng. 

(H) (2) Nghĩ Với Dụng Ý 

(Giống như kinh số 2, Chương Mười Pháp, chỉ khác 
"nibbida viràgatthà", nhàm chán ly tham, chỉa 2 nên thành 
1] pháp) 

(HI) (3) Sở Y, Do Bậc Đạo Sư Thuyết 

(Tương tự kinh số 3, Chương Mười Pháp, chỉ khác 
"nibbida viràgatthà", nhàm chán ly tham, chỉa 2 nên thành 
1] pháp). 

(IV) (4) Sở Y, Do Tôn Giả Sariputta Thuyết 

(Tương tự kinh số 4, Chương Mười Pháp, chỉ khác 
"nibbida viràgatthà", nhàm chán ly tham, chỉa 2 nên thành 
1] pháp). 

(V) (5) Sở Y, Do Tôn Giả Ananda Thuyết 

(Tương tự kinh số 5, Chương Mười Pháp, chỉ khác 
"nibbida viràgatthà", nhàm chán ly tham, chỉa 2 nên thành 
1] pháp). 

(VD (6) Tai Họa 

1. Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nào mắng nhiếc, 
chỉ trích, quở trách các bậc Thánh là những vị đông Phạm 
hạnh, thời không có sự kiện, không có cơ hội răng người ây 
không gặp một trong mười một tai họa. Thê nào là mười một? 

2. Không chứng điều chưa chứng, đã chứng được thời 

mât đi, diệu pháp không được tỏ rõ, hay là tự kiêu trong diệu 


284 Chương XI - Mười Một Pháp 


pháp, hay là không hoan hỷ sống Phạm hạnh, hay phạm một 
tội ô uẽ, hay từ bỏ Phạm hạnh và hoàn tục, hay là thọ bệnh 
nặng, hay là đạt đến điên cuồng loạn tâm, hay là bất tỉnh khi 
mệnh chung, sau khi thân hoại mạng chung rơi vào cõi dữ, ác 
thú đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nào măng nhiếc, chỉ 
trích, quở trách các bậc Thánh là những đồng Phạm hạnh, 
thời không có sự kiện, không có cơ hội răng người ấy không 
gặp một trong mười một tai họa này. 


(VI) (7) Tưởng Hay Tác Ý (1) 


1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có thể chăng một Tỷ-kheo khi chứng 
được Thiền định, như vậy, vị ấy có thể trong đất không 
tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa 
không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong 
Không vô biên xứ không tưởng đến Không vô biên xứ, trong 
Thức vô biên xứ không tưởng đến Thức vô biên xứ, trong Vô 
sở hữu xứ không tưởng đến Vô sở hữu xứ, trong Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, 
trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau, và 
phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được 
thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ 
đến, trong ấy vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn 
có tưởng? 


2. Này Ananda, có thể như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng 
được Thiên định như vậy, có thê trong đât không tưởng đên 
đât, trong nước không tưởng đên nước, trong lửa không 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 285 


tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong Không 
vô biên xứ, không tưởng đến Không vô biên xứ, trong Thức 
vô biên xứ không tưởng đến Thức vô biên xứ, trong Vô sở 
hữu xứ không tưởng đến Vô sở hữu xứ, trong Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, 
trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Và 
phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được 
thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ 
đến, trong ấy vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn 
có tưởng. 


3. Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một vị Tỷ-kheo 
khi chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thê trong đất, 
không tưởng đến đất... trong thế giới đời sau, không tưởng 
đến thế giới đời sau... vị ây có thê không có tưởng đến. Tuy 
vậy, vị ây vân có tưởng? 


4. Ở đây, này Ananda, vị Tý-kheo tưởng như sau: "Đây 
là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự 
từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, 
Niết-bàn". Như vậy, này Ananda, vị Tỷ-kheo khi chứng được 
Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất, không tưởng đến 
đất, trong nước không tưởng đến nước... trong thế giới đời 
sau, không tưởng, đến thế giới đời sau... vị ấy không có tưởng 
đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 


(VII) (8) Tưởng Hay Tác Ý (2) 


1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn, rồi đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón 


286 Chương XI - Mười Một Pháp 


hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả SàrIputta: 


- Thưa Tôn giả Sàriputta, có thê chăng một Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thê trong đất không 
tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa 
không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong 
Không vô biên xứ, không tưởng đến Không vô biên xứ, trong 
Thức vô biên xứ không tưởng đến Thức vô biên xứ, trong Vô 
sở hữu xứ không tưởng đến Vô sở hữu xứ, trong Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, 
trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Và 
phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được 
thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ 
đến, trong ấy vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn 
có tưởng? 


2. Này Ananda, có thê như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng 
được Thiền định như vậy... được ý suy nghĩ đến, vị ây không 
có tưởng đến. Tuy vậy, vị ẫy vẫn có tưởng. 


3. Nhưng thưa Tôn giả Sàriputta, như thế nào, một Tỷ- 
kheo, khi chứng được Thiên định như vậy... được ý suy nghĩ 
đến, vị ây không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng? 


4. Ở đây, này Hiền giả Ananda, Tỷ-kheo tưởng như sau: 
"Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Như vậy, này Hiền giả Ananda, Tỷ- 
kheo khi chứng được Thiền định như VẬY, VỊ ẫy có thể trong 
đất không tưởng đến đất... trong thế giới đời sau, không 
tưởng đến thế giới đời sau... vị ấy không có tưởng đến. Tuy 
vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 287 


5. Thật vi diệu thay, thưa Hiền giả! Thật hy hữu thay, 
thưa Hiền giả! Sự giải thích của Đạo Sư và đệ tử tương hợp, 
tương hội, không tương phản nhau, nghĩa với nghĩa, lời với 
lời, tức là đối với câu tối thượng. Thưa Hiền giả, vừa rồi tôi 
đã đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này, Thế Tôn với những 
câu thế này với những lời thế này, đã trả lời về ý nghĩa này, 
giống như Tôn giả Sàriputta. Thật vi diệu thay, Hiền giải 
Thật hy hữu thay, Hiền giả! Sự giải thích của Đạo Sư và đệ 
tử sẽ tương hợp, sẽ tương hội, không tương phản nhau tức là 
về câu tối thượng. 


(IX) (9) Tác Ý 


1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có thể chăng một Tỷ-kheo khi chứng 
được Thiên định như vậy, có thê không tác ý đến mắt, có thê 
không tác ý đến sắc, có thể không tác ý đến tai, có thể không 
tác ý đến tiếng, có thể không tác ý đến mũi, có thể không tác 
ý đến hương, có thê không tác ý đến lưỡi, có thể không tác ý 
đến vị, có thể không tác ý đến thân, có thể không tác ý đến 
xúc, có thể không tác ý đến đất, có thê không tác ý đến nước, 
có thê không tác ý đến lửa, có thể không tác ý đến gió, có thể 
không tác ý đến Không vô biên xứ, có thê không tác ý đến 
Thức vô biên xứ, có thể không tác ý đến Vô sở hữu xứ, có 
thể không tác ý đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thể không 
tác ý đến đời này, có thể không tác ý đến đời sau. Phàm điều 
gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được 
đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ đến, vị ẫy có thể 
không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tác ý? 


2. Này Ananda, có thể như vậy: Một Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiên định như vậy, có thê không tác ý đên mắt, 


288 Chương XI - Mười Một Pháp 


có thể không tác ý đến sắc... (như trên, 9.1)... được ý suy 
nghĩ đến, vị ấy có thê không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có 
tác ý. 


3. Bạch Thế Tôn, nhưng thế nào, một Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiền định như vậy, có thê không tác ý đến mắt, 
có thê không tác ý đến sắc... được ý suy nghĩ đến, vị ấy có 
thê không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tác ý? 


4. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tác ý như sau: "Đây là 
an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ 
bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết 
bàn". Như vậy, này Ananda, Tý-kheo khi chứng được Thiền 
định như vậy, vị ấy có thê không tác ý đến mắt, có thể không 
tác ý đến sắc... được ÿ suy nghĩ đến, vị ấy có thể không có 
tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tác ý. 


(X) (10) Sandha 

1. Một thời Thế Tôn trú ở Nàtika, tại ngôi nhà có lợp 
ngói. Rôi Tôn giả Sandha đi đên Thê Tôn, sau khi đên, đánh 
lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với Tôn giả 
Sandha đang ngôi một bên: 

2. Này Sandha, hãy tu Thiền với sự Thiền định của con 
ngựa thuân thục, chớ có với Thiên định của con ngựa chưa 
thuân thục. Và này Sandha, thê nào là Thiên định của con 
ngựa chưa thuân thục? 


3. Con ngựa chưa thuần thục, khi bị cột vào máng ăn, 
liền Thiền tư: "Cỏ ăn, cỏ ăn". Vì sao? Này Sandha, con ngựa 
chưa thuần thục, khi bị cột vào máng ăn, không có nghĩ như 
sau: "Không biết hôm nay, người đánh xe điều phục ngựa sẽ 
bảo ta làm việc gì? Nay ta có thể làm gì để báo đáp? " Con 
ngựa bị cột vào máng ăn, chỉ Thiền tư: "Cỏ ăn, cỏ ăn! " Cũng 
vậy, này Sandha, ở đây có hạng người chưa được thuần thục, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 289 


khi đi đến ngôi rừng, hay khi đi đến gốc cây, hay khi đi đến 
ngôi nhà trồng, trú với tâm bị dục tham ám ảnh, bị dục tham 
chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã 
khởi lên. Người ấy tàng trữ dục tham vào trong, rồi Thiền tư, 
Thiên lự, Thiền liên tục, Thiền quán, trú với tâm bị sân ám 
ảnh, bị sân chỉ phối... trú với tâm bị hôn trầm thụy miên ám 
ảnh, bị hôn trầm thụy miên chỉ phối... trú với tâm bị trạo hối 
ám ảnh, bị trạo hối chỉ phối... trú với tâm bị nghi hoặc ám 
ảnh, bị nghi hoặc chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly 
ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Người ấy tàng trữ nghi hoặc 
vào trong, rồi Thiền tư, Thiền lự, Thiền liên tục, Thiền quán. 
Người ấy Thiền tư, y chỉ vào đất, Thiền tư y chỉ vào nước, 
Thiên tư y chỉ vào lửa, Thiền tư y chỉ vào gió, Thiền tư y chỉ 
vào Không vô biên xứ, Thiền tư y chỉ vào Thức vô biên xứ, 
Thiền tư y chỉ vào Vô sở hữu xứ, Thiền tư y chỉ vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Thiền tư y chỉ vào đời này, Thiền tư 
y chỉ vào đời sau, phàm điều gì được thây, được nghe, được 
cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, 

được ý suy tư, đều ý chỉ vào đấy người ấy Thiền tư. Như vậy, 
này Sandha là người Thiền tư không thuần thục. Và này 
Sandha, như thế nào là Thiền tư như con ngựa thuần thục? 


4. Con ngựa hiền lương, này Sandha, con ngựa được 
thuần thục, khi bị cột vào máng ăn, không có Thiền tư: "Cỏ 
ăn, cỏ ăn! " Vì sao? Này Sandha, con ngựa đã thuần thục, khi 
bị cột vào máng ăn, suy nghĩ như sau: "Không biết hôm nay, 
người đánh xe điều phục ngựa sẽ bảo ta làm việc gì? Nay ta 
có thể làm gì để báo đáp? " Con ngựa bị cột vào máng ăn, 
không có Thiền tư: "Cỏ ăn, cỏ ăn! " Con ngựa hiền lương, 
này Sandha, được thuần thục, nhìn sự áp dụng cây gậy thúc 
ngựa hiền lương như là món nợ, như là trói buộc, như là một 
thiệt hại, như là một điềm xấu. Cũng vậy, này Sandha, con 
người hiền thiện, thuần thục, khi đi đến khu rừng, khi đi đến 


290 Chương XI - Mười Một Pháp 


gốc cây, khi đi đến ngôi nhà trống, trú với tâm không bị dục 
tham ám ảnh, không bị dục tham chinh phục, như thật quán 
tri sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. Vị ấy an trú với tâm 
không bị sân ám ảnh... Vị ấy an trú với tâm không bị sỉ ám 
ảnh... Vị ấy an trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên ám 
ảnh... Vị ấy an trú với tâm không bị trạo hối ám ảnh... Vị ấy 
an trú với tâm không bị nghi hoặc ám ảnh, không bị nghĩ 
hoặc chinh phục, như thật rõ biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc 
đã khởi lên. Vị ấy Thiền tư không y chỉ vào đất, Thiền tư 
không y chỉ vào nước, Thiền tư không y chỉ vào lửa, Thiền 
tư không y chỉ vào gió, Thiền tư không y chỉ vào Không vô 
biên xứ, Thiền tư không y chỉ vào Thức vô biên xứ, Thiền tư 
không y chỉ vào Vô sở hữu xứ, Thiền tư không y chỉ vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Thiền tư không y chỉ vào thế giới 
này, Thiền tư không y chỉ vào thế giới sau, phàm điều gì 
được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được 
đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy tư, Thiền tư không y 
chỉ vào cái ấy. Tuy vậy, vị ấy vẫn có Thiền tư. Lại nữa, này 
Sandha, với vị ấy Thiền tư như vậy, chư Thiên với Thiên chủ, 
các Phạm thiên với chúng Phạm thiên, dầu từ xa, đảnh lễ con 
người hiền thiện thuần thục: 

Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 

Con người hiên, thuần thục, 

Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 

Con người bác Thượng thủ, 

Y chỉ gì Ngài Thiên, 

Chúng tôi không được biết. 

5. Khi nghe nói như vậy, Tôn giả Sandha bạch Thế Tôn: 


- Thiền tư như thế nào, bạch Thế Tôn là con người hiền 
thiện thuân thục Thiên tư? VỊ ây Thiên tư không y chỉ vào 
đât, Thiên tư không y chỉ vào nước, Thiên tư không y chỉ vào 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 291 


lửa, Thiền tư không y chỉ vào gió, Thiền tư không y chỉ vào 
Không vô biên xứ, Thiền tư không y chỉ vào Thức vô biên 
xứ, Thiền tư không y chỉ vào Vô sở hữu xứ, Thiền tư không 
y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Thiền tư không y chỉ 
vào thế giới này, Thiền tư không y chỉ vào thế giới sau, và 
phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức 
tri, được tầm cầu, được đạt đến, được ý Suy tư, VỊ ẫây Thiên tư, 
không y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy vị ấy vẫn thiền tư. Thiền tư 
như thế nào, bạch Thế Tôn là con người hiền thiện thuần 
thục, khiến chư Thiên với Thiên chủ, các Phạm thiên với 
chúng Phạm thiên dầu từ xa, đảnh lễ con người hiền thiện 
thuần thục: 

Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 

Con người hiển, thuần thục, 

Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 

Con người bác Thượng thủ, 

Y chỉ gì Ngài Thiên, 

Chúng tôi không được biết? 

6. Ở đây này Sandha, với con người hiền thiện thuần 
thục, tưởng đất trong đất được sáng tỏ, tưởng nước trong 
nước được sáng tỏ, tưởng gió trong gió được sáng tỏ, tưởng 
lửa trong lửa được sáng tỏ, tưởng Không vô biên xứ trong 
Không vô biên xứ được sáng tỏ, tưởng Thức vô biên xứ 
trong Thức vô biên xứ được sáng tỏ, tưởng Vô sở hữu xứ 
trong Thức vô sở hữu xứ được sáng tỏ, tưởng Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ được sáng tỏ, 
tưởng thế giới này trong thế giới này được sáng tỏ, tưởng thế 
giới sau trong thế giới sau được sáng tỏ, phảm cái gì được 
thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được tâm cầu, 
được đạt đến, được ý suy tư, tưởng ấy được sáng tỏ. Thiền tư 
như vậy, này Sandha là người đã hiền thiện thuần thục, vị ấy 


292 Chương XI - Mười Một Pháp 


Thiên tư không y chỉ vào đất, Thiền tư không y chỉ vào nước, 
Thiền tư không y chỉ vào lửa, Thiền tư không y chỉ vào gió, 
Thiên tư không y chỉ vào Không vô biên xứ, Thiền tư không 
y chỉ vào Thức vô biên xứ, Thiền tư không y chỉ vào Vô sở 
hữu xứ, Thiền tư không y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Thiền tư không y chỉ vào thế giới này, Thiền tư không y chỉ 
vào thế giới sau. Phàm cái gì được thấy, được nghe, được 
cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý 
suy tƯ, Thiền tư không y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy vẫn có 
Thiền tư. Do Thiền tư như vậy, này Sandha, là con người 
hiền thiện thuần thục, khiến chư Thiên với Thiên chủ, các 
Phạm thiên với chúng Phạm thiên dầu từ xa, đảnh lễ con 
người hiền thiện thuần thục: 

Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 

Con người hiển, thuần thục, 

Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 

Con người bác Thượng thủ, 

Y chỉ gì Ngài Thiên, 

Chúng tôi không được biết. 

(XD (11) Rừng Không Tước 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 
chỗ nuôi dưỡng không tước ở khu vườn các du sĩ. Tại đây, 
Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 


2. Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt 
được cứu cánh của cứu cánh, cứu cánh an ôn khỏi các khổ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 293 


ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh mục đích, bậc tối thượng 
giữa chư Thiên và loài Người. Thê nào là ba? 

3. Vô học giới uẫn, vô học định uẫn, vô học tuệ uân. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
đạt được cứu cánh của cứu cánh, cứu cánh an ôn khỏi các 
khô ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh mục đích, bậc tôi 
thượng giữa chư Thiên và loài Người. 

4. Lại thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt 
được cứu cánh của cứu cánh... chư Thiên và loài Người. Thê 
nào là ba? 

5. Thần biến thần thông, ký tâm thần thông, giáo hóa 
thân thông. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đạt đên cứu cánh của cứu cánh... chư Thiên và loài Người. 

6. Lại thành tựu ba pháp khác, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh... chư Thiên và loài 
Người. Thê nào là ba? 

7. Với chánh tri kiến, với chánh trí, với chánh giải thoát. 

_ Thành tựu ba pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đạt 
đên cứu cánh của cứu cánh... chư Thiên và loài Người. 

8. Thành tựu với hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo đạt đên cứu cánh của cứu cánh... chư Thiên và loài 
Người. Thê nào là hai? 

9. Với minh và với hạnh. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo đạt 
đên cứu cánh của cứu cánh... chư Thiên và loài Người. 


294 Chương XI - Mười Một Pháp 


10. Này các Ty-kheo, đây là những bài kệ do Phạm 
thiên Sanamkumàra nói lên: 


Sáf-ly, chúng tối thắng, 

Với người tin chủng tánh, 
Bác Minh Hạnh đây đu, 

Tối thắng giữa Nhân, Thiên. 

Này các Tỷ-kheo, những bài kệ này được khéo hát lên, 
không phải vụng hát, được khéo nói lên, không phải vụng 
nói, liên hệ đến mục đích, không phải không liên hệ đến mục 
đích, và được Ta chấp nhận. Này các Tỷ-kheo, Ta cũng nói 
lên như vậy: 


Sáảf-ly, chúng tôi thắng, 
Với người tin chủng tánh, 
Bác Minh Hạnh đây đu, 
Tối thắng giữa chư Thiên. 


II. Phẩm Tùy Niệm 


(D (12) Mahànàma (1) 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ- 
kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Y làm xong, sau 
ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Họ Thích Mahànàma 
được nghe: "Nhiều Tý-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ 
rằng: "Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". 
Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ 
Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 295 


- Con nghe như sau, bạch Thế Tôn: Có nhiều Ty-kheo 
đang may y cho Thế Tôn nghĩ rằng: "Y làm xong, sau ba 
tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Bạch Thế Tôn, giữa các 
người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an 
trú với an trú nào? 

2. Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy thật 
xứng đáng cho thiện nam tử các người, sau khi đến Thế Tôn 
đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các người an 
trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an 
trú nào? " - "Hãy nhập cuộc, này Mahànàma với lòng tin, 
không phải với không lòng tin. Hãy nhập cuộc với tinh cần 
tinh tấn, không với biếng nhác. Hãy nhập cuộc với trú niệm, 
không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không với 
không định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ". 


Sau khi an trú trong năm pháp này, này Mahànàma, hãy 
tu tập thêm sáu pháp nữa. 


3. Ở đây, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Như Lai: 
"Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Này 
Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong 
khi Ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, 
tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy, tâm được chánh trực 
nhờ duyên Như Lai. VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm 
chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh; 
khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, cảm giác 
được lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này 
Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt được 
bình đẳng với chúng sanh không bình đăng, sống đạt được 


296 Chương XI - Mười Một Pháp 


vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập 
Phật tùy niệm. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Pháp: 
"Khéo thuyết là pháp Thế Tôn thuyết giảng, thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, do người trí tự mình giác hiểu". Này Mahànàma, 
trong khi vị Thánh đệ tử tùy niệm Pháp, trong khi Ấy, tâm 
không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không 
bị sĩ ám ảnh, trong khi Ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên 
Pháp. VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh trực có 
được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan 
liên hệ đến pháp; khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân 
được khinh an; khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ, khi có 
cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahànàma, như 
vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với 
chúng sanh không bình đăng, sống đạt được vô sân với 
chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm. 


5. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Tăng: 
"Thiện hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ 
tử Thế Tôn, Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, Tịnh hạnh 
là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi, tám vị. Chúng đệ tử 
này của Thế Tôn là đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời". Này Mahànàma, trong khi vị Thánh 
đệ tử tùy niệm Tăng, trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, 
tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ ám ảnh; trong khi 
Ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Tăng. VỊ Thánh đệ tử, 
này Mahànàma, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có 
được pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi 
có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi 
thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm được 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 297 


định tĩnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử 
sông đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đăng, 
sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp 
lưu, tu tập Tăng tùy niệm. 

6. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Giới của 
mình: "Không có bê vụn, không có cắt xén, không có vết nhơ, 
không có chấm đen, đưa đến giải thoát, được người trí tán 
thán, không bị chấp trước, đi đến Thiền định". Này 
Mahànàma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm Giới... trong 
khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Giới... nhập được 
pháp lưu, tu tập Giới tùy niệm. 

7. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thí của 
mình: "Thật là được lợi cho ta! Thật là khéo được lợi cho ta! 
Vì rằng với quần chúng bị câu uế xan tham chi phối, ta sống 
trong gia đình, với tâm không bị cấu uế của xan tham chi 
phối, bố thí rộng rãi, _với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn 
sàng, để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Mahànàma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm Thí... Trong 
khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Thí... nhập được 
pháp lưu, tu tập tùy nệm Thí. 


§. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thiên: 
Có bốn Thiên vương thiên, có chư Thiên cõi Trời Ba mươi 
ba, có chư Thiên Yàma, có chư Thiên Tusita (Đâu-suất), có 
chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha hóa Tự tại, có chư 
Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với 
lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được 
sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi Ta. 
Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia, giới như vậy cũng có đầy đủ nơi 
ta. Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Nghe như Pháp vậy cũng 


298 Chương XI - Mười Một Pháp 


đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia, thí như vậy cũng có 
đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng có 
đầy đủ nơi Ta". Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, 
thí và tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, trong khi ấy, tâm 
không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, không bị s1 
ám ảnh; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ duyên 
chư Thiên... nhập được pháp lưu, tu tập chư Thiên tùy niệm. 


(ID (13) Mahànàma (2) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, họ Thích 
Mahànàma mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không bao lâu. Lúc bấy 
giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Y 
làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi, bộ hành..." (Tới đây, kinh này 
giống như kinh số 12 trước, từ số 1 đến số 2, số 3 cho đến 
cấu...) "Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tùy niệm Phật 
này, này Mahànàma, Ông cần phải tu tập khi đi, Ông cần 
phải tu tập khi đứng, Ông cần phải tu tập khi ngồi, Ông cần 
phải tu tập khi năm, Ông cần phải tu tập khi chú tâm vào các 
công việc, Ông cần phải tu tập khi Ông sống tại trú xứ đầy 
những con nít". 


4. Lại nữa, này Mahànàma, , Ông cần phải tu tập tùy 
niệm Pháp... tùy niệm Tăng... tùy niệm Giới của mình... tùy 
niệm Thí của mình... tùy niệm chư Thiên. Có bốn Thiên 
vương Thiên, có chư Thiên cõi trời Ba mươi ba; có chư 
Thiên Dạ ma, có chư Thiên Đâu suất đà, có chư thiên Hóa 
Lạc, có chư Thiên Tha hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, 
có chư Thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư 
Thiên Ấy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ 
kia. Lòng tin như vậy, cũng có đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 299 


nghe Pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, 
được sanh tại chỗ kia, nghe Pháp như vậy cũng có đầy đủ ở 
nơi Ta. Đầy đủ với thí như vậy... đầy đủ với trí tuệ như vậy, 
chư Thiên Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh tại 
chỗ kia. Trí tuệ như vậy, cũng có đầy đủ ở nơi Ta. Trong khi 
VỊ ây tùy niệm tín, giới, nghe pháp, thí, tuệ của tự mình và 
chư Thiên ấy, trong khi ấy, tâm không bị ám ảnh; trong khi 
ấy, tâm không bị sân ám ảnh; trong khi ấy, tâm không bị sỉ 
ám ảnh; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ duyên 
chư Thiên. Này Mahànàma, vị Thánh đệ tử, với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được 
hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hý sanh; khi có 
hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; 
khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tùy niệm chư Thiên này, 
này Mahànàma, Ông cần phải tu tập khi đi, Ông cân phải tu 
tập khi đứng, Ông cân phải tu tập khi ngồi, Ông cần phải tu 
tập khi năm, Ông cần phải tu tập khi chú tâm vào các công 
việc, Ông cần phải tu tập, khi Ông sống tại trú xứ đầy những 
con nÍt. 


(ID (14) Nandiya 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, Thế Tôn 
muốn an cư vào mùa mưa tại Sàvatthi. Họ Thích Nandiya 
được nghe: "Thế Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Sàvatthi". 
Họ Thích Nandiya suy nghĩ như sau: "Ta hãy đến trú ở 
Sàvatthi vào mùa mưa. Tại đây, ta sẽ chăm lo công việc, và 
thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế Tôn". Rồi Thế Tôn 
đến trú ở Sàvatthi trong mùa mưa và họ Thích Nandiya cùng 
đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa, và tại đây chăm lo công 
việc, và thỉnh thoảng có địp được yết kiến Thế Tôn. 


300 Chương XI - Mười Một Pháp 


2. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tỷ-kheo làm y cho Thế Tôn, 
nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ 
hành ra đi". Họ Thích Nandiya được nghe: "Khi y làm xong, 
Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". Họ Thích Nandiya đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông 
một bên. Ngôi xuống một bên, họ Thích Nandiya bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con nghe nói, nhiều Tỷ-kheo làm y 
cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba 
tháng sẽ bộ hành ra đi". Bạch Thế Tôn, giữa những người an 
trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an 
trú của a1? 

3. Lành thay, lành thay, này Nandiya. như vậy thật 
xứng đáng cho thiện nam tử các Ông, sau khi đi đến Thế Tôn 
đã hỏi như vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với 
các an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú của a1? 
", Này Nandiya, hãy nhập cuộc với lòng tín, không với 
không có lòng tin. Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với 
không giới. Hãy nhập cuộc với tỉnh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất niệm. 
Hãy nhập cuộc với định, không với không định. Hãy nhập 
cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. 

Sau khi an trú trong sáu pháp, này Nandhiya, hãy tu tập 
thêm nữa năm pháp này. 


4. Ở đây, này Nandiya, Ông hãy tùy niệm Như Lai: 
"Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Như vậy, 
này Nandiya, duyên vào Như Lai, ông hãy an trú niệm trong 
nội tâm. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 301 


5. Lại nữa, này Nandiya, Ông phải tùy niệm Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu. Như vậy, này Nandiya, duyên 
vào Pháp, Ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 


6. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm bạn lành: 
"Thật có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, rằng ta có các 
bạn lành biết thương mến ta, muốn ta được lợi ích, giáo giới 
giảng dạy". Như vậy, này Nandiya, duyên vào bạn lành, Ông 
hãy an trú niệm trong nội tâm. 

7. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm thí của 
mình: "Thật có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, rằng ta 
sống an trú với tâm ly cấu uế, xan tham, cùng với quần 
chúng bị xan tham ám ảnh, bố thí rộng rãi, với bản tay sạch 
sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân 
phát vật bố thí". Này Nandiya, như vậy duyên vào thí, Ông 
hãy an trú niệm trong nội tâm. 


S. Lại nữa, này Nandiya, hãy tùy niệm chư Thiên: "Các 
chư Thiên Ấy, vượt qua sự cộng trú với chư Thiên dùng các 
món ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý tác thành, các 
chư Thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, 
không cần phải làm lại những gì đã làm. Ví như, này 
Nandiya, Tỷ-kheo được phi thời giải thoát quán thấy tự mình 
không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì 
đã làm. Cũng vậy, này Nandiya, các chư Thiên ấy vượt qua 
sự cộng trú với chư Thiên dùng các món ăn đoàn thực, được 
sanh với thân do ý tác thành, các chư Thiên ấy quán thấy tự 
mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại 
những gì đã làm. Như vậy, này Nandiya, duyên vào chư 
Thiên, Ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 


302 Chương XI - Mười Một Pháp 


Thành tựu với mười một pháp nảy, này Nandiya, vị 
Thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện pháp, không chấp thủ 
chúng. Ví như, này Nandiya, một cái ghè bị úp ngược, nước 
đã đô ra, không thể đem hốt lại. Ví như ngọn lửa đốt một 
khóm rừng đây cỏ khô đã được cháy lan tới, không có trở lui 
đốt lại vật đã bị cháy. Cũng vậy, này Nandiya, thành tựu với 
mười một pháp này, vị Thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện 
pháp, không có chấp thủ chúng. 

(VI) (15) Subhùti 


1. Rồi Tôn giả Subhùiti, cùng với một Tỷ-kheo có lòng 
tin đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Subhùti đang ngồi 
một bên: 


- Này Subhùui, Tỷ-kheo này tên là gì? 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này có lòng tin, con một 
người nam cư sĩ có lòng tin, đã vì lòng tin xuât gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình. 


- Này Subhùti, Tỷ-kheo có lòng tin này, con một người 
nam cư sĩ có lòng tin, đã xuất gia vì lòng tin, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, người ấy có được thấy là sống trong 
những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin 
không? 

- Bạch Thế Tôn, nay là thời cho vấn đề này! Bạch 
Thiện Thệ, nay là thời cho vấn đề này, để Thế Tôn thuyết các 
tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin; nay con sẽ 
biết được: "Vị Tỷ-kheo này có được thấy là sống trong 
những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin hay 
không? " 


- Vậy này Subhùti, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 303 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Subhùti vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2.Ở đây, này Subhùti, Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự 
với sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghĩ 
chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và tu học trong các học pháp. Này Subhùu, vị Tỷ-kheo 
nào có giới, sông chế ngự với sự chế ngự của giới bổn 
Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm 
trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học 
pháp. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một 
người có lòng tin. 

3. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo nghe nhiều, thọ trì 
những gì đã nghe, tích tập những gì đã nghe. Những pháp 
nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao 
đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, những 
pháp Ấy, VỊ ẫy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, 
đã quán sát với ý, đã thể nhập với chánh kiến. Này Subhùiti, 
Tỷ-kheo nào nghe nhiều... với chánh kiến. Này Subhùti, đây 
là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. 


4. Lại nữa, này Subhùu, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này Subhùu, Tỷ- 
kheo nào làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp 
với thiện. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một 
người có lòng tin. 

5. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo là người dễ nói, thành 
tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo 
chấp nhận những lời giáo giới. Này Subhùti, Tỷ-kheo nào dễ 
nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham 


304 Chương XI - Mười Một Pháp 


nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này Subhùti, 
đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. 

6. Lại nữa, này Subhùti, Tyỷ-kheo phàm có những công 
việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng 
Phạm hạnh, ở đây, vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự 
quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. 
Này Subhùu, Tỷ-kheo nào, phảm có những công việc gì... 
vừa đầy đủ để tổ chức. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về 
lòng tin của mọi người có lòng tin. 


7. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo ưa pháp, lời nói dễ 
thương, hân hoan lớn trong thăng Pháp, trong thắng Luật. 
Này Subhùti, phàm Tỷ-kheo nào ưa pháp, lời nói dễ thương 
hân hoan lớn trong thắng Pháp, thăng Luật. Này Subhùti, đây 
là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. 


8. Lại nữa, này Subhùii, Tỷ-kheo sống tinh cần, tinh tấn 
đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, 
nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện 
pháp. Này Subhùti, phàm vị Tỷ-kheo nảo sống tinh cần, tinh 
tấn đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện 
pháp, nỗ lực, kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các 
thiện pháp. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của 
một người có lòng tin. 

9. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo đối với bốn Thiên, 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này 
Subhùti, phàm vị Tỷ-kheo đối với bốn Thiền, thuộc tăng 
thượng tâm, hiện hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này 
Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng 
tin. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 305 


10. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
sáu đời, bảy đời, tám đời, chín đời, mười đời, hai mươi đời, 
ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai 
trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại thành kiếp. Vị ấy nhớ răng: "Tại 
chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp 
như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. 
Tại chỗ â Ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai 
cấp như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây". 
Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các 
nét đại cương và các chỉ tiết. Này Subhùti, phàm Tỷ-kheo 
nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời... vị ấy 
nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với các nét đại cương và các 
chỉ tiết. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một 
người có lòng tin. 

11. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo với thiên nhãn thanh 
tịnh siêu nhân, thấy Sự sống và chết của chúng sanh. VỊ ây 
biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đế, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về 
thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các 
nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại 
mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
ngữ và ý, không phỉi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, 
trên đời này. Này Subhùti, phàm Tỷ-kheo với thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. 


306 Chương XI - Mười Một Pháp 


VỊ ây biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của họ. Như vậy này Subhùii, là tiêu chuẩn 
về lòng tin của người có lòng tin. 

12. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trĩ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Nầy 
Subhùui, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc..., sau khi chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú, này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về 
lòng tin của người có lòng tin. 

13. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Subhùti bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin của người 
có lòng tin này được Thế Tôn thuyết giảng, là có trong Tỷ- 
kheo nảy, và Tỷ-kheo này được thấy là có chúng. Bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo này là có gIỚI, sống chế ngự với sự chế ngự 
của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy 
nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học 
trong các học pháp. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nghe nhiều, 
thọ trì những gì đã nghe, chất chứa tích tập những gì đã nghe, 
những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng 
đọc bằng lời, đã quán sát với ý, đã thê nhập với chánh kiến. 
Bạch Thế Tôn, Tyỷ-kheo này làm bạn với thiện, thân hữu với 
thiện, giao thiệp với thiện. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này là 
người dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, 
kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo này, phàm có những công việc gì cần phải làm, 
hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng Phạm hạnh, ở đây, vị 
ấy khéo léo và tỉnh cần, thành tựu sự quán sát các phương 
tiện vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Bạch Thế Tôn, Tỷ- 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 307 


kheo này ưa pháp, lời nói dễ thương, hân hoan lớn trong 
thắng Pháp, thắng Luật. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này sống 
tinh cần tỉnh tấn, đoạn trừ các pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ 
các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối 
với các thiện pháp. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này, đối với bốn 
Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 
Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, 
như một đời, hai đời... nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với 
các nét đại cương và các chỉ tiết. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này 
với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân.... rõ biết các chúng sanh, 
tùy theo hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này do 
đoạn diệt các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 
Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin này được Thế Tôn 
thuyết giảng là có trong Tỷ-kheo này. Và Tỷ-kheo này được 
thấy là có chúng. 


14. Lành thay, lành thay này Subhùti! Vậy này Subhùti, 
Thầy hãy an trú với Tỷ-kheo, có lòng tin này. Khi nào, này 
Subhùti, Thầy muốn yết kiến Như Lai, hãy cùng với Tỷ-kheo 
có lòng tin này đi đến yết kiến Như Lai. 


(V) (16) Từ 


1. Này các Ty-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành CỔ xe, 
được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, 
được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích. 
Thế nảo là mười một? 

2. Ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được loài 
người ái mộ, được phi nhân ái mộ, chư Thiên bảo hộ, không 
bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc chạm, tâm được định mau chóng, 
sắc mặt trong sáng, mệnh chung không hôn ám; nếu chưa thê 


308 Chương XI - Mười Một Pháp 


nhập thượng pháp (A-la-hán quả); được sanh lên Phạm thiên 
ĐIỚI. 

Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, 
được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, 
được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích. 


(VD (17) Gia Chủ Dasama 


I. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Vesàll, tại làng 
Beluvagàmaka. Lúc bấy giờ, gia chủ Dasama, trú ở thành 
Atthaka, đã đi đến Pàtiliputta vì một vài công việc. Rồi gia 
chủ Dasama, dân ở thành Atthaka đi đến một Tỷ-kheo, sau 
khi đến, thưa với Tỷ-kheo ấy: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả Ananda nay trú ở đâu? Thưa 
Tôn giả, con muốn yết kiến Tôn giả Ananda. 


- Này Ga chủ, Tôn giả Ananda nay trú ở Vesàli, tại 
làng Beluvagàmaka. 


2. Rồi gia chủ Dasama, dân ở thành Atthaka, sau khi 
làm công việc xong ở Pàtiiputta, đi đến Vesàli, 
Beluvagàmaka, đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ 
Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một 
bên, gia chủ Dasama, dân ở thành Atthaka thưa với Tôn giả 
Ananda: 


- Có một pháp nào, thưa Tôn giả Ananda được Thế Tôn, 
bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
khéo nói, chính ở nơi đây, Tỷ-kheo trú không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát, 
hay sẽ đưa đến chấm dứt các lậu hoặc chưa được đoạn tận, 
hay đạt được vô thượng an ôn khỏi các khổ ách chưa đạt 
được? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 309 


- Này Gia chủ, có một pháp, được Thế Tôn, bậc đã 
biết... hay đạt được vô thượng an ổn khỏi các ách khổ chưa 
đạt được. 


- Nhưng thưa Tôn giả Ananda, một pháp ấy là gì, được 
Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác khéo thuyết, chính ở nơi đây, Tý-kheo trú không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, sẽ giải thoát tâm chưa được giải 
thoát, hay sẽ đưa đến chấm dứt các lậu hoặc chưa được đoạn 
tận, hay đạt được vô thượng an ôn khỏi các khổ ách chưa đạt 
được? 


3. Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vị ẫây quán sát như sau: 
"Thiền thứ nhất này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng 
thượng tâm”. Phàm cái gì thuộc tăng thượng tác thành, thuộc 
tăng thượng tâm, vị ấy quán tri: "Cái gì là vô thường, chịu sự 
đoạn diệt". VỊ ây an trú ở đấy, đạt được sự đoạn diệt các lậu 
hoặc. Nếu không đạt được sự đoạn diệt các lậu hoặc, với 
tham ái ấy đối với Pháp, với hoan hỷ â ây đôi với Pháp, với sự 
đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa sanh, tại đây 
nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui thế giới ấy nữa. Này 
Gia chủ, đây là một pháp này, được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc 
đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác... vô thượng an ồn 
khỏi các khổ ách chưa đạt được. 


4. Lại nữa, này G1a chủ, Tỷ-kheo, làm cho tịnh chỉ tầm 
và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hý lạc 
do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm,... và an 
trú Thiền thứ ba... và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy quán sát như 
sau: "Thiền thứ tư này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc 
tăng thượng tâm". Phàm cái gì... không còn phải trở lui thế 
giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp này, được Thế 


310 Chương XI - Mười Một Pháp 


Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác... vô thượng an ôn khỏi các khô ách chưa đạt được. 


5. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo với tâm câu hữu với 
từ, an trú biến mãn một phương; như vậy phương thứ hai; 
như vậy phương thứ ba; như vậy phương thứ tư; như vậy 
cùng khắp thế giới trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu 
hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy 
quán sát như sau: “Từ tâm giải thoát này thuộc tăng thượng 
tác thành, thuộc tăng thượng tâm”. Phàm cái gì... không còn 
trở lui thế giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp, được 
Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác... vô thượng an ôn khỏi các khổ ách chưa đạt được. 


6. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo với tâm câu hữu với 
bị... với tâm câu hữu với hỷ... với tâm câu hữu với xả, an trú 
biến mãn một phương; như vậy phương thứ hai; như vậy 
phương thứ ba; như vậy phương thứ tư; như vậy cùng khắp 
thế giới trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. VỊ ẫy quản sắt 
như sau: "Xá tâm giải thoát này thuộc tăng thượng tác thành, 
thuộc tăng thượng tâm". Phàm cái gì... không còn trở lui thế 
giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp, được Thế Tôn, 
bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác... 
vô thượng an ôn khỏi các khổ ách chưa đạt được. 


7. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt qua một cách 
hoàn toàn các sắc tưởng, chấm dứt các tưởng chướng ngại, 
không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Vị ấy quán sát 
như sau: "Chứng đắc Không vô biên xứ này thuộc tăng 
thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm". Phàm cái gì... 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 311 


không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một 
pháp, được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác... vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa 
đạt được. 


8. Lại nữa, này Gia chủ, sau khi vượt Không vô biên xứ 
một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt 
và an trú Thức vô biên xứ... sau khi vượt Thức vô biên xứ 
một cách hoàn toàn, biết rằng: "Vô sở hữu xứ", chứng đạt và 
an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy quán sát như sau: "Chứng đắc Vô 
sở hữu xứ này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng 
thượng tâm". Phàm cái gì... không còn trở lui thế giới ấy nữa. 
Này Gia chủ, đây là một pháp, được Thế Tôn, bậc đã biết, 
bậc đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác... vô thượng an 
ôn khỏi các khổ ách chưa đạt được. 


9. Khi nghe nói vậy, gia chủ Dasama, dân ở thành 
Atthaka thưa với Tôn giả Ananda: 


- Thưa Tôn giả Ananda, ví như một người tìm một cái 
cửa vào chỗ chôn cất, trong một lúc, tìm ra được mười một 
cái cửa. Cũng vậy, thưa Tôn giả, trong khi đi tìm một cửa bất 
tử, trong một lúc, con tìm ra mười một cái cửa bắt tử. Ví như, 
thưa Tôn giả, trong một ngôi nhà chỉ có một cái cửa, và nhà 
ấy bị cháy, người ấy chỉ có thể ra bằng một cửa để có thể 
được an toàn cho mình. Cũng vậy, thưa Tôn giả, với mười 
một cửa bất tử này, con có thể tạo được sự an toàn cho con 
với chỉ một cửa bất tử. Thưa Tôn giả, các ngoại đạo này sẽ 
tìm cầu tài sản của sư cho sư, tại sao con lại không đảnh lễ 
Tôn giả Ananda? 


10. Rồi gia chủ Dasama, dân ở thành phố Atthaka mời 
họp các Tỷ-kheo chúng ở Vesàli và Pàtaputta, với các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, tự tay dâng cúng cho 
đến khi chúng Tăng được thỏa mãn, và mỗi Tỷ-kheo cúng 


312 Chương XI - Mười Một Pháp 


một đôi y. Nhưng riêng đối với Tôn giả Ananda, vị ấy cúng 
ba y đây đủ và xây dựng một ngôi tịnh xá giá trị 500 đông 
tiên. 

(VID (18) Người Chăn Bò 


1. Thành tựu mười một chỉ phần, này các Tỷ-kheo, một 
người chăn bò không có thê lãnh đạo đàn bò và khiên đàn bò 
được tăng trưởng. Thê nào là mười một? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, người chăn bò không biết 
sắc, không thiện xảo trong tướng; không trừ khử trứng TuÔi; 
không băng bó vết thương; không có xông khói; không biết 
chỗ nước có thể lội qua; không biết chỗ nước uống được; 
không biết đường; không thiện xảo chỗ bò có thể ăn; nặn sữa 
đến kiệt quệ; đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh 
đạo, không có đặc biệt kính trọng. 


Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò 
không có thê lãnh đạo đàn bò và khiên đàn bò được tăng 
trưởng. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười một 
pháp, Tỷ-kheo không có thê được tăng trưởng, tăng thịnh, 
tăng rộng rãi trong pháp luật này. Thê nào là mười một? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không biết sắc; 
không thiện xảo trong tướng; không trừ khử trứng ruồi; 
không băng bó vết thương; không có xông khói; không biết 
chỗ nước có thể lội qua; không biết chỗ nước uống được; 
không biết đường; không thiện xảo chỗ bò có thê ăn; nặn sữa 
đến kiệt quệ; đối với với Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất 
gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo 
trong Tăng chúng, không có đặc biệt kính trọng. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không biết sắc? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 313 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo, phảm sắc gì do 
bốn đại hay do bốn đại tác thành, vị ấy không như thật quán 
tri sắc ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không biết 
sắc. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo không 
thiện xảo trong các tướng? 


6ó. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không như thật 
quán tri nghiệp tướng của người ngu, nghiệp tướng của 
người trí. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tyỷ-kheo không thiện 
xảo trong các tướng. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ- 
kheo không trừ khử trứng ruồi? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với dục tầm 
được khởi lên, chấp nhận, không từ bỏ, không tây sạch, 
không chấm dứt, không đưa đến không thê tái sanh. Đối với 
sân tầm được khởi lên... đối với hại tầm được khởi lên, chấp 
nhận, không từ bỏ, không tây sạch, không chấm dứt, không 
đưa đến không thê tái sanh. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không trừ khử 
trứng các loài ruôi. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không có 
băng bó vết thương? 


§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
năm giữ tướng chung, năm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì khiến tham, ưu, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ- 
kheo không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì nhãn 
căn, không thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... 
khi mũi ngửi hương...... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... 
khi ý nhận thức các pháp, vị ấy năm giữ tướng chung, năm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn không được 
chế ngự, khiến tham ưu, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ- 
kheo không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, 
không thực hành sự hộ trì ý căn. 


314 Chương XI - Mười Một Pháp 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo không băng bó 
vệt thương. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo không 
xông khói? 

9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo không thuyết pháp 
rộng Tãi cho các người khác, như đã được nghe, như đã được 
hiệu biết. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không xông 
khói. Và này các Tỷ-kheo, như thê nào là Ty-kheo không 
biết chỗ nước có thê lội qua. 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các Tỷ- 
kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điên, là bậc trì Pháp, 
trì Luật, trì toát yếu. Tỷ-kheo thỉnh thoảng đến thăm những 
vị Ấy, nhưng không đặt câu hỏi, không thâm vấn: "Thưa Tôn 
giả, vấn đề này thế nào? Nghĩa vấn đề này là gì? " Các vị 
Tôn giả ấy không có khai mở những gì chưa khai mở, không 
có hiển lộ những gì chưa hiển hộ, không có tây sạch sự nghi 
ngờ đối với các pháp còn chỗ nghi ngờ. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không biết chỗ 
nước có thể lội qua được. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ- 
kheo không biết chỗ nước uống? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi Pháp và 
Luật được thuyết giảng do Như Lai thuyết giảng, không 
được nghĩa tín thọ, không được pháp tín thọ, không được hân 
hoan liên hệ đến Pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo không biết chỗ nước uống. Và này các Tỷ-kheo, thế 
nào là Tỷ-kheo không biết con đường? 


12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không như thật 
quán tri con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tyỷ-kheo không rõ biệt con đường. Và này các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 315 


Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không thiện xảo trong các chỗ 
bò ăn cỏ? 

13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không như thật 
quán tri Bốn niệm xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ. Và này các Tỷ-kheo, 
như thế nào là Tỷ-kheo nặn sữa bò cho đến khô kiệt? 


14. Ở đây, này các Tý-kheo, khi các tín nam, tín nữ 
cúng dường, đem lại cúng dường hết sức đầy đủ các vật dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sảng tọa, được phẩm trị bệnh, ở 
đây Tỷ-kheo không biết thâu nhận vừa phải. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo nặn sữa bò đến 
khô kiệt. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào, đối với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong 
Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, không có đặc 
biệt kính trọng? 


15. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo nào là bậc 
Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng 
chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, với các vị ấy, không 
có đối xử với từ thân hành, trước mặt và sau lưng... với từ 
khẩu hành... với từ ý hành, trước mặt và sau lưng. 


Như vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo đối với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, là bậc cha 
trong Tăng chúng, là bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, đối với 
các vị ấy không có đặc biệt tôn kính. 

Thành tựu với mười một pháp này, Tỷ-kheo không có 
thể tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và Luật 
này. 


316 Chương XI - Mười Một Pháp 


16. Thành tựu với mười một chi phần, này các Tỷ-kheo, 
người chăn bò có thê lãnh đạo đàn bò và khiên đàn bò được 
tăng trưởng. Thê nào là mười một? 


17. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò biết sắc; 
thiện xảo trong tướng; trừ khử trứng ruồi; băng bó vết 
thương; có xông khói; biết chỗ nước có thể lội qua; biết chỗ 
nước uống được; biết đường; thiện xảo chỗ bò có thê ăn; 
không nặn sữa đến kiệt quệ; đối với các con bò đực, con bò 
cha, con bò lãnh đạo, có đặc biệt kính trọng. 


Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò có 
thê lãnh đạo đàn bò và khiên đàn bò được tăng trưởng. 


18. Cũng vậy, này các Ty-kheo, thành tựu với mười 
một pháp, Tỷ-kheo có thê được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng 
rộng rãi trong Pháp và Luật này. Thê nào là mười một? 


19. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết sắc; thiện xảo 
trong tướng; trừ khử trứng ruôi; băng bó vết thương; có xông 
khói; biết chỗ nước có thê lội qua; biết chỗ nước uống được; 
biết đường; thiện xảo chỗ bò có thể ăn; không nặn sữa đến 
kiệt quệ; đối với với Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã 
lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng 
chúng, có đặc biệt kính trọng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 
Tỷ-kheo biết sắc? 


20. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo, phàm sắc gì do 
bốn đại hay do bốn đại tác thành, vị ấy như thật quán tri sắc 
ấy. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết sắc. Và này 
các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong các 
tướng? 

21. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri 
nghiệp tướng của người ngu, nghiệp tướng của người trí. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo thiện xảo trong các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 317 


tướng. Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo trừ khử 
trứng ruồi? 

22. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với dục tầm 
được khởi lên, không chấp nhận, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, 
đưa đến không thẻ tái sanh. Đối với sân tầm được khởi lên... 
đối với hại tầm được khởi lên, không chấp nhận, từ bỏ, tây 
sạch, chấm dứt, đưa đến không thể tái sanh. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tyỷ-kheo trừ khử trứng 
các loài ruôi. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo băng 
bó vêt thương? 


23. Ỏ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì khiến tham, ưu, các áC bất thiện pháp 
khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn 
căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... khi 
mũi ngửi hương...... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi 
ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn 
được chế ngự, khiến tham ưu, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự 
hộ trì ý căn. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo băng bó vết 
thương. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo xông khói? 


24. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp rộng 
rãi cho các người khác, như đã được nghe, như đã được hiểu 
biết. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo xông khói. Và 
này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo biết chỗ nước có 
thê lội qua? 


318 Chương XI - Mười Một Pháp 


25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các Tỷ- 
kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển, là bậc trì Pháp, 
trì Luật, trì toát yếu. Tỷ-kheo thỉnh thoảng đến thăm những 
vị ấy, đặt câu hỏi, thâm vấn: "Thưa Tôn giả, vấn đề này thế 
nào? Nghĩa vấn đề này là gì? " Các vị Tôn giả ấy có khai mở 
những gì chưa khai mở, hiển lộ những gì chưa hiển lộ, tây 
sạch nghỉ vấn trong những vấn đề còn nghi vấn. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết chỗ nước có 
thê lội qua. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo biệt chỗ 
nước uông được? 


26. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo trong khi Pháp và 
Luật được thuyết giảng do Như Lai thuyết giảng, được nghĩa 
tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến Pháp. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết chỗ nước uống 
được. Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là Tỷ-kheo biết con 
đường? 


27. Ö đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri 
con đường Thánh đạo tắm ngành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo rõ biết con đường. Và này các Tý-kheo, thế nào 
là Tỷ-kheo thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ? 


28. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri 
Bồn niệm xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiện xảo 
trong các chỗ bò ăn cỏ. Và này các Tỷ-kheo, như thế nảo là 
Tỷ-kheo nặn sữa bò còn để lại sữa? 


29. Ở đây, này các Tý-kheo, khi các tín nam, tín nữ 
cúng đường, đem lại hết sức đầy đủ các vật dụng như y áo, 
đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, ở đây Tý- 
kheo biết thâu nhận vừa phải. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo nặn sữa bò còn 
đê lại sữa. Và này các Tỷ-kheo, như thê nào, đôi với các Tỷ- 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 319 


kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong 
Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, có đặc biệt kính 
trọng? 


30. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo nào là bậc 
Trưởng lão, các bậc kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha 
trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, với các vị 
ầy, có đối xử với từ thân hành, trước mặt và sau lưng... với từ 
khâu hành... với từ ý hành, trước mặt và sau lưng. 


Như vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo đối với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, là bậc cha 
trong Tăng chúng, là bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, với các 
vị ấy, có đặc biệt tôn kính. 

Thành tựu với mười một pháp này, Tỷ-kheo có thê tăng 
trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và Luật này. 


(VIHI) (19) Thiền Định (1) 


1. Bấy giờ có một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, các Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có thể chăng một Tỷ-kheo chứng được 
Thiền định như vậy, vị ấy có thê trong đất, không tưởng đến 
đất; trong nước, không tưởng đến nước; trong lửa, không 
tưởng đến lửa; trong gió, không tưởng đến gió; trong Không 
vô biên xứ, không tưởng đến Không vô biên xứ; trong Thức 
vô biên xứ, không tưởng đến Thức vô biên xứ; trong Vô sở 
hữu xứ, không tưởng đến Vô sở hữu xứ; trong Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, không tưởng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ; 
trong thế giới hiện tại, có thê không tưởng đến thế giới hiện 
tại; trong thế giới đời sau, có thể không tưởng đến thế giới 
đời sau; tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng? 


320 Chương XI - Mười Một Pháp 


- Này các Tỷ-kheo, có thể như vậy, một Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thê trong đất, 
không tưởng đến đất; trong nước, không tưởng đến nước; 
trong lửa, không tưởng đến lửa; trong gió, không tưởng đến 
gió; trong Không vô biên xứ, không tưởng đến Không vô 
biên xứ; trong Thức vô biên xứ, không tưởng đến Thức vô 
biên xứ; trong Vô sở hữu xứ, không tưởng đến Vô sở hữu xứ; 
trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tưởng đến Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ; trong thế giới hiện tại, không tưởng 
đến thê giới hiện tại; trong thế giới đời sau, không tưởng đến 
thế giới đời sau; tuy vậy vị ẫy vân có tưởng. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiền định như VẬY, VỊ ấy có thể trong đất, 
không tưởng đến đất...; trong thế giới đời sau, không tưởng 
đến thế giới đời sau; tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tưởng như sau: 
"Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự tịnh chỉ tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thê trong đất, 
không tưởng đến đất; trong nước, không tưởng đến nước...; 
trong thế giới đời sau, không tưởng đến thế giới đời sau. Và 
trong những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được 
thức tri, được đạt đến, được tầm câu, được ý suy tư, tại đấy, 
vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. 


(IX) (0) Thiền Định (2) 
1. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, có thể chăng một Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiên định như vậy, vị ây có thê trong đât, 
không tưởng đên đât; trong nước, có thê không tưởng đên 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 321 


nước; trong lửa, có thê không tưởng đến lửa; trong gió, có 
thê không tưởng đến gió; trong Không vô biên xứ, có thể 
không tưởng đến Không vô biên xứ; trong Thức vô biên xứ, 
có thê không tưởng đến Thức vô biên xứ; trong Vô sở hữu 
xứ, có thể không tưởng đến Vô sở hữu xứ; trong Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, có thê không tưởng đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; trong thế giới hiện tại, có thê không tưởng đến thế 
giới hiện tại; trong thế giới đời sau, có thê không tưởng đến 
thế giới đời sau. Phàm cái gì được thấy, được nghe, được 
cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý 
suy tư. Tại đấy, vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy vị ấy 
vân có tưởng? 


2. Này các Týỷ-kheo, một Tỷ-kheo khi chứng được 
Thiền định như vậy, vị ấy có thê trong đất, không tưởng đến 
đật... ; được ý suy tư. Tại đấy, vị ấy không có tưởng. Tuy vậy 
VỊ ẫy vẫn có tưởng. 


- Như thế nào, bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo khi chứng 
được Thiền định như VẬY, VỊ ây có thể trong đất, không 
tưởng đến đất... được ý suy tư. Tại đấy, vị ấy không có 
tưởng. Tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng? 


3. Ở đây, này các Tý-kheo,. Tỷ-kheo tưởng như sau: 
""Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thê trong đất, 
không tưởng đến đất; trong nước, không tưởng đến nước.. 
được ý suy tư, tại đấy, vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy 
VỊ ẫy vân có tưởng. 


(X) 21) Thiền Định (3) 


322 Chương XI - Mười Một Pháp 


1. Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Sảriputta... 
(như kinh sô 7, chương mười pháp, chỉ khác đây là lôn giả 
SâriDu11q). 


(XD (22) Thiền Định (4) 
1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta nói với các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền, có thể chăng một Tỷ-kheo khi chứng 
được Thiên định... được ý suy tư. Tại đây, vị ây có thê không 
có tưởng; tuy vậy, vị ây vân có tưởng? 


- Thưa Hiền giả, chúng tôi từ xa đi đến để được biết ý 
nghĩa của lời nói này từ Tôn giả Sàriputta. Lành thay, nêu ý 
nghĩa lời nói này được Tôn giả Sàriputta nói lên. Sau khi 
nghe Tôn giả SàrIputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này chư Hiền, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

- Thưa vâng, Hiền giả, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn 
giả Sàriputta. Tôn giả SàrIputfa nói như sau: 

2. Này các Hiền giả, Tỷ-kheo khi chứng được Thiền 
định như vậy, vị ấy có thể trong đất, không tưởng đến đất... 


được ý suy tư. Tại đây, vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, 
VỊ ây vân có tưởng. 


- Như thế nào, thưa Hiền giả Sàriputta, một Tỷ-kheo 
khi chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thê trong đất, 
không tưởng đến đất... được ý suy tư; tại đấy, VỊ ây có thể 
không có tưởng: tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng? 

¬ Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo tưởng như sau.. 
(như số 20 kinh trước)... tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 323 


HI. Phẩm Ba : Tổng Kết 


(D (23) Người Chăn Bò 


1. Này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười một chi phần, 
người chăn bò không có thê là người lãnh đạo bò và đưa đàn 
bò đên tăng trưởng. Thê nào là mười một? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, người chăn bò không biết 
sắc; không thiện xảo trong tướng; không trừ khử trứng ruôi; 
không băng bó vết thương; không có xông khói; không biết 
chỗ nước có thể lội qua; không biết chỗ nước uống được; 
không biết đường; không thiện xảo chỗ bò có thể ăn; nặn sữa 
đến kiệt quệ; đối với các con bò đực, bậc cha đàn bò, bậc 
lãnh đạo đàn bò, không có đặc biệt kính trọng. 


Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò 
không có thể lãnh đạo đàn bò và không thể khiến đàn bò 
được tăng trưởng. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười một 
pháp, vị Tyỷ-kheo không có thể trú tùy quán vô thường trong 
con mắt... không có thể trú tùy quán khổ trong con mắt... không 
có thể trú tùy quán vô ngã trong con mắt... không có thể trú tùy 
quán hoại diệt trong con mắt... không có thể trú tùy quán hủy 
diệt trong con mắt.. không có thể trú tùy quán ly tham trong 
con mắt... không có thể trú tùy quán đoạn diệt trong con mắt... 
không có thê trú tùy quán từ bỏ trong con mắt... trong lỗ tai... 
trong lỗ mũi... trong lưỡi... trong thân... trong ý... trong các sắc... 
trong các tiếng... trong các hương... trong các vị... trong các 
xúc... trong các pháp... trong nhãn thức... trong nhĩ thức... trong 
tỷ thức.... trong thiệt thức... trong thân thức... trong ý thức... 
trong nhãn xúc... trong nhĩ xúc... trong tỷ xúc.... trong thiệt 


324 Chương XI - Mười Một Pháp 


xúc... trong thân xúc... trong ý xúc... trong thọ do nhẫn xúc 
sanh... trong thọ do nhĩ xúc sanh... trong thọ do tỷ xúc sanh... 
trong thọ do thiệt xúc sanh... trong thọ do thân xúc sanh... trong 
thọ do ý xúc sanh... trong sắc tưởng... trong thanh tưởng... trong 
hương tưởng... trong vị tưởng... trong xúc tưởng... trong pháp 
tưởng... trong sắc tư... trong thanh tư... trong hương tư... trong 
vị tư... trong xúc tư... trong pháp tư... trong sắc ái... trong thanh 
ải... trong hương ái... trong vị ái... trong xúc ái... trong pháp ái... 
trong sắc tầm... trong thanh tâm... hương tầm... trong vị tầm... 
trong xúc tắm... trong pháp tầm... trong sắc tứ... trong thanh tứ... 
trong hương tứ... trong vị tứ... trong xúc tứ... trú tùy quán vô 
thường trong pháp tứ... trú tùy quán khổ... trú tùy quán vô ngã... 
trú tùy quán hoại diệt... trú tùy quán hủy diệt... trú tùy quán ly 
tham... trú tùy quán đoạn diệt... trú tùy quán từ bỏ. 

4. Thành tựu mười một pháp, này các Tỷ-kheo, người 
chăn bò có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò tăng trưởng. 
Thế nào là mười một? 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò biết sắc... 


6. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười một 
pháp, Tỷ-kheo có thể trú tùy quán vô thường trong con mắt... 
có thê trú tùy quán từ bỏ. 


(I (24) Tham Ái (1) 

1. Để thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười một 
pháp cân phải tu tập. Thê nào là mười một? 

2. Thiền thứ nhất, Thiền thứ hai, Thiền thứ ba, Thiền 
thứ tư, Từ tâm giải thoát, BI tâm giải thoát, Hỷ tâm giải thoát, 
Xả tâm giải thoát, Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô 
sở hữu xứ. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 5 325 


Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười một pháp 
cân phải tu tập. 


(HI) (25) Tham Ái (2) 


1. Đề thăng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, để liễu tri, để 
liêu diệt, đê đoạn tận, đê hoại diệt, đê hủy diệt, đê ly tham, đê 
đoạn diệt... đê xả ly, đê từ bỏ... mười một pháp cân phải tu 
tập. 


2. Để thắng tri sân... si... phẫn nộ... hiềm hận.... giềm 
pha... não hại... tật đó... xan tham... man trá... lừa đảo.... cứng 
đầu.... hung hăng... mạn... quá mạn... say đắm... phóng đật... 
để liễu tri, đề liễu diệt, để đoạn tận, để hoại diệt, để hủy diệt, 
để ly tham, để đoạn diệt, để xả ly, để từ bỏ... mười một pháp 
này cần phải tu tập. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 


MỤC LỤC 


Chương Ä-- MưHớI PhẩD uc cc6n02666102as44A04480114030343534 0/63 0034, 5 
ï Ph ti Ti TH te sáccs8i1as 0yass Sxaeaa0018ãs0198/caedsAsU 5 
IiIn› 1550600780... l5 
TÍT;.P T107) 4y ng can 1i stbkAisosfnisgi1tná1fEaxc 6282910 mội 35 
IV. Phẩm Upàli Và Anandda......................-- - ¿+ s x+£s+ze+zszxeczxes 69 
Ý;.P Han Mang NIHH©bb: s7 Àxssiuideocsblil/612xi0102x2208A) 75 
W] Phẩm: Tầm Cuá-TIHÌ ¿sat s21 042821 áiscdt0alvgsx2e 89 
XP ]i)0f 90101000262 6xái ad ldyntniÔsotsisi1a Ni 108 
VIIT, Phẩm Liớơ NHIÊN at 126286049010 06201xãcstvla 125 
Tố, Phẩm (ÍTuong a0 xxx 64 nàAx live 666 cyaia 146 
Š: Pham Nam: 5100200 -soi6aauS0u068080Á6ndu5 169 
XI. Phẩm Sa Môn Tưởng ..........................----- 2-2 22 s+£2+x£+zzcszcea 203 
T1. liing Đi U00 xesnosv sói 1a bd0s hay sa 00c s0 hệ 212 
XIIÏ, hôm Thanh TT. ::6/2;266265%6 1666220106622 ttyae 228 
X1V ¿Phẩm 'Thiện T-WGNð (061 c on 26a lu A0 6421144 2A 231 
XYV. Phẩm THánh Đạo con c2 01000166612 a1666s2 xác 233 
XÝTI;Phẩm NiBUðiose ae solybisocCDdCG)1xiÁ082461A610xsixs6sil8. 235 
XXVII. Phẩm JànusSoni....................-5- + 2 Se St SE+E+ESESEEEzErErrerereree 236 
XVII. Phẩm Thiện Lương........................--.-- 5-52 c7 ccsccsecseei 253 
XIX: Phẩm 'Thánh 4O: c246 s02 66 546s0a 646 tua 254 
XX. Phẩm Các Hạng Người......................... --2- 2-52 cecc2Eecrsrserea 255 
XXI. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh.........................-- 2-2 2 25+ 255 
XXII. Không Có Đầu Đề.................................... ả.c-ccccccererc.e. 273 

Chương XI - Mười Một Pháp............................--- -- 5 5< + + s+x++vx+esesssez 281 
1. Phát he x26 6819600000600 56 609462012 5ai 281 
111407178481) gly01 891... 294 


TĨT..Phẩm Ba: Tổng KẾ suy seseiiectosise30602i3 02.6 nội K26) 


